Trung Bộ Kinh 


TẬP 2 


51. Kinh Kandaraka 
(Kandaraka suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn 
luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở Pessa, 
Con trai người huấn luyện voi sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Còn du sĩ Kandaraka nói lên với 
Thế Tôn những lời hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi 
thăm thân hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 
bên, sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang giữ 1m lặng, 
thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama!l Chúng Tỷ-kheo này được Tôn giả Gotama 
chơn chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế 
Tôn â ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý 
vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được 
Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn? Tôn giả Gotama, 
các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác trong tương lai, không 
biết quý vị Thế Tôn á ấy sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu 
như vậy, mà quý vị ây sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay 
chúng Tỷ-kheo được Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn? 


-- Thật sự là vậy, này Kandarakal Thật sự là vậy, này 
Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời quá khứ, những vị Thê Tôn ây đã có một 


6 531. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý vị ấy chơn chánh 
hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Ta chơn chánh 
hướng dẫn. Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một 
chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý vị ấy chơn chánh 
hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Ta chơn chánh 
hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có những vị 
Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ 
chánh trí. Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo là bậc hữu học, giới luật kiên trì, giới hạnh 
kiên trì, sáng suốt, hạnh nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo 
an trú Bốn Niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, 
Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ trên các 
cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục 
tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân luyện 
voIi bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bốn Niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình 
bày, để chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, 
để khô ưu được diệt trừ, để chánh lý được thành đạt, để Niết- 
bàn được chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, 
mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm 
vào Bốn Niệm xứ này. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con sông 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 7 





quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu trên đời; chúng con sông quán thọ trên các cảm 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; chúng con 
sông quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời. Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh 
trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự 
cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, 
rối ren thay như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thay như 
loài thú vật. Bạch Thế Tôn, con có thê nhiếp phục con voI, 
một cách khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền 
trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con, những 
người phục dịch, những người làm công, thân hành họ làm 
một cách, khẩu hành họ làm một cách khác, ý hành họ làm 
một cách khác nữa. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy 
hữu thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc và sự 
bắt hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự 
rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt 
như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thay như loài người! Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay, như loài thú vật! 


-- Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này Pessal 
Này Pessa, rỗi ren thay, như loài người! Cởi mở thay, như 
loài thú vật! Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 
đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Pessa, có người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này Pessa, có 
người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, 
này Pessa, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khô 


ỡ 31. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





người. Ở đây, này Pessa, lại có người vừa không tự hành khổ 
mình, không chuyên tâm tự hành khô mình, vừa không hành 
khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 
Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, được tâm 
Ông thích ý nhất? 


-- Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên 
tâm tự hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích 
ý. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khô người, chuyên tâm 
hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. 
Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên 
tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm 
hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. 
Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, 
không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ 
người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không 
tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại 
không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác 
lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể, hạng người này, tâm con 
thích ý. 

-- Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng người 
này? 

-- Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên 
tâm tự hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành 
hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, 
tâm con không thích ý hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng 
người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này, hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 9 





khi người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, tâm con 
không thích ý hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng người 
vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khô mình, hành hạ mình và người khác, trong khi 
mình và người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, tâm 
con không thích ý hạng người này. Nhưng bạch Thế Tôn, 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên 
tâm hành khổ người, hạng người này không tự hành khổ 
mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham 
dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thể; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. Và 
này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con có nhiều 
công vụ, có nhiều công việc phải làm. 


-- Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi Thế Tôn, sau khi Pessa, con trai người huấn luyện 
voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Pessa, con trai người huấn luyện 
voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn luyện voi là 
người có đại trí tuệ. Này các Tý-kheo, nếu Pessa, con trai 
người huấn luyện voi ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi 
Ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta sẽ 
thâu đạt được nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, 
COn frai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt được 
nhiều lợi ích. 


10 531. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay 
đã đên thời đê Thê Tôn phân tích rộng rãi hơn bôn hạng 
người này. Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Này các Tý-kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có người sống lõa thể sống phóng túng không theo lễ nghi, 
liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không 
nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không 
nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không 
nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang 
ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
giao cầu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không 
nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruôi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. VỊ ây 
chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây 
chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miêng... hay vị ây 
chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy 
nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với hai bát,... nuôi 
sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa,... bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh 
tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ 
ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, 
ăn bột tắm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 l1 





VỊ ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề 
sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát 
tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng 
tóc bện lại thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
bằng lông cừu. Vị ấy là người sống nhỗ râu tóc, là người 
chuyên sống theo hạnh nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường 
đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ, một cách tinh tấn, là người dùng gai làm 
81Iường, thường ngủ năm trên 8iường gai, sông một đêm tắm 
ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy dưới nhiều hình thức, vị ẫy sông tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khổ mình. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, các Tỷ-kheo, có 
người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn 
thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người 
ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa tự hành 
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đề-lị, đã làm lễ quán 
đảnh, hay một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng 
một giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 


12 31. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





một sửng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một 
Bà-la-môn tế tự. Rồi VỊ âầy năm xuống dưới đất trống trơn chỉ 
có lát cỏ. VỊ vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con 
bỏ con cùng một mẫu sắc; bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ 
hai; và vị Bà-la-môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống với đồ 
còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế lễ, 
hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái 
để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết một số cừu để tế 
lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một 
số cỏ dabbha để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những 
người phục vụ, những người làm công, những người nảy vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, 
khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa không 
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
không hành khô người, không chuyên tâm hành khổ người, 
hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 

với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bả-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 13 





Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nghe pháp ây, sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đầy 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


VỊ ẫy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống các Tý-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 
từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm 
cướp. VỊ ây từ bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo 
Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 


VỊ â ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ â ây 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 


l1 531. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. VỊ ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ 
các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt giống; từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
không nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn 
bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm 
thương tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
(y và bình bát). Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tý-kheo bằng lòng với tâm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 

Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 15 





thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự “hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân â ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ây thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không uễ nhiễm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết- 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ấy sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không 
trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


1ó 531. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





Vị ấy sau khi từ bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm 
cầu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
dục sanh, với tầm với tứ. 

Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 


Vị ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an 
trú Thiên thứ ba. 


Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
ăn uống như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ẫy nhớ đến những 
đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 17 





bất động như vậy, vị ẫy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác 
hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu 
những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện 
hạnh vẻ thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, Thiên giới, trên đời này". Như vậy, vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy Sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ 
tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khô tập", 
tuệ tri như thật: "Đây là Khô diệt", tuệ tri như thật: "Đây là 
Con Đường đưa đến khổ diệt" tuệ trí như thật: "Đây là những 
lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên nhân của các lậu 
hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ 
tri như thật: "Đây là Con Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". 


18 31. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutf) 





Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời 
sống này nữa". 

Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành 
khổ người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


52. Kinh Bát thành 
(Atthakanagara suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại 
Beluvagàmaka (âp Trúc Lâm). 


Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka 
đến tại Pataliputta (thành Ba-la-lị-phất) có công việc. Rồi gia 
chủ Dasama, người ở thành Atthaka (Bát thành) đi đến 
Kukkutarama (Kê Viên), đến một Tý-kheo, đảnh lễ vị này, 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ 
Dasama, người ở thành Atthaka thưa với Tỷ-kheo ấy: 


- Bạch Tôn giả, Tôn giả Ananda nay an trú ở đâu? 
Chúng con muôn gặp Tôn giả Ananda. 


-- Này Gia chủ, Tôn giả Ananda nay ở Vesali, tại ấp 
Beluvagamaka. 


Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, sau khi 
làm xong công việc ở Pataliputta, liền đi đến Vesali, ấp 
Beluvagamaka, đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, gia chủ Dasama người ở thành Atthaka thưa với 
Tôn giả Ananda: 

-- Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng CIác 
tuyên bố, nếu có Ty-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của 


20 32. Kinh Bát thành (A1fthakanàgara suff4) 





VỊ ẫây được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi 
đên đoạn trừ, hay pháp an ôn khỏi các ách phược chưa được 
chứng đạt được chứng đạt? 


-- Này Gia chủ, có pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, nếu 
có Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống 
hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải 
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và 
pháp vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng 
đạt được chứng đạt. 


-- Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì, do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của 
VỊ ây được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi 
đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt được chứng đạt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ẫy suy tư và được biết: "Sơ Thiền 
này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là 
pháp hữu vị, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là vô thường, 
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các 
lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham 
luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bó, nên Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 21 





chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ồn 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được 
biết: "Thiền thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự 
vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị 
ẫy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo 
nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sông hành trì pháp 
ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng 
an ôn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được 
biết: "Thiền thứ ba này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác thành, thời sự 
vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị 
ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia 
chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo 
nảo không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp 


22 32. Kinh Bát thành (A1fthakanàgara suff4) 





ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đên đoạn trừ, và pháp vô thượng 
an ôn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết: 
"Thiền thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm 
sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy là 
vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ ẫy vững trú ở đây, đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, 
do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị Ấy, đoạn trừ 
được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bản tại 
cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy 
là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ồn 
khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy 
suy tư và được biết: "Từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi, 
do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành, thời sự vật ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ 
ây do vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do 
hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 23 





được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở 
lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố. Nếu Tý-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát 
được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến 
đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa 
chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tyỷ-kheo an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với bị... Với tâm câu hữu với hỷ... 
với tâm câu hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp 
thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và 
được biết: "Xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành. Phàm sự việc gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, 
thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững 
trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa 
sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. 
Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. 
Nếu Tý-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, sông 
hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải 
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và 
pháp vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa chứng đạt 
được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng, 


24 32. Kinh Bát thành (A1fthakanàgara suff4) 





Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
Không vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết: "Không vô 
biên xứ định này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm 
sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ ẫy vững trú ở đây, đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, 
do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy, đoạn trừ 
được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bản tại 
cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy 
là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ồn 
khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tyỷ-kheo vượt lên mọi Không vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. Vị này suy tư và được biết: "Thức vô biên xứ định 
này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường 
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các 
lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham 
luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ồn 
khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 25 





Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Vị này suy tư và được biết: "Vô sở hữu xứ định này 
là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp 
hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ây là vô thường, chịu 
sự đoạn diệt". VỊ ẫy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu 
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham 
luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời 
tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, pháp vô thượng an ôn 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 


Khi được nghe nói vậy, Gia chủ Dasama, người ở thành 
Atthaka bạch Tôn giả Ananda: 


-- Bạch Tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng 
cất dẫu, trong một lúc tìm được mười một kho tàng cất dấu. 
Cũng vậy, bạch Tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà 
được nghe một lần mười một pháp môn bắt tử. Bạch Tôn giả, 
như ngôi nhà người ta có đến mười một cửa, khi ngôi nhà bị 
cháy, thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một 
cách an toàn. Cũng vậy, bạch Tôn giả, chỉ với một cửa bất tử 
trong mười một cửa bất tử này, con có thê đạt được sự an 
toàn cho con. Bạch Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm 
cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao con lại 
không cúng dường cho Tôn giả Ananda? 


Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka cho mời 
họp Tỷ-kheo Tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và 


26 32. Kinh Bát thành (Afthakanàgara suff4) 





làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại 
mềm, tặng cho mỗi Tỷ-kheo, mỗi vị một cặp y, tặng cho Tôn 
giả Ananda ba y và xây dựng một Tăng xá trỊ giá năm trăm 
đồng tiền vàng (hay có năm trăm Tăng phòng) cho Tôn giả 
Ananda. 


53. Kinh Hữu học 
(Sekha suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), 
thành Kapilavatthu, tại tịnh xá Nigrodha. 


Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được 
một Sa-môn, Bả-la-môn, hay một người nào đến ở. Rồi các 
Sakya ở Kapilavatthu đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Các Sakya ở 
Kapilavatthu đang ngồi một bên, bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng đường mới, 
được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, 
và chưa được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một người nào 
đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy 
trước tiên, rồi các Sakya ở Kapilavatthu sẽ dùng sau, và như 
vậy các vị Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở Kapilavatthu, 
sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến 
ngôi giảng đường, sau khi đến, cho lấy nệm trải khắp giảng 
đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rôi đi 
đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Các Sakya ở Kaprlavatthu đứng một bên, bạch Thế 
Tôn: 


28 33. Kinh Hữu học (Sekha suffta) 





-- Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải nệm 
tất cả, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã được đặt 
săn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ-kheo 
Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến, Ngài rửa chân, bước 
vào ngôi giảng đường và ngôi xuống, dựa vào cột ở giữa, 
mặt hướng phía Đông. Chúng Tỷ-kheo Tăng, sau khi rửa 
chân, bước vào giảng đường, ngôi dựa vào bức tường phía 
Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. 
Các Sakya ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước vào 
ngôi giảng đường, rồi ngồi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngôi trước mặt. Rồi 
Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, khai thị, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Sakya ở 
Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả Ananda: 


-- Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các Sakya ở 
Kapilavatthu. Ta bị đau lưng. Ta sẽ năm nghỉ. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải 
đại y gập bốn lại, nằm xuống phía bên hông bên hữu như 
dáng năm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, hướng niệm đên lúc ngôi dậy lại. 

Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 


-- Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, thành tựu giới 
hạnh, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh 
giác, thành tựu bảy diệu pháp, hiện tại lạc trú bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng 
đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 29 





Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử thành tựu 
giới hạnh? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới 
hạnh, sống chế ngự VỚI sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Này Mahanama, 
như vậy là vị Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. 


Và này Mahanama, thế nảo là vị Thánh đệ tử hộ trì các 
căn? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng Tiêng. 
Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, 
khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 
ngự nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
IEiệp căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm 

.. thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì 
ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như vậy là 
vị Thánh đệ tử hộ trì các căn. 

Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử biết tiết 
độ trong ăn uống? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử 
chơn chánh giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải 
để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
"Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên 
các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an 

n". Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong sự ăn uống. 


Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử chú tâm 
cảnh giác? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày 


30 33. Kinh Hữu học (Sekha suffta) 





trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị 
nảy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, 
chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã 
thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột 
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Mahanama, như 
vậy là vị Thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. 

Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử thành tựu 
bảy diệu pháp? Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có 
lòng tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị này có lòng tàm, tự 
xấu hồ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì 
thành tựu ác, bất thiện pháp. VỊ này có lòng quý, tự sợ hãi vì 
thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu 
ác, bất thiện pháp. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều 
đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Những pháp nào, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được 
chánh kiến thể nhập. Vị ấy sống tinh cần tỉnh tấn, trừ bỏ các 
pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những 
gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khô đau. Này Mahanama, như vậy vị Thánh 
đệ tử thành tựu bảy diệu pháp. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 31 





Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử hiện tại 
lạc trú bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí 
sức? Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ây 
chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, vị ấy chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Mahanama, như vậy là vị Thánh 
đệ tử hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, 
chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức. 


Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành tựu giới 
hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn 
uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu 
pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vị Thánh 
đệ tử ẫy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có 
trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng 
giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các 
ách phược. 


Này Mahanama, ví như có tám, có mười hay có mười 
hai trứng gà, được gà mái khéo â ấp ngồi, khéo ấp nóng, khéo 
ấp dưỡng; dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn: 
"Mong răng, các con gà con của ta, sau khi phá vỡ vỏ trứng 
với móng chân, hay với mỏ của chúng, thoát ra ngoài một 
cách an toàn". Những con gà con ấy, sau khi phá vỡ vỏ trứng 


32 33. Kinh Hữu học (Sekha sutffta) 





với móng chân hay mỏ của chúng, có thể thoát ra ngoài một 
cách an toàn. Cũng vậy, này Mahanama, khi một vị Thánh đệ 
tử, thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, 
đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng 
đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử ẫy được gọi là đang đi trên con 
đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá 
vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng 
an ôn khỏi các ách phược. 


Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến các đời sống quá 
khứ sai biệt, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ 
ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến những đời sống quá 
khứ, cũng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Đây là sự phá 
vỡ thứ nhất của con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


Này Mahanama, vị Thánh đệ tử Ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 33 





họ. Vị ấy nghĩ răng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành 
tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời 
nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời 
nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, 
những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, Thiên giới, trên đời này. Như vậy, vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là sự phá vỡ thứ hai của con 
gà con ra khỏi vỏ trứng. 


Này Mahanama, vị Thánh đệ tử Ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự đoạn tận các lậu hoặc, 
tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà con ra khỏi vỏ 
trứng. 


Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu giới 
hạnh, như vậy thuộc về hạnh đức của vị Ấy. Này Mahanama, 
vị Thánh đệ tử nào hộ trì các căn, như vậy thuộc về hạnh đức 
của vị ấy. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ 
trong ăn uống, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm cảnh giác, như vậy 
thuộc về hạnh đức của vị Ấy. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử 
nào đầy đủ bảy diệu pháp, như vậy thuộc về hạnh đức của vị 
Ấy. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc trú bốn 


34 33. Kinh Hữu học (Sekha suffta) 





Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đặc không phí sức, như 
vậy thuộc về hạnh đức của vị ây. 


Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các đời 
sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời... (như trên)... 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết, như vậy thuộc về 
trí đức của vị Ấy. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh... (như 
trên)... đều do hạnh nghiệp của họ, như vậy thuộc về trí đức 
của vị ấy. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự đoạn 
tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị 
ẫy. 

Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được gọi là 
minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Này Mahanama, 
Phạm thiên Sanankumara (Thường Đồng Hình Phạm thiên) 
có nói bài kệ như sau: 

Chúng sanh tin giai cấp 
Vương tộc là tối thượng. 
VỊ mình hạnh cụ túc, 

Tối thắng ở Nhơn Thiên. 

Này Mahanama, bài kệ ây được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói, 
không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô nghĩa, và 
được Thế Tôn ấn khả. 


Rôi Thê Tôn ngôi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 35 





-- Lành thay, lành thay, Ananda ! Thật lành thay, này 
Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các Sakya (Thích 
ca) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 

Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo Sư ấn 
khả. Các vị Sakya ở Kapilavatthu hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Ananda dạy. 


54. Kinh Potaliya 
(Potaliya suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị 
trân của Anguttarapa. 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để 
khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, trên con đường khất 
thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau 
khi đi sâu vào khu rừng ấy, Ngài ngồi dưới một gốc cây. 


Gia chủ Potaliya, toàn thân mặc đồ đây, đủ, mang dù, đi 
dép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi, và đi đến khu rừng Ấy. 
Sau khi đi sâu vào (khu rừng), gia chủ Potaliya, đến chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời hỏi thăm, thân hữu rồi đứng một 
bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Potaliya đang đứng một bên: 

-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy 
ngồi xuống. 


Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ không hoan 
hỷ và đứng im. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Gia chủ 
Potaliya: 

-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy 
ngồi xuống. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 $7 





Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phân nộ, không 
hoan hỷ và đứng 1m. Lân thứ ba, Thê Tôn nói với gia chủ 
Potaliya: 

-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy 
ngôi xuông. 

Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phân nộ, không 
hoan hỷ, nói với Thê Tôn: 

-- Tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không hợp lẽ, 
Tôn giả gọi tôi là Gia chủ. 

-- Này Gia chủ, nhưng hình dung của Ông, tướng mạo 
của ông, hình tướng của Ông giông như một gia chủ. 

-- Nhưng Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ đã được tôi 
từ bỏ, tât cả tục sự đã được tôi đoạn tận. 





-- Nhưng này Gia chủ, như thế nào tất cả nghiệp vụ đã 
được Ông từ bỏ, tât cả tục sự đã được Ông đoạn tận? 


-- Ở đây, này Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc, hay 
vàng bạc, tất cả đều giao cho các con tôi thừa hưởng. Ở đây, 
tôi không khuyên bảo, tôi không can gián; tôi sống với tối 
thiểu đồ ăn, đồ mặc. Như vậy, này Tôn giả Gotama, tất cả 
nghiệp vụ được tôi từ bỏ, tất cả tục sự được tôi đoạn tận. 


-- Này Gia chủ, sự đoạn tận các tục sự mà Ông nói khác 
với sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh. 


-- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận các tục sự 
trong giới luật của bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, lành thay, nêu 
Thế Tôn thuyết pháp cho tôi về sự đoạn tận các tục sự trong 
giới luật của bậc Thánh. 


38 344. Kinh Potaliya (Pofaliya suftq) 





-- Này GIa chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 


-- Này Gia chủ, tám pháp này đưa đến sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật bậc Thánh. Thế nào là tám? Y cứ 
không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. Y cứ không lấy của 
không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Y cứ lời chân 
thật, nói láo cần phải từ bỏ. Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai 
lưỡi cần phải từ bỏ. Y cứ không tham dục, tham dục cần phải 
từ bỏ. Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần 
phải từ bỏ. Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ. Y 
cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ. Này Gia chủ, 
tám pháp này được nói một cách văn tắt, không được giải 
thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật 
bậc Thánh. 


-- Bạch Thế Tôn, tám pháp này được Thế Tôn nói một 
cách văn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đên sự đoạn 
tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. Bạch Thê Tôn, lành 
thay, nêu Thê Tôn vì lòng thương tưởng, giải thích rộng rãi 
tám pháp này. 

-- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 

-- Khi được nói: "Y cứ không sát sanh, sát sanh cần 
phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, 
này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 39 





những kiết sử nào ta có thê sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự 
từ bỏ của các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự 
trách mắng ta vì duyên sát sanh, các bậc có trí, sau khi tìm 
hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh; và sau khi 
thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. 
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự sát sanh 
này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thê khởi lên, 
do duyên sát sanh, đôi với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu 
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ 
không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên. 

Khi được nói: "Y cứ không lẫy của không cho, lấy của 
không cho cần phải từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được 
nói lên? Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thể lây của không cho, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết SỬ ấy. Nếu ta lây của 
không cho, không những ta tự trách mắng ta vì duyên lây của 
không cho, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến 
trách ta vì duyên lẫy của không cho; và sau khi thân hoại 
mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên lẫy của không 
cho. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự lấy 
của không cho này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào 
có thể khởi lên do duyên lấy của không cho, đối với vị đã từ 
bỏ lẫy của không cho, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não 
như vậy không còn nữa". "Y cứ không lấy của không cho, 
lây của không cho cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói 
như vậy được nói lên. 

Khi được nói: "Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ 
bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn những 
kiết sử nào, ta có thể nói láo, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ 


40 34. Kinh Potaliya (Potaliya suftq) 





các kiết sử ấy. Nếu ta nói láo, không những ta tự trách mắng 
ta vì duyên nói láo, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ 
khiến trách ta vì duyên nói láo; và sau khi thân hoại mạng 
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên nói láo. Thật là một kiết 
sử, thật là một triền cái, chính nói láo này. Những lậu hoặc, 
phiền lao nhiệt não có thê khởi lên, do duyên nói láo, đối với 
vị đã từ bỏ nói láo, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa". "Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ 
bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 

Khi được nói: "Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi 
cần phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở 
đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn 
những kiết sử nào, ta có thê nói hai lưỡi, ta đoạn tận, thành 
tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta nói hai lưỡi, không những 
ta tự trách mắng ta vì duyên nói hai lưỡi, các bậc có trí, sau 
khi tìm hiểu cũng khiến trách ta vì duyên nói hai lưỡi, và sau 
khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên nói 
hai lưỡi. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự 
nói hai lưỡi này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể 
khởi lên do duyên nói hai lưỡi, đối với vị đã từ bỏ nói hai 
lưỡi, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn 
nữa". "Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ", 
do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 

Khi được nói: "Y cứ không tham dục, tham dục cần 
phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, 
này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn 
những kiết sử nào, ta có thể có tham dục, ta đoạn tận, thành 
tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta tham dục, không những ta 
tự trách mắng ta vì duyên tham dục, các bậc có trí, sau khi 
tìm hiểu cũng khiến trách ta vì duyên tham dục; và sau khi 
thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên tham 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 4I 





dục. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự tham 
dục này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thê khởi lên 
do duyên tham dục, đối với vị đã từ bỏ tham dục, các lậu 
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ 
không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ", đo duyên như 
vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


Khi được nói: "Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng 
sân hận cần được từ bỏ", do duyên øì, lời nói như vậy được 
nói lên? Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thê hủy báng sân hận, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử Ấy. Nếu ta hủy báng 
sân hận, không những ta tự trách măng ta vì duyên hủy báng, 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng khiến trách ta vì duyên 
hủy báng sân hận; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú 
sẽ chờ đợi ta vì duyên hủy báng sân hận. Thật là một kiết sử, 
thật là một triỀn cái, chính sự hủy báng sân hận này. Những 
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên hủy 
báng sân hận, đối với vị đã từ bỏ hủy báng sân hận, các lậu 
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ 
không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ", 
do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


Khi được nói: "Y cứ không phẫn não, phẫn não cần 
được từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn những 
kiết sử nào ta có thê có phần não, ta đoạn tận, thành tựu sự từ 
bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta có phẫn não, không những ta tự 
trách mắng ta vì duyên phẫn não, các bậc có trí, sau khi tìm 
hiểu, cũng khiến trách ta vì duyên phẫn não; và sau khi thân 
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên phẫn não. 
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự phẫn nào 
này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do 


42 344. Kinh Potaliya (Potfaliya suftq) 





duyên phẫn não, đối với vị đã từ bỏ phẫn não, các lậu hoặc, 
phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ không 
phẫn não, phẫn não cần được từ bỏ", do duyên như vậy, lời 
nói như vậy được nói lên. 


Khi được nói: "Y cứ không quá mạn, quá mạn cần được 
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Này Gia 
chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn những kiết 
sử nào ta có quá mạn, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết 
sử ấy. Nếu ta có quá mạn, không những ta tự trách mắng ta 
vì duyên quá mạn, các bậc có trí sau khi tìm hiểu, cũng khiến 
trách ta vì duyên quá mạn; và sau khi thân hoại mạng chung, 
ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên quá mạn. Thật là một kiết sử, 
thật là một triển cái, chính sự quá mạn này. Những lậu hoặc, 
phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên quá mạn, đối 
với vị đã từ bỏ quá mạn, các lậu hoặc, phiền lao nhiệt não 
như vậy không còn nữa". "Y cứ không quá mạn, quá mạn 
cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói 
lên. 


Này Gia chủ, tám pháp được nói lên vẫn tắt và được 
giải thích rộng rãi này, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong 
giới luật bậc Thánh, nhưng thật sự chưa phải là sự đoạn tận 
toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh. 


-- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, 
toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh? 
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con 
như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả 
tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


-- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 43 





-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 


-- Này G1a chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi 
đến một lò thịt giết bò. Ở đây, có người giết bò thiện xảo hay 
người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc, tận lóc, 
không có thịt, chỉ có dính máu. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế 
nào? Con chó ấy, khi gặm khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc, 
không có thịt, chỉ có dính máu có thê đoạn trừ được đói lả 
suy nhược của nó không? 


-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc xương 
khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ây, bạch 
Thê Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khôn khô mà thôi. 


-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khô 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy 
như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả 
thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại 
nhứt chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với thế 
vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ẫy tu tập 
loại xả như vậy. 


Này GiIa chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu, 
hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên; 
các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng 
khác bay đuổi theo, đuôi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt 
Ấy. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim 
diều hâu "hay chim ưng ây không vứt bỏ ngay miếng thịt â Ấy, 
nó có thê do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần 
như chết không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


44 344. Kinh Potaliya (Poftaliya sufta) 





-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khô nhiều, 
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như 
chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc 
loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt 
chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật 
được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tản, vị ấy tu tập loại 
xả như vậy. 


Này Gia chủ, ví như một người cầm một bó đuốc cỏ 
đang chảy rực đi ngược gió. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào, 
nếu người ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ 
đang cháy rực ây có thê đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, 
hay đốt cháy một thân phần của người ây, người ây có thê do 
nhân duyên ấy, đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, 
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như 
chân như vậy với chánh trí tuệ... (0 frên)... VỊ ẫy tu tập 
loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, ví như một hồ than hừng, sâu hơn thân 
người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy 
không thành khói, và một người đi đến muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, né tránh khô. Nhưng có hai nhà lực sĩ, 
năm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hồ than 
hừng. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rũm 
thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 45 





-- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì 
người ây biệt: "Nêu ta rơi vào hô than hừng này, do nhân 
duyên này, ta sẽ đi đên chêt hay đau khô gân như chết. 


-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như hồ than hừng, khổ 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy 
như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập 
loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn 
khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái; khi tỉnh 
dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này Gia chủ, vị 
Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví 
như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây cảng 
nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí 
tuệ,... (w trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn 
như xe cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu trang 
sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người ây đi 
vào chợ phố, được (tôn trọng) đi trước, được nhiều người 
vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói: "Người 
này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật 
như vậy". Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào 
liền lấy lui những vật sở hữu của mình. Này Gia chủ, Ông 
nghĩ thế nào? Có phải sự (trá hình) dị tính của người kia 
được chấm dứt ở đây? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, 
vì những người chủ lấy lui những vật sở hữu của mình. 

-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, đục được ví như tài vật vay mượn, khổ 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy 


46 34. Kinh Potaliya (Pofaliya suftq) 





như chân như vậy với chánh trí tuệ... (ø# ứrên)... vị ấy tu tập 
loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gân thị tứ có 
một nhóm rừng, ở đấy, có một cây đây những trái chín, 
nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến, 
ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm 
trái cây. Người ây đi sâu vào ngôi rừng ây, thấy cây ấy đầy 
những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy 
những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất, 
nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa 
thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi người ấy leo lên cây ấy, 
ăn cho thỏa thích và bọc đây áo (để đem về). Rồi một người 
thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp 
đó đây để tìm trái cây, và tay mang một búa sắc bén. Người 
này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. 
Người này có thê nghĩ như sau: “Cây này đầy những trái chín, 
nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết 
leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích, 
và bọc đầy áo (để đem về)". Rồi người này chặt cây ấy tận 
gốc. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không 
leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đỗ xuống, sẽ làm cho 
người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị 
gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay 
đi đến đau khổ gần như chết? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như cây có trái, khô nhiều, 
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như 
chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc 
loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt 
chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 47 





được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tản, vị ấy tu tập loại 
xả như vậy. 


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu xả 
niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ đến các đời sống trước, 
như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Vị 
ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. 

Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả 
niệm thanh tịnh vô thượng này, với thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẻ kẻ thô xấu, người may mãn kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ ây nghĩ răng: "Thật sự 
những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, 
thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh 
về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn 
những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, 
thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện 
hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên 


48 34. Kinh Potaliya (Poftaliya sufta) 





giới, trên đời này. Như Vậy, VỊ ấy với thiên nhãn thuận tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Này Gia chủ vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu xả 
niệm thanh tịnh vô thượng này, và với các lậu hoặc được 
đoạn trừ, vị này với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. 

Này Gia chủ, cho đến như vậy là sự đoạn tận toàn diện, 
toàn bộ và toàn mặt tất cả sự tục sự trong giới luật bậc Thánh. 
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy ở nơi Ông một 
sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như sự đoạn tận toàn diện, 
toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh? 


-- Bạch Thế Tôn, con là ai mà có thể có sự đoạn tận 
toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, con còn rất xa với sự đoạn tận 
toàn diện, toàn bộ vả toàn mặt, tất cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh. Bạch Thế Tôn, xưa kia, đối với các vị Du sĩ 
không phải thù thăng, chúng con xem là thù thắng: dầu họ 
không thù thăng, chúng con cúng dường các món ăn thù 
thắng; dầu họ không thù thắng, chúng con mời họ ở trong 
những trú xứ thù thăng. Bạch Thế Tôn, còn đối với các Tỷ- 
kheo thủ thắng, chúng con xem là không thù thắng; dầu các 
vị ấy thù thắng, chúng con cúng dường các món ăn không 
thù thắng; dầu các vị ấy thù thắng, chúng con mời các vị ây ở 
trong các trú xứ không thù thắng. Nhưng nay, bạch Thế Tôn, 
đối với các Du sĩ không thù thắng, chúng con sẽ biết là 
không thù thắng; vì họ không thủ thăng, chúng con sẽ cúng 
dường các món ăn không thù thắng,; vì họ không thù thắng 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 49 





chúng con sẽ mời họ ở trong các trú xứ không thù thắng. Còn 
đối với các Tỷ-kheo thù thắng, chúng con sẽ biết các vị ấy là 
thù thắng: vì các vị ấy thủ thắng, chúng con sẽ cúng dường 
các món ăn thù thắng; vì các vị ấy thù thắng, chúng con sẽ 
mời các vị ấy ở trong các trú xứ thù thắng. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính Sa-môn đối với 
các vị Sa-môn, lòng tịnh tín Sa-môn đối với các Sa-môn, 
lòng tôn kính Sa-môn đối với các Sa-môn. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ 
tử; từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


5Š. Kinh Jìvaka 
(Jìvaka suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng 
xoài của Jivaka Komarabhacca. 


Rồi Jivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau: "Vì Sa-môn 
Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama tuy biết 
thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho 
mình". Bạch Thế Tôn, những aI nói như sau: "Vì Sa-môn 
Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama tuy biết 
thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho 
mình", bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế 
Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật, họ trả 
lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết 
đúng pháp, thuận pháp không có thê quở trách ? 


-- Này Jivaka, những ai nói như sau: "Vì Sa-môn 
Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama tuy biết 
thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình được làm cho 
mình", những người ấy không nói chính lời của Ta, họ xuyên 
tạc Ta, không như chân, không như thật. Này Jivaka, Ta nói 
trong ba trường hợp, thịt không được thọ dụng: thấy, nghe và 
nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường 
hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Jivaka, Ta nói trong 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 31 





ba trường hợp, thịt được thọ dụng: không thấy, không nghe 
và không nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, Ta nói trong ba 
trường hợp này, thịt được thọ dụng. 


Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay 
một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng 
từ, và an trú; cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bê 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con một người 
cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ trai và này Jivaka, 
Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, Tỷ-kheo ấy vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay 
con người cư sĩ kia. Sau khi đến, Mi ấy ngồi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món 
ăn khất thực thượng vị. Vị Tỷ-kheo ấy không nghĩ: "Thật tốt 
lành thay, người cư sĩ này, hay con người cư sĩ này thỉnh ta 
dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng người cư sĩ 
này, hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng 
các món khất thực thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ây không 
nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy, với 
tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, 
thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, Ông 
nghĩ thế nào? Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến tự 
hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-= Này Jivaka, Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có phải 
dùng các món ăn không có lôi lâm? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe 
như sau: "Cao thượng thay, an trú lòng từ! Bạch Thê Tôn, 


32 35%. Kinh Jìvwaka (Jìvaka sutfa) 





Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế 
Tôn, Thê Tôn an trú lòng từ. 


-- Này JIvaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân 
hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, sỉ ấy được Như Lại đoạn trừ, 
chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân cây tala, khiến không 
thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, 
nếu như vậy là ý nghĩa Ông muốn nói, thời Ta đồng ý với 
Ông. 


-- Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 


-- Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng 
nào hay một thị trấn nào. Vị ấy biến mãn một phương với 
tâm có lòng bi... với tâm có lòng hỷ... với tâm có lòng xả và 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên 
dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy, biến mãn với tâm có lòng xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân và an trú. Một cư sĩ hay con một người 
cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Và này 
Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm â ấy đã qua, vị ấy 
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia, 
hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng 
các món ăn khất thực thượng vị. Tỷ-kheo ấy không nghĩ: 
"Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay con người cư Sĩ này 
thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng vị 
cư sĩ này, hay con vị cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta 
dùng các món ăn khất thực thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ấy 
không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy 
với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, 
thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, Ông 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 33 





nghĩ thế nào? Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến hại 
mình, hay nghĩ đên hại người, hay nghĩ đên hại cả hai? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Này Jivaka, vị Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy, có 
phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe 
như sau: "Cao thượng thay, an trú lòng xả! Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn an trú lòng xả. 


-- Này JIvaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân 
hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, sỉ ấy được Như Lại đoạn trừ, 
chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân cây tala, khiến không 
thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, 
nếu như vậy là ý nghĩa Ông muốn nói, thời ta đồng ý với 
Ông. 

-- Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 


-- Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như 
Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công 
đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: "Hãy đi 
và dắt con thú này đến", đó là nguyên nhân thứ nhứt, người 
ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy, khi bị dắt đi, vì 
bị kéo lôi nơi cỗ, nên cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ 
hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói: 
"Hãy đi và giết con thú này", đó là nguyên nhân thứ ba, 
người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị 
giết, cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy 
chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng đường Như 
Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân 
thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này Jivaka, 
người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh 


34 35%. Kinh Jìvwaka (Jìvaka suftfa) 





vật, người ây sẽ chât chứa nhiêu phi công đức do năm 
nguyên nhân này. 


Khi nghe nói vậy, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, các Ty-kheo thật sự thọ dụng 
các món ăn một cách hợp pháp. Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm. Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! ... 
Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


56. Kinh Uu-ba-ly 
(Upah suf1a) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng 
Pavarikamba. 


Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng 
với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi Nigantha 
Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ở 
Nalanda, ăn xong, trên con đường khất thực trở về, đi đến 
rừng Pavarikamba, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên 
những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi 
thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với 
Nigantha Dighatapassi đang đứng một bên: 

- Này Tapassi, có những ghế ngồi. Nếu ông muốn, hãy 
ngồi xuống. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi lây một ghế 
thâp, rôi ngôi xuông một bên. Và Thê Tôn nói với Nigantha 
Dighatapassi đang ngôi một bên: 

-= Này Tapassi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao 
nhiêu nghiệp đề tác thành ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp? 


-- Hiền giả Gotama, Nigantha Nafaputta không có 
thông lệ chủ trương "nghiệp, nghiệp'. Hiên giả Gotama, 
Nigantha Nataputta có thông lệ chủ trương 'phạt, phạt. 


36 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





-- Này Tapassl, Nigantha Nataputta chủ trương có bao 
nhiêu loại phạt đê tác thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác nghiệp? 


- Này Hiền giả Gofama, Nigantha Nataputta chủ 
trương có ba loại phạt đề tác thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác 
nghiệp, tức là thân phạt, khâu phạt, ý phạt. 

-- Này Tapassi, nhưng có phải thân phạt khác, khâu 
phạt khác, ý phạt khác? 

-- Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khâu phạt khác, ý 
phạt khác. 

-- Này Tapassl, ba loại phạt này, được chia chẻ như vậy, 
được phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương loại 
phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác 
nghiệp, thân phạt chăng, khẩu phạt chăng, ý phạt chăng? 

-- Hiền giả Gotama, ba loại phạt này được chia chẻ như 
vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương 
thân phạt là tôi trọng đê tác thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác 
nghiệp, khâu phạt không băng được, ý phạt không băng được. 

-- Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

-- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

-- Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

-- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

-- Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

-- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

Như vậy Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm 
Nigantha Dighatapassi xác nhận cho đên lân thứ ba quan 
điêm (của mình). 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 37 





Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói với Thế 
Tôn: 

-- Hiền giả Gotama, Hiền giả chủ trương có bao nhiêu 
loại phạt đê tác thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác nghiệp? 


-- Này Tapassi, Như Lai không có thông lệ chủ trương 
'phạt, phạt. Này Tapassi, Như Lai có thông lệ chủ trương 
nghiệp, nghiệp'. 

-- Hiền giả Gotama, Hiền giả chủ trương có bao nhiêu 
loại nghiệp đê tác thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác nghiệp? 

-= Này Tapassi, Ta chủ trương có ba loại nghiệp để tác 
thành ác nghiệp, đê diễn tiên ác nghiệp, tức là thân nghiệp, 
khâu nghiệp, ý nghiệp. 

-- Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, 
khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác? 

-- Này Tapassi, thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý 
nghiệp khác. 

-- Hiền giả Gotama, ba loại nghiệp này, được chia chẻ 
như vậy, được phân biệt như vậy, Hiên giả chủ trương loại 
nghiệp nào tôi trọng đê tác thành ác nghiệp, đê diên tiên ác 
nghiệp? Thân nghiệp chăng, khâu nghiệp chăng, ý nghiệp 
chăng? 

-~ Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như 
vậy, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là tôi 
trọng, đệ tác thành ác ý, đê diễn tiên ác nghiệp, thân nghiệp 
không băng được, khâu nghiệp không băng được. 


-- Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp? 
-- Này Tapassi, Ta nói ÿ nghiệp. 


-- Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp? 


38 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





-- Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 
-- Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp? 
-- Này Tapassl, Ta nói ý nghiệp. 


Như vậy Nigantha Dighatapassi trong cuộc đàm thoại 
này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba 
quan điểm (của mình), liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến 
chỗ Nigantha Nataputta. 


Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta đang ngồi với một đại 
chúng gia chủ. rất đông, do Upali (Ưu-ba-ly) người thuộc 
làng Balaka cầm đầu. Nigantha Nafaputta thấy Nigantha 
Dighatapassi từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với Nigantha 
DighatapassI: 


-= Này Tapassl, Ông từ đâu đi đến, trong ban ngày 
(nóng bức) như thê này? 


-- Thưa Tôn giả, con từ Sa-môn Gotama đi đến đây. 


-- Này Tapassi, Ông có đàm luận gì với Sa-môn 
Gotama không? 


-- Thưa Tôn giả, con cùng với Sa-môn Gotama có cuộc 
đàm thoại. 


-- Này Tapassl, cuộc đàm thoại của ông với Sa-môn 
Gotama như thê nào? 


Rồi Niganthha Dighatapassi kế lại cho Nigantha 
Nataputta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Sa-môn 
Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Nataputta nói với 
DighatapassI: 

-- Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapassi! Sa-môn Gotama 
đã được Nigantha Dighatapassi trả lời, một đệ tử đa văn đã 
hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 39 





kém có thể sáng chói, so sánh với thân phạt cường đại này 
được? Thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp, khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp 
không bằng được. 


Khi được nói vậy, gia chủ Upali thưa với Nigantha 
Nataputta: 


-- Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! Sa-môn 
Gotama đã được Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, một đệ tử 
đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao một ý 
phạt hèn kém có thê sáng chói, so sánh với thân phạt cường 
đại này được? Thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp, 
để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt 
không bằng được. Thưa Tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với 
Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu Sa-môn 
Gotama làm con xác nhận như đã làm Tôn giả Tapassi xác 
nhận thời cũng như một người lực sĩ tay nắm chặt lông một 
con cừu có lông đài, có thê kéo tới, giật lui, vần quanh; cũng 
vậy con sẽ dùng lời nói với lời nói, kéo tới, giật lui, vần 
quanh Sa-môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, 
sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, 
nắm một góc thùng, có thể kéo tới, giật luI, vần quanh; cũng 
vậy, con dùng lời nói với lời nói, kéo tới, giật lui, vần quanh 
Sa-môn Gotama. Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sông 
phóng đãng, sau khi năm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, 
lắc xoay quanh; cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói, lắc 
qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. Và cũng như 
một con voi lớn sáu mươi tuổi, sau khi lặn xuống một hỗ 
nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng vậy, con nghĩ, con sẽ 
chơi trò chơi phun nước với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, 
con sẽ đi và luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm 
thoại này. 


60 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





- Này Gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này Gia chủ, chỉ 
có ta hay Nigantha Dighatapassi, hay Ông mới có thể luận 
chiến với Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói với 
Nigantha Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, con không được hải lòng để Gia chủ 
Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn 
thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. 


-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp Gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama; có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa- 
môn Gotama trong cuộc đàm thoại này; chỉ có ta, Nigantha 
Dighatapassi, hay Ông mới có thể luận chiến với Sa-môn 
Gotama. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba... Nigantha 
DighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ 
Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền sư, Sa-môn Gotama biết được huyễn 
thuật lôi cuỗn những đệ tử ngoại đạo. 


-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotamal 
Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của gia 
chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa-môn 
Gofama trong cuộc đàm thoại này; chỉ có ta, Nigantha 
Dighatapassi và Ông mới có thể luận chiến với Sa-môn 
Gotamal 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 61 





-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân hữu hướng 
vê Nigantha Nataputta, và đi đến rừng xoài Pavarika, chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Upali bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha Dighatapassi có 
đến tại đây không? 


-- Này gia chủ, Nigantha Dighatapassi có đến tại đây. 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với Nigantha 
DIighatapassi không? 


- Này Gia chủ, Ta có đàm thoại với Nigantha 
DIighatapassI. 


-- Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với 
Nigantha Dighatapassi như thê nào? 


Rồi Thế Tôn kế lại cho gia chủ Upali một cách đầy đủ 
cuộc đàm thoại với Nigantha Dighatapassi, Khi nghe nói vậy, 
gia chủ Upali bạch Thê Tôn: 


-- Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! Thế 
Tôn đã được Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, một đệ tử đa 
văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao một ý 
phạt hèn kém có thê sáng chói, so sánh với thân phạt cường 
đại này được, vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Khẩu nghiệp không bằng 
được, ý nghiệp không bằng được. 


-- Này Gia chủ, nếu Ông có thê đàm luận y cứ trên sự 
thật, thời ở đây, có thê có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 


62 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





-- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. 
Mong răng ở đây có cuộc đàm thoại g1ữa chúng ta. 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha, bệnh hoạn, đau khô, bạo bệnh, từ chối nước lạnh, 
chỉ uống nước nóng. Người này, vì không được nước lạnh 
nên mệnh chung. Này Gia chủ, theo Nigantha Nataputta, 
người ấy tái sanh chỗ nào? 


-- Bạch Thế Tôn, có hàng chư Thiên được gọi là 
Manosatta (Ý Trước thiên). Ở đây người ấy tái sanh. Vì sao 
vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mệnh 
chung. 


-- Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ kỹ. Ông hãy trả 
lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của 
Ông! Lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của 
Ông! Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: “Bạch Thế 
Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ 
có cuộc đàm thoại giữa chúng ta". 


-- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được; ý phạt 
không bằng được. 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế 
giới, hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm 
(vào sự chế ngự) đối với nước, hoàn toàn loại trừ đối với 
nước, hoàn toàn thấm nhuằn (với sự chế ngự) đối với nước. 
Vị này khi đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ 
bé. Này Gia chủ, theo Nigantha Nataputta, người ấy thọ quả 
báo nào? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 63 





- Bạch Thế Tôn, vì không cô ý, nên Nigantha 
Nataputta xem không phải là một đại tội. 


-- Này Gia chủ, nếu người ấy có cố ý thời như thế nào? 
-- Bạch Thế Tôn, là một đại tội. 


— Này Gia chủ, ý thức (ấy), Nigantha Nataputta xem 
thuộc về loại gì? 


-- Bạch Thế Tôn thuộc về ý phạt. 


-- Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ. Ông hãy trả lời. 
Lời nói trước của Ông không phù hợp với lời nói sau của 
Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của 
Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ đàm luận, y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ 
có cuộc đàm thoại gIữa chúng ta". 


-- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt 
không bằng được. 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda 
này là phú cường và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân 
dân trù mật? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú cường 
và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người đi 
đến, với thanh kiếm đưa cao, người này nói: "Trong một sát 
na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại 
Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt". Này 
Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, 
trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda 
này thành một đống thịt, thành một khối thịt không? 


64 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





-- Bạch Thế Tôn, cho đến mười người, hai mươi người, 
ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người cũng 
không có thê, trong một sát na, trong một giây phút, làm cho 
tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, 
thành một khối thịt, huống nữa là chỉ một người nhỏ bé sao 
có thê sáng chói (làm thành) được? 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn đến, có thần thông lực, có tâm tự tại. VỊ này 
nói như sau. "Ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành tro tàn 
với một tâm sân hận". Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Vị 
Sa-môn hay vị Bà-la-môn Ấy, có thần thông lực, có tâm tự tại, 
có thê làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân 
hận không? 


-- Bạch Thế Tôn, cho đến mười Nalanda, hai mươi, ba 
mươi Nalanda, bốn mươi Nalanda, năm mươi Nalanda, vị 
Sa-môn hay vị Bà-la-môn ẫy có thần thông lực, có tâm tự tại 
có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành tro tàn với một tâm 
sân hận, huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này, sao có thể 
chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được)? 


-- Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ, Ông hãy trả lời. 
Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của Ông! 
Lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của Ông! 
Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: -Bạch Thế Tôn, 
con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có 
cuộc đàm luận giữa chúng ta". 


-- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt 
không bằng được. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 65 





-- Này Gia chủ. Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các 
rừng Dandaka, Kalinga, MeJjha, Matanga đã trở lại thành 
rừng như trước? 


-- Bạch Thế Tôn con có nghe: Các rừng Dandaka, 
Kalinga, MeJJha, Matanga đã trở lại thành rừng (như trước). 


-- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có thể Ông được 
nghe vì sao các rừng Dandaka, Kalinga, MeJjha, Matanga trở 
thành rừng như trước? 


-- Bạch Thế Tôn, con có nghe, các rừng Dandaka, 
Kalinga, MeJjha, Matanga trở lại thành rừng (như trước) vì 
tâm sân hận các vị ân sĩ. 

-- Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ Ông hãy trả lời. 
Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của Ông, 
lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của Ông. 
Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch Thế Tôn, 
con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có 
cuộc đàm luận giữa chúng ta". 


-- Bạch Thế Tôn, với ví dụ đầu tiên, con đã hoan hỷ, 
con đã thỏa mãn. Những gì con muốn nghe các vấn đáp sai 
biệt của Thế Tôn, nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với 
Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện, trình bày, giải thích. 
Vậy nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


66 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





- — Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư 
là tôt đẹp với những người trứ danh như Ông. 


-- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Gia chủ, 
hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như Ông". Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo 
được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Gia 
chủ Upali đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 
nói với con: "Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn 
suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch 
Thế Tôn, lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


-- Này Gia chủ, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng 
nước mưa nguôn cho các người Nigantha. Hãy cúng dường 
các món ăn cho những aI đên với Ông! 


-- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: “Này Gia chủ, 
đã từ lâu gia đình của Ông như là giếng nước mưa nguồn cho 
các người Nigantha. Hãy cúng dường các món ăn cho những 
ai đến với các Ông". Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho Ta, chớ bố thí cho các 
người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, chớ bồ thí cho đệ tử 
những người khác. Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bố 
thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bồ thí cho 
những đệ tử của Ta mới có phước lớn, bố thí cho những đệ 
tử của những người khác không có phước lớn". Nhưng Thế 
Tôn lại khuyến khích con bồ thí cho các vị Nigantha. Bạch 
Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế 
Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 67 





chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Upalli, 
tức là thuyết về bồ thí, thuyết về giới, thuyết VỆ Các CỐI trỜI, 
trình bảy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, 
những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Upali 
tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm 
được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những 
pháp được chư Phật tán dương đề cao: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen được gột 
rửa rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ẫy, 
pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Upali: "Phàm 
pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt". Rồi 
gia chủ Upali, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập 
vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở úy, 
không y cứ người khác đối với các pháp bậc Đạo sư. Gia chủ 
Upali bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có 
nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


-- Này Gia chủ, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Gia chủ Upali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, rồi đi về trú xá của mình, sau khi đến bèn nói với 
người g1ữ cửa như sau: 


-- Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối 
với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng 
đối với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-m, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ của 
Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha nào đến, Ông hãy nói vị ấy như 
sau: "Tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào! Từ nay trở đi, Gia 


68 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ 
đóng đôi với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không 
đóng đôi với các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo-nIl, nam cư sĩ, nữ cư sĩ 
của Thê Tôn. Nêu Tôn giả cân đô ăn, hãy đứng ở đây. Và có 
người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả". 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upall. 

Nigantha Dighatapassi nghe như sau: "Gia chủ Upali đã 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama". Rôi Nigantha 
Dighatapassi đi đên chỗ Nigantha Nataputta ở, sau khi đên 
liên nói với NIigantha Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành 
đệ tử của Sa-môn Gotama. 


-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Và có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của gia 
chủ Upall. 

Lần thứ hai.. (như trên).. Lần thứ ba Nigantha 
DIighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 

-- Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành 
đệ tử của Sa-môn GŒotama. 

-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của gia 
chủ Upall. 

-- Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali có 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 69 





-- Này Tapassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali có trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Dighatapassi đi đến trú xá của gia chủ 
Upali. Người giữ cửa thây Nigantha DighatapassI ở đường xa 
đi đên, khi thây vậy liên nói với Nigantha Dighatapassi: 


-- Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào! Từ 
nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. 
Cửa sẽ không đóng đối với các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy 
đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả. 


-- Này Hiền giả, ta không cần đồ ăn. 


Nói xong, Nigantha Dighatapassi đi trở lui, đến chỗ 
Nigantha Nataputta ở, sau khi đên, liên thưa với Nigantha 
Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ 
tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý 
với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn giả, tôi không được hài 
lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa 
Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyền thuật sư, Sa-môn 
Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các 
ngoại đạo". Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của Tôn giả đã 
bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. 


-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của gia 
chủ Upall. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Nigantha 
DighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 


70 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





-- Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ 
tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý 
với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn giả, tôi không được yên 
lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa 
Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyền thuật sư. Sa-môn 
Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các 
ngoại đạo. Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của Tôn giả đã bị 
huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn". 


-- Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của gia 
chủ Upali. Này Tapassi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali đã 
trở thành đệ tử Sa-môn Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Nataputta cùng với đại chúng Nigantha đi 
đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha 
Nataputta từ xa đi đến, khi thấy vậy liền nói với Nigantha 
Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào! Từ 
nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam Nigantha, các nữ 
Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị Tỷ-kheo, 1= 
kheo-nl, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Thưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả cần các món ăn, hãy đứng ở đây. Có người sẽ đem ra 
ở đây cho Tôn giả. 

-- Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Upali, sau khi 
đến, hãy thưa với gia chủ như sau: "Thưa Tôn giả, Nigantha 
Nataputta cùng với đại chúng cưng đang đứng ở ngoài 
ngưỡng cửa và muốn yết kiến Tôn giả". 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 71 





Người giữ cửa vâng đáp Nigantha Nataputta, đi đến gia 
chủ Upali, sau khi đên liên thưa với gia chủ Upali: 


- Thưa Tôn giả, có Nigantha Nataputta cùng với đại 
chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn yết 
kiến Tôn giả. 


-- Này Người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngôi trong 
căn phòng chính giữa có cửa. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi cho vào 
soạn các chỗ ngôi trong căn phòng chính giữa có cửa, đi đên 
gia chủ Upall, sau khi đên, liên nói với gia chủ Upall: 

-- Thưa Tôn giả, các chỗ ngôi trong căn phòng chính 
giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm những gì Tôn 
giả nghĩ là phải thời. 

Rôi gia chủ Upali đi đên căn phòng chính giữa có cửa, 
sau khi đên tại chỗ ngôi nảo là tôi thượng, tôi tôn, tôi cao vả 
tôi thăng, sau khi ngôi trên chỗ ây, liên bảo người gác cửa: 


-- Này Người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha Nataputta: 
"Thưa Tôn giả, gia chủ Upali có nói: "Thưa Tôn giả, nêu 
muôn, Tôn giả hãy vào”. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, đi đến Nigantha 
Nataputta, sau khi đến, liền nói với Nigantha Nataputta: 

-- Thưa Tôn giả, Gia chủ Upali có nói: "Thưa Tôn giả, 
nêu muôn, Tôn giả hãy vào”. 

Rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha đi đến 
căn phòng ở giữa, có cửa. 


72 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





Gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha 
Nataputta từ xa đi đến, sau khi thấy liên đi ra nghĩnh tiếp vào 
tại chỗ nào có chỗ ngồi tối thượng, tôi tôn, tối cao và tối 
thắng, liền lấy thượng y lau chỗ ngôi. ấy, giữ lẫy và mời 
Nigantha Nafaputta ngôi trên chỗ ngồi ấy. Nhưng tại chỗ có 
chỗ ngôi tối thượng, tối (ôn, tối cao và tối thăng, gia chủ 
Upali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, có những chỗ ngồi. Nếu muốn, Tôn 
giả hãy ngôi. 
Khi nghe nói vậy, Nigantha Nataputta nói với gia chủ Upali: 


-- Này Gia chủ, Ông thật là điên cuồng. Này Gia chủ, 
Ông thật là ngu si. Ông nói: "Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi luận 
chiến với Sa-môn Gotama". Sau khi đi, Ông đã trở về bị trói 
buộc trong lưới lớn luận nghị. Này Gia chủ. ví như người đi 
với hai cao hoàn, đi về với cao hoàn bị thiến. Này Gia chủ, 
như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. 
Cũng vậy, này Gia chủ, Ông nói: "Thưa Tôn giả, con sẽ đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama, sau khi đi đã trở về bị trói 
buộc trong lưới lớn luận nghị”. Này Gia chủ, Ông đã bị 
huyền thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. 


-- Thưa Tôn giả, vi diệu thay, huyền thuật lôi cuốn này! 
Tốt lành thay, huyền thuật lôi cuỗn này! Thưa Tôn giả, nêu bà 
con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn thuật này lôi 
cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho các bà con 
huyết thông của tôi. Thưa Tôn giả, nếu tất cả các người Sát đế 
ly được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc 
lâu dài cho tất cả các vị Sát-đề-lj. Thưa Tôn giả, nếu tất cả các 
người Bà-la-môn... nếu tất cả các người Vessa (Phệ-xá)... nếu 
tất cả các người Sudda (Thủ-đà) được huyễn thuật này lôi 
cuốn, thời thật là an lạc, và hạnh phúc lâu dải cho tất cả các 
người Sudda. Thưa Tôn giả, nếu thế giới với chư Thiên, chư 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 73 





Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn với chư 
Thiên và loài Người được huyền thuật này lôi cuốn, thời như 
vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới với chư Thiên, 
chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
với chư Thiên và loài Người. Thưa Tôn giả, tôi sẽ nói cho Tôn 
giả ví dụ này. Ở đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý 
nghĩa của lời nói. 
Thưa Tôn giả, thuở xưa có người Bà-la-môn đã về già, 
tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn trẻ, trong tuôi 
thanh xuân, (người vợ này) đang mang thai, sắp đến kỳ sinh 
nở. Thưa Tôn giả, người vợ trẻ nói với người Bà-la-môn: 
"Này Bả-la-môn, hãy đi phố mua một con khỉ con đực để 
cùng chơi với con tôi". Thưa Tôn giả, được nói vậy, người 
Bà-la-môn nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi 
mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một 
con khỉ con đực mang về để cùng chơi với đứa con trai của 
mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con 
khi con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái của 
mình". Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với người 
Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố mua một con khi 
con đực đề cùng chơi với con tôi". Thưa Tôn giả, lần thứ hai, 
người Bà-la-môn ấy nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ 
cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ 
mua một con khi con đực mang về để cùng chơi với đứa con 
trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua 
một con khỉ con cái và mang về đề cùng chơi với đứa con gái 
của mình”. Thưa Tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với 
người Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố mua một 
con khi con đực để cùng chơi với con tôi". Thưa Tôn giả, 
người Bả-la-môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ 
trẻ của mình nên đi chợ mua một con khi đực, đem về và nói 
với cô vợ trẻ: "Này mình, đây là con khỉ con đực, tôi mua ở 


74 %6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





chợ và mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình". 
Thưa Tôn giả, khi nghe nói vậy cô vợ trẻ ấy nói với người 
Bà-la-môn: "Này Bả-la-môn hãy đi, đem con khỉ con đực 
này đến Rattapani con người thợ nhuộm, sau khi đến hãy nói 
với RattapanI con người thợ nhuộm: "Này bạn Rattapani, tôi 
muốn con khi đực này được nhuộm với mảu vàng, được 
khéo đập, khéo ủI xung quanh và cả hai phía được làm thành 
mềm dịu" Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình đem con khi con đực 
này đi đến Rattapam, con người thợ nhuộm, khi đến xong 
liền nói với Rattapanl, con người thợ nhuộm: "Này bạn 
Rattapami, tôi muốn con khi đực này được nhuộm màu vàng, 
được khéo đập, khéo ủi xung quanh, và cả hai phía được làm 
thành mềm dịu". Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapami, con 
người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn kia: "Này Tôn giả, 
con khỉ con đực này có thể nhuộm được, nhưng không có thê 
đập được, ủi được, không có thê làm thành mềm dịu". Cũng 
vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của những Nigantha ngu sĩ, lý 
thuyết này có thể ăn nhuộm đối với những người ngu si, chớ 
không ăn nhuộm đối với người có trí. Thưa Tôn giả, người 
Bà-la-môn Ấy, sau một thời gian, lấy một cặp áo mới, đi đến 
chỗ Rattapani, con người thợ nhuộm, sau khi đến, nói với 
Rattapani, con người thợ nhuộm: "Này Rattapani, tôi muốn 
nhuộm cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng, được đập 
và ủi xung quanh, và cả hai phía được làm thành mềm dịu". 
Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapani, con người thợ nhuộm, 
nói với người Bảà-la-môn ây: "Thưa Tôn giả, cặp áo mới này 
của Tôn giả có thê nhuộm được, có thê đập và ủi xung quanh 
và có thê làm thành mềm dịu". Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý 
thuyết của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, có thể 
ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 75 





si, có thể đập được, ủi được, và có thê khiến trở thành mềm 
dịu". 

-- Này Gia chủ, quần chúng này gồm cả các vua chưa 
được biệt như sau: "Gia chủ Upali là đệ tử của Nigantha 
Nataputta". Này G1a chủ, nay chúng tôi xem Gia chủ là đệ tử 
của a1? 

Được nói vậy, gia chủ Upali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào về hướng Thế 
Tôn và nói với Nigantha Nataputta: 


-- Thưa Tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai: 


Bác Trí sảng suốt, 
Đoạn trừ sỉ m. 

Phả tan hoang vu, 
Chiến thắng địch quân. 
Đau khổ đoạn diệt, 
Tám an bình tĩnh. 

Giới đức trưởng thành, 
Tuệ đức viên minh. 
Phiên não nội tịnh, 
Rời trần ly cấu. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Do dự đoạn trừ, 

Biết vừa, biết đủ, 

Thế lợi tuyệt không, 
Tạm tư hoan hỷ, 

Làm Sa-môn hạnh, 
Sanh ở nhân gian, 
Thán này sau cùng, 
Làm người nhân thể. 


76 


%6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





Bác Thánh cao nhất, 
Rời trần ly cấu. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 
Không tâm do dự, 
Khéo hành thiện xảo. 
Bác trì giới luật, 
Điều ngự tối thượng. 
Là Vô Thượng S1, 
Sáng chói hào quang, 
Nghĩ hoặc đoạn trừ, 
SOI sảng mọi Hơi. 
Kiêu mạn đoạn tận, 
Vô nhân anh hùng. 
Tôi thật chính là 

Đệ tử Thế Tôn. 

Ngài bậc Ngưu Vương, 
Tám tư võ lượng, 
Thám sáu khôn lường 
Bác thánh Máu nỉ, 
Tác thành an ôn, 

Bác có Trí tuệ, 

An trủ Pháp vị, 

Tự phòng hộ thân, 
Vượt qua tham ái, 
Bác Giải Thoát Tri. 
Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Ngài bậc Long Vương, 
Sống xa thể tục. 

Kiết sử đoạn trừ, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 


77 





Siêu đăng giải thoát. 
Biện tài từ tốn, 

Trong sạch thanh tịnh, 
Cờ xí triệt hạ, 

Tham ái đoqn trừ, 
Điều ngự nhiếp phục, 
Hý luận diệt tận. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn, 

Đệ nhất tiên nhân. 
Không tin lời đôn. 

Ba mình thành tựu, 
Đạt quả Phạm thiên. 
Tắm sạch thán tâm, 
Văn củ thông đạt. 
Khinh an yên ồn, 
Chánh trí chứng đắc. 
Công phả thành trì, 
Thiên chủ Để thích. 
Tôi chính thát là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Ngài bác Thánh Giả, 
Tự tu tự tập. 

Chứng điểu phải chứng, 
Thuyết giảng hiện tại, 
Chánh niệm tỉnh giác, 
Thiên quán tỉnh tế 
Không thiên tà dục, 
Không nuôi tâm hán. 
Giao động không còn, 
Thán tâm tự tại. 


78 


%6. Kinh Uu-ba-ly (Upàii suffa) 





Tôi chính thát là 

Đệ tử Thế Tôn. 

Sống theo chánh đạo, 
Trâm tư Thiên tưởng, 
Nội tâm không nhiễm, 
Thanh tịnh trong sạch, 
Không trước không chấp, 
Không nguyện không câu, 
Đứóc cư độc tọa, 

Chứng tôi thượng vị, 
Đã vượt qua đòng, 
Giúp người vượt qua. 
1ôi thật chính là 

Đệ tử Thế Tôn, 

Bác chứng tịch tịnh, 

Trí tuệ vô biên, 

Trí tuệ quảng đại, 

Tham ái đoạn tận. 

Ngài là Như Lai, 

Ngài là Thiện Thệ, 
Không người sảnh bằng, 
Không ai đồng đẳng, 
Giàu đức tự tin, 

Viên mãn thành tựu. 
1ôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Tham ái đoạn tận, 

Giác ngộ chánh giác, 
Khói mù tiêu tan, 

Ô uế trừ sạch 

Xứng đảng cúng dường, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 79 





Dạ xoa thanh tịnh. 

Vô thượng Thánh nhân, 
Không thể cân lường 
Đại nhân Đại giác 

Đạt đến danh xưng. 

1ôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

-- Này Gia chủ, Ông chất chứa những ưu điểm này về 
Sa-môn Gotama từ bao giờ? 

-- Thưa Tôn giả, ví như một đống hoa, có nhiều loại 
khác nhau; người làm vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử 
làm vòng hoa có thê kết thành một vòng hoa có những loại 
hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn có nhiều đức 
tánh, có hàng trăm đức tánh. Thưa Tôn giả, và ai lại không 
tán thán những bậc đáng tán thán! 

Vì Nigantha Nataputta không thê nghe lời tán thán Thế 
Tôn, nên ngay tại chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng. 


Š7. Kinh Hạnh con chó 
(Kukkuravatika suf1q) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya 
Haliddavasana là tên một thị trắn của dân chúng Koliya. 

Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa thể 
Seniya, hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con 
chó, nói lời hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên lời hỏi thăm 
thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi chõ hỏ như con chó. 
Sau khi ngồi một bên, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con 
bò, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó, 
thực hành những hạnh khó hành, ăn đô ăn quăng xuông đât, 
châp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài, 
vậy sanh thú ông ây thê nào, vận mạng ông ây thê nào? 

-- Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta 


~ 


nưa. 


Lần thứ hai.. (như trên).. Lần thứ ba Punna 
Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, lõa thê Seniya hành trì hạnh con chó, 
thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, 
chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài, 
vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 bẾi 





-- Này Punna, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) 
của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, 
chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời cho Ông. Ở đây, 
này Pumna, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn 
toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên 
mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, 
hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài 
chó. Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh này, 
khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư 
Thiên này, hay chư Thiên khác", thời này Punna, đối với kẻ 
có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa 
ngục hay bàng sanh. Như vậy, này Punna, nếu hạnh con chó 
được thành tựu, thời được sanh trong loài chó, nếu không 
được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. 


Khi được nói vậy, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, 
khóc than chảy nước mát. Rôi Thê Tôn nói với Punna 
Koliyaputta, hành trì hạnh con bò: 


-- Này Punna, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của ông 
và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa". 

-- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời 
Thế Tôn nói về con. Nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp 
nhận và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. 
Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò này, 
đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này, trong một thời 
gian dài, vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông 
ây thế nào? 

-- Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta 


~ 


nưa. 


62 %7. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika suff4) 





Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, lõa thể Seniya, 
hành trì hạnh con chó, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta này đã chấp nhận 
và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian. đải, vậy sanh 
thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? 


-- Này Seniya, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) 
của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, 
chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy ta sẽ trả lời cho Ông. Ở đây, 
này Seniya, người nảo hạnh trì hạnh con bò một cách hoàn 
toàn viên mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên 
mãn, hành trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành 
trì uy nghi con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. Nếu 
Ông ẫy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh này, khổ hạnh 
này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư Thiên này hay 
chư Thiên khác", thời này Seniya, đối với kẻ có tà kiến, Ta 
nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàng 
sanh. Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được thành tựu, 
thời được sanh trong loài bò, nếu không được thành tựu, thời 
được sanh trong địa ngục. 


Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con 
bỏ, khóc than, chảy nước mặt. Rôi Thê Tôn nói với lõa thê 
Seniya, hành trì hạnh con chó: 


-- Này Seniya, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của Ông 
và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa". 


-- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời 
Thế Tôn nói về con. Nhưng vì, bạch Thế Tôn, con đã chấp 
nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dải. 
Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế Tôn: Thế 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 63 





Tôn có thê thuyết pháp cho con để con có thể từ bỏ hạnh con 
bỏ này và đê lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó, có thê bỏ 
hạnh con chó này. 


-- Này Punna, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Punna Koliyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


-- Này Punna có bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng trị, 
chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này Punna, có 
nghiệp đen đưa đến quả báo đen, này Pumna, có nghiệp trăng 
đưa đến quả báo trắng, này Punna, có nghiệp đen trắng đưa 
đến quả báo đen trăng, này Punna, có nghiệp không đen 
trăng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự 
đoạn tận các nghiệp. 


Và này Pumna, thế nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen? 

Ở đây, này Punna có người tạo ra thân hành có tốn hại, tạo ra 
khẩu hành có tốn hại, tạo ra ý hành có tôn hại. Sau khi tạo ra 
thân hành có tốn hại, khâu hành có tôn hại, ý hành có tôn hại, vị 
này được sanh vào thế giới có tốn hại. Vì phải sanh vào thế giới 
có tôn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tốn hại. Do cảm 
xúc những cảm xúc có tốn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ 
có tôn hại, thuần nhất khổ thọ, như các chúng sanh trong địa 
ngục. Như vậy, này Pumna, là sự sanh khởi của một chúng sanh 
tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc 
hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các 
cảm xúc kích thích mình. Do vậy, này Pumna, Ta nói: "Các 
chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)". Như vậy, này 
Punna, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. 


Và này Pumna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo 
trăng? ỞƠ đây, này Punna, có người làm thân hành không 


ở4 %7. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika suff4) 





không có tôn hại, làm khẩu hành không có tôn hại, làm ý hành 
không không có tôn hại. Sau khi làm thân hành không không 
có tốn hại, khấu hành không không có tốn hại, ý hành không 
không có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới không không 
có tốn hại. Vì phải sanh vào thế giới không không có tôn hại, 
vị này cảm xúc những cảm xúc không không có tốn hại. Do 
cảm xúc những cảm xúc không không có tôn hại, vị này cảm 
thọ những cảm thọ không không có tồn hại, thuần nhất lạc thọ, 
như chư Thiên Subhakinha (Biến Tịnh thiên). Như vậy này 
Punna là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng 
sanh, chúng sanh ây sanh khởi tùy thuộc hành động của mình; 
và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích 
chúng sanh ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh 
là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)". Như vậy, này Punna, 
được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. 


Và này Punna, thế nào là nghiệp đen trắng đưa đến quả 
báo đen trắng? Ở đây, này Punna, có người làm các thân hành 
có tôn hại và không tôn hại, các khẩu hành có tổn hại và không 
tôn hại, các ý hành có tôn hại và không tôn hại. Sau khi làm các 
thân hành có tốn hại và không tồn hại, khẩu hành có tốn hại và 
không tốn hại, ý hành có tôn hại và không tốn hại, vị này được 
sanh vào thế giới có tôn hại và không tốn hại. Vì phải sanh vào 
thế giới có tổn hại và không tồn hại, vị này cảm xúc những cảm 
xúc có tôn hại và không tồn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có 
tốn hại và không tốn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tồn 
hại và không tốn hại, có lạc thọ khổ thọ xen lẫn, như một số 
loài Người, một số chư Thiên và một số chúng sanh trong đọa 
xứ. Như vậy, này Punna là sự sanh khởi của một chúng sanh 
tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc 
hành động của mình; và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các 
cảm xúc kích thích chúng sanh Ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: 
"Các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)". Như vậy 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 65 





này Punna, được gọi là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen 
trắng. 

Và này Punna, thế nào là nghiệp không đen trắng, đưa 
đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận 
các nghiệp? Ở đây, này Punna chỗ nảo có ý chí (Cetana: Tư 
tâm sở) đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen, chỗ nào có 
ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trăng, chỗ nào 
có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trăng đưa đến quả báo đen trắng. 
Ở đây, này Punna, chỗ nào có ý chí như vậy, này Punna, 
được gọi là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không 
đen trăng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Này 
Punna, bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và 
tuyên thuyết. 

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con 
bò bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư 
sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 

Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 


6ó %7. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika suff4) 





bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bảy giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, 
mong cho con thọ đại giới. 

-- Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất 
gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này phải sông bốn 
tháng biệt trú. Sau khi sông bốn tháng biệt trú, chúng Tăng 
nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ- 
kheo. Nhưng Ta nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt 
nhau. 

-- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo 
nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, 
phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống bốn tháng biệt trú, 
chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, để 
thành vị Tý-kheo, thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm. Sau 
khi sống biệt trú bốn năm, nếu chư Tỷ-kheo đồng ý, mong chư 
Tỷ-kheo hãy xuất gia cho con, thọ đại giới cho con đề thành vị 
Ty-kheo. 

Và lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó, được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, 
Tôn giả Seniya sống một mình an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu vị này chứng được 
mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô 
thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình chứng trị, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Và Tôn giả Seniya trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


58. Kinh Vương tử Vô Úy 
(AbhayarajaRumadra suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con 
SÓC). 


Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến Nigantha 
Nataputta, sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi 
xuống một bên. Nigantha Nataputta nói với Vương tử 
Abhaya đang ngồi một bên: 


-- Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận chiến với 
Sa-môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi cho Vương tử: "Sa-môn Gotama có thần lực như 
vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương tử Abhaya luận chiến". 


-- Thưa Tôn giả, làm thê nào con có thê luận chiên Sa- 
môn Gotama có thân lực như vậy, có uy lực như vậy? 


-- Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi 
đến hãy nói với Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy nói với Sa- 
môn Gotama như sau: "Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời 
nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích 
chăng?" Nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như vậy và 
trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai có thể nói lời nói, 
do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích", thời 
Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu 
xử sự như vậy thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu và Ngài? 


68 58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutfa) 





Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người 
khác không ưa, không thích". Còn nếu Sa-môn Gotama được 
Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, 
Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người 
khác không ưa, không thích”, thời Vương tử hãy nói với Sa- 
môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời vì sao 
Devadatta được Ngài trả lời như sau: 'Devadatta phải đọa 
vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải 
đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu chữa 
được?' Và do Ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ, 
không hoan hỷ". Này Vương tử, Sa-môn Gotama khi bị 
Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả 
ra, cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị móc 
vào cô họng một người nào, người ấy không có thê nhả ra, 

cũng không có thê nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương tử, 
Sa-môn Gotama khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như 
vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Vương tử Abhaya vâng đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân bên hữu 
hướng vê ông rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền đảnh lễ 
Thê Tôn và ngồi xuống một bên. Vương tử Abhaya đang 
ngồi một bên, nhìn mặt trời rồi suy nghĩ: "Hôm nay, không 
phải thời để luận chiến với Sa-môn Gotama. Ngày mai, ta sẽ 
luận chiến với Sa-môn Gotama tại nhà của ta," liền bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời 
dùng cơm, cùng ba Tỷ-kheo khác với Ngài là người thứ tư. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Vương tử Abhaya, sau 
khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 ớ9 





Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, 
cầm theo y bát, đi đến chỗ của Vương tử Abhaya, sau khi 
đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Vương tử Abhaya tự 
tay mời mọc, làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương tử Abhaya chờ cho 
Thế Tôn sau khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây 
một ghế thấp khác rồi ngồi xuông một bên. Sau khi ngồi một 
bên, Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, do 
những lời ây người khác không ưa, không thích chăng? 


-- Này Vương tử, phải chăng ở đây, (câu hỏi) có dụng ý 
một chiêu? 


-- Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. 


-- Này Vương tử, vì sao Vương tử lại nói như vầy: 
"Bạch Thê Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rôi”? 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đi đến Nigantha Nataputta, 
sau khi đến con đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi xuống 
một bên. Bạch Thế Tôn, Nigantha Nataputta nói với con 
đang ngồi một bên: "Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến 
luận chiến với Sa-môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi cho Vương tử: "Sa-môn Gotama có 
thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương tử Abhaya 
luận chiến". Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con thưa với 
Nigantha Nataputta: "Thưa Tôn giả, nhưng làm thế nảo, tôi 
có thể luận chiến với Sa-môn Gotama, một vị có thần lực 
như vậy, có uy lực như vậy?" -"Này Vương tử, hãy đi đến 
Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy nói với Sa-môn Gotama 
như sau: "Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời 
nói ấy, những người khác không ưa, không thích chăng?" 
Nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như vậy và trả lời 


90 58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutfa) 





như sau: "Này Vương tử, Như Lai có thể nói lời nói, do lời 
nói ấy, những người khác không ưa, không thích", thời 
Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu 
xử sự như vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với 
Ngài? Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những 
người khác không ưa, không thích". Còn nếu Sa-môn 
Gotama được Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: "Này 
Vương tử, Như Lai không có thể nói lời nói, do lời nói ấy 
những người khác không ưa, không thích", thời Vương tử 
hãy nói với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như 
vậy, thời vì sao Devadatta được Ngài trả lời như sau: 
Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa 
ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không 
thể nào cứu chữa được? Và vì Ngài nói những lời như vậy, 
Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ". Này Vương tử, Sa-môn 
Gotama, khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ 
không thể nhả ra, cũng không thể nuốt vào. Ví như một móc 
sắt bị mắc vào cô họng của một Tgười nào, người ấy không 
có thê nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, 
này Vương tử, Sa-môn Gotama, khi bị Vương tử hỏi câu hỏi 
hai móc như vậy, sẽ không có thê nhả ra, cũng không có thể 
nuốt vào". 

Lúc bấy giờ, có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên đầu 
gối của Vương tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói với Vương tử 
Abhaya: 


-- Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Nếu đứa con 
nít này, do sự vô ý của Vương tử, hay do sự vô ý của người 
vú hầu, thọc một cái que hay nuốt một hòn đá vào trong 
miệng, vậy Vương tử phải làm gì? 


-- Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, 
nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay trái con năm 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 9] 





đâu nó lại, với tay mặt lây ngón tay làm như cái móc, con sẽ 
móc cho vật ây ra, dâu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch 
Thê Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. 


-- Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết 
không như thật, không như chân, không tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không 
thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như 
Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không 
thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như 
Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, vả 
lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, 
Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như 
Lai biết là không như thật, không như chân, không tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa 
thích, Như Lại không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai 
biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và 
lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai 
không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích 
lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương tử, Như Lai có lòng 
thương tưởng đối với các loài hữu tình. 

-- Bạch Thế Tôn, những Sát-đế-lj có trí, những Bà-la- 
môn có trí, những Gia chủ có trí, những Sa-môn có trí này, 
sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi: "Bạch Thế Tôn, 
không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sau: 
"Nếu có những ai đến Ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, 
Ta sẽ trả lời như vậy", hay Như Lai trả lời ngay (tại chỗ)?" 


-- Này Vương tử, nay ở đây Ta sẽ hỏi Vương tử, nếu 
Vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ây. Này Vương tử, 


92 58. Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutfa) 





Vương tử nghĩ như thế nào? Vương tử có giỏi về các bộ phận 
sai biệt một cái xe không? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận 
sai biệt một cái xe. 

- Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Nếu có 
những người đến Vương tử và hỏi như sau: "Bộ phận này 
của cái xe tên gọi là gì?", không hiểu Vương Tử có suy nghĩ 
trước trong trí như sau: "Nếu có những ai đến ta, và hỏi ta 
như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy", hay là Vương tử trả 
lời ngay (tại chỗ)? 


-- Bạch Thê Tôn, vì con là người đánh xe nôi tiêng, rât 
giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe nên con sẽ trả 
lời ngay (tại chô). 


-- Cũng vậy, này Vương tử, những Sát-đế-ly có trí, 
những Bà-la-môn có trí, những Gia chủ có trí, những Sa-môn 
có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi, Như 
Lai sẽ trả lời ngay (tại chỗ). Vì sao vậy? Này Vương tử, pháp 
giới (Dhammadhatu) đã được Như Lai khéo biết. Và vì Như 
Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả lời ngay (tại chỗ). 


Khi được nói vậy, Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. 


59. Kinh Nhiều cảm thọ 
(Bahuvedaniya sufta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana 
(Rừng Kỳ đà), tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tôn 
giả Udayi (Ưu đà đì), sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuông một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, người thợ mộc 
Pancakanga thưa Tôn giả Uday!: 

-- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn thuyết có bao nhiêu 
thọ? 

Em Này Gia chủ, Thế Tôn thuyết có ba thọ: lạc thọ, khô 
thọ, bât khô bât lạc thọ. Này Gia chủ, ba thọ này được Thê 
Tôn nói đền. 

-- Thưa Tôn giả Udayl, Thế Tôn không thuyết ba thọ. 
Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tôn giả, 
bất khô bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối 
với vị đã chứng được tịch tịnh. 

Lần thứ hai, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc 
Pancakanga: 

-- Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thế Tôn 
thuyết ba thọ: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Này G1a 
chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói đên. 


94 59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya suffa) 





Lần thứ hai, người thợ mộc Pancakanga thưa Tôn giả 
Uday!: 


-- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ. 
Thê Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khô thọ. Thưa Tôn giả, 
bât khô bât lạc thọ này, Thê Tôn thuyêt là tôi thăng lạc đôi 
với vị đã chứng được tịch tịnh. 

Lần thứ ba, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc 
Pancakanga: 

-- Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thế Tôn 
thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Gia 
chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. 


Lần thứ ba, người thợ mộc Pancakanga thưa Tôn giả 
Uday!: 


-- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ. 
Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khô thọ. Thưa Tôn giả, 
bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối 
với vị đã chứng được tịch tịnh. 


Như vậy, Tôn giả Udayi không thể thuyết phục được 
thợ mộc Pancakanga. Và thợ mộc Pancakanga cũng không 
thê thuyêt phục được Tôn giả Uday!. 


Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại này giữa 
Tôn giả Udayi với thợ mộc Panacakanga. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda thuật lại Thế Tôn rõ toàn diện cuộc đàm thoại giữa 
Tôn giả Udayi và thợ mộc Pancakanga. Khi nghe nói vậy, 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

-- Này Ananda, dầu cho pháp môn của Udayi là đúng, 
nhưng thợ mộc Pancakanga không chấp nhận. Dầu cho pháp 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 95 





môn của người thợ mộc Pancakanga là đúng, nhưng Uday!I 
không chấp nhận. Này Ananda, hai thọ được Ta nói đến tùy 
theo một pháp môn; ba thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; năm thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 
sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; mười tám 
thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; ba mươi sáu thọ 
được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; một trăm lẻ tám thọ 
được Ta nói đến tùy theo một pháp môn. Như vậy, này 
Ananda, pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. 


Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy theo 
pháp môn như vậy, nên đối với những ai không chấp nhận, 
không tán đồng, không tùy hỷ những điều được khéo nói, 
khéo thuyết, khéo trình bảy cùng nhau, thời sự kiện này sẽ 
xây ra: họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả 
thương nhau với những b¡nh khí miệng lưỡi. Như vậy, này 
Ananda pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này 
Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn 
như vậy, nên đối với những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ 
những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng 
nhau, thời sự kiện này sẽ xây ra: họ sẽ sống hòa hợp, tán 
đồng, tùy hỷ với nhau, như nước với sữa, và nhìn nhau với 
cặp mắt tương ái. 


Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 
năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các 
xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương 
ứng với dục, hấp dẫn. Này Ananda, như vậy là năm dục 
trưởng dưỡng. Này Ananda, duyên năm dục trưởng dưỡng 
này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc. 


%6 59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya suffa) 





Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng mà các chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thê 
chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc khác với lạc 
kia, vi điệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy 
khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn 
và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thể chấp 
nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc thọ khác với lạc kia, 
vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy khác 
với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vị 
diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng...".... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Này Ananda, lạc này khác với 
lạc kia, vi điệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng...",... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tý-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi 
diệu hơn và thù thắng hơn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 97 





Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng...",... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện sắc tưởng, diệt trừ 
hữu đối tưởng, không tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên xứ. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng 
hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng...".... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Hư không vô biên xứ, 
nghĩ rằng: "Thức là vô biên," chứng và trú Thức vô biên xứ. 
Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù 
thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng...".... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng 
hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng...",... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Vô sở hữu xứ, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Ananda, lạc này khác 
với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thể chấp 
nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc thọ khác với lạc thọ 
kia, vi điệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy 
khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Phi tưởng phì 


98 59. Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya suffa) 





phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Này Ananda, 
lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Sự kiện này xây ra, này Ananda, những du sĩ ngoại đạo 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ tưởng 
định, và chủ trương định ấy thuộc về lạc thọ. Như vậy là gì, 
như vậy là thế nào? Này Ananda, được nói vậy, các du sĩ 
ngoại đạo cần phải được trả lời như sau: "Này chư Hiền, Thế 
Tôn không chủ trương rằng chỉ có những gì tùy thuộc lạc thọ 
là thuộc về lạc; vì rằng, chư Hiền, Thế Tôn chủ . trương rằng 
chỗ nào, chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ ấy, chỗ ây 
thuộc về lạc". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


60. Kinh Không øì chuyển hướng 
(Apannaka suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với 
Đại chúng Tỷ-kheo và đên tại Sala, một làng Bà-la-môn của 
dân chúng Kosala. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như 
sau: "Sa-môn Gotama, giòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia tộc 
Thích-ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala với Đại 
chúng Tỷ-kheo, đã đến Sala". Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời, loài 
Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài 
đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một 
vị A-la-hán như vậy". 

Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Sala đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; có người nói lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi 


100 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutffa) 





ngôi xuống một bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngôi 
xuống một bên; có người yên lặng ngồi xuống một bên. Thê 
Tôn nói với các Bà-la-môn gia chủ ở tại Sala đang ngồi 
xuống một bên: 


-- Này các Gia chủ, các Ông có vị Đạo sư khả ý nào mà 
các Ong có lý do đặt được lòng tin không? 


-- Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị Đạo sư khả ý 
nào đê chúng con có lý do đặt được lòng tin. 


-- Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị Đạo 
sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng này 
mà thực hành. Này các Gia chủ, pháp không gì chuyển 
hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Và này các Gia chủ, 
thế nào là pháp "không gì chuyên hướng"? 


(I. Thuyết hư vô) 


Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bả-la-môn có 
những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau: 
"Không có (kết quả của) bố thí, không có (kết quả của) lễ hy 
sinh, không có (kết quả của) tế tự, không có kết quả, quả báo 
của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trên 
đời không có những vị Sa-môn, Bả-la-môn chơn chánh hành 
trì, chơn chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời 
này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí". 


Nhưng này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn nói đối nghịch với các vị Sa-môn, Bảà-la-môn kia, những 
vị này nói như sau: "Có (kết quả của) bố thí, có (kết quả của) 
lễ hy sinh, có (kết quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của các 
nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các 
loại hóa sanh, trên đời có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T01 





chánh hành trì, chơn chánh thực hành, và những vị này tuyên 
lệ về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng 

". Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào, có phải những 
m Sa-môn, Bà-la-môn ấy nói những lời đối nghịch với nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không có 
kết quả của bồ thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có 
kết quả của tế tự, không có kết quả, quả báo của các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trên đời không có 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn 
chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về 
đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". Đối với những 
vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện 
pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và 
sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác 
hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì 
những vị Tôn giả Sa-môn, Bả-la-môn ấy không thấy sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự cấu ué của các bất thiện pháp. sự thoát ly, 
sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nảo nói rằng 
không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có đời sau, 
TÊU CÓ ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì 
rằng có đời sau, nÊu có ai nói rằng không có đời sau, thời đó 
là tà ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng không có đời 
sau, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết 
được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục 
người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống 
lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, 
người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới 


102 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutffa) 





của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết 
phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người, như vậy 
các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu 
không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, 
tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các 
vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này, ngay 
trong hiện tại bị những người có trí quở trách: "Người này 
theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận”. Còn nêu có 
đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh: ngay trong 
hiện tại, bị những người có trí quở trách; sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạn xứ, địa ngục. 
Như vậy pháp "không gì chuyên hướng" này bị chấp trì, bị 
thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, và 
bỏ phía thiện pháp. 


Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có kết quả 
của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có 
kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời 
sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trên đời có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thành 
tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau 
khi đã chứng ngộ với thắng trí". Đối với những vị này, sự 
kiện này sẽ chờ đợi xây ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, 
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận 
ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện 
hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 103 





của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh 
của các thiện pháp. 

Vì răng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói rằng có 
đời sau, thời đó là một chánh kiến. Vì rằng có đời sau, nêu CÓ 
ai Suy tư rằng có đời sau, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có 
đời sau, nêu có ai nói rằng có đời sau, thời đó là chánh ngữ. 
Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời sau, thời không 
tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có 
đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác 
là có đời sau, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, và 
vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen 
mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ 
bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc Thánh, sự 
thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê 
người, như vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên, do 
duyên chánh kiến. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu 
có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn cho 
đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn ẫy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại 
được những người có trí tán thán: "Người này theo thiện giới, 
có chánh kiến, chủ trương hữu luận". Còn nếu có đời sau, 
thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mẫn: ngay trong hiện 
tại, được những người trí tán thán; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như 
vậy, "pháp không gì chuyển hướng" này được chấp trì, được 
thực hành đúng đăn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía, và bỏ 
qua phía bắt thiện pháp. 


(H. Thuyết vô tác dụng) 


104 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bảà-la-môn, có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay: khiến 
người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay 
khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây 
phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình 
gây ra sợ hãi, hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lây của 
không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một 
nhà lẻ loi, chận đường cướp gtựt, tư thông vợ người, nói láo, 
hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe 
sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống 
thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có tội ác, có 
gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía 
Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người 
chém giết, đốt nâu, khiến người đốt nẫu, cũng không vì vậy 
có tỘI ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi 
trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, 
khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo 
thành sự tiếp tục của phước báo". 


Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói 
những lời đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn kia. Các vị 
này nói như sau: "Tự làm hay khiến người làm, chém giết 
hay khiến người chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nấu, 
gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác 
não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ hãi, hay 
khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa 
nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường 
cướp guụt, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có 
tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh 
trên cõi đất thành một đồng thịt, thành một chồng thịt, thì do 
nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. 
Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, 
chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu khiến người đốt 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 105 





nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục 
của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng, bố 
thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân 
duyên này, có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước 
báo. Bồ thí, điều phục, tự chế, nói thật, đều có phước báo, có 
tạo thành sự tiếp tục của phước báo". 


Vì sao vậy? Này các Gia chủ, có phải những Sa-môn, 
Bà-la-môn này nói lời đôi nghịch với nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Ở đây, này các Gia chủ, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm 
hay khiến người làm.... (như trên)... không đưa đến phước 
báo". Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: 
Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện 
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, 
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành 
theo. Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng 
không có tác dụng, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có tác 
dụng, nếu ai cÓ Suy tư rằng không có tác dụng, thời đó là tà 
tư duy. Vì rằng có tác dụng, nêu CÓ a1 nói răng không có tác 
dụng, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói 
rằng không có tác dụng, thời tự mẫu thuẫn đối nghịch với các 
vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, 
nếu có ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời 
sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục 
ấy chông lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như 
vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã 
được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 


106 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutffa) 





các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen 
mình chê người, như vậy những ác bất thiện pháp sai biệt 
này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: 
Nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng 
chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, thời vị này 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nêu 
lời nói của các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời 
VỊ nảy, ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách: 
"Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không tác 
dụng". Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp 
sự bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy pháp "không gì chuyển 
hướng” này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có 
chấp nhận một phía, và bỏ qua phía thiện pháp. 


Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay 
khiến người làm... (như trên)... có đưa đến phước báo". Đối 
với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ 
ba ác pháp này, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, và sau 
khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện 
hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy ? Vì 
những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, 
sự cầu uễ của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự 
thanh tịnh của các thiện pháp. 


Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có 
tác dụng, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có 
ai suy tư rằng có tác dụng, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng 
có tác dụng, nếu có ai nói răng có tác dụng, thời đó là chánh 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 107 





ngữ, vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời 
không tự mâu thuẫn đôi nghịch với các vị A-la-hán đã biết 
được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục 
người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy thuận với 
diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy 
không khen mình chê người. Như vậy trước khi ác giới của 
vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không 
khen mình chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt này 
khởi lên, do duyên chánh kiến. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu 
có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn 
tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được 
những người có trí tán thán: "Người này theo thiện giới, có 
chánh kiến, chủ trương có tác dụng". Còn nếu có tác dụng, 
thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn: ngay trong hiện 
tại, được những người trí tán thán; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như 
vậy, pháp "không gì chuyên hướng” này được chấp trì, được 
thực hành đúng đẫn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía, và bỏ 
qua phía bắt thiện pháp. 


(HI. Thuyết vô nhân duyên) 


Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bả-la-môn có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân vô 
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không 
có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân vô 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, 


108 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng 
của người. Tắt cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, 
không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi 
định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng 
sanh ấy hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh của họ". 


Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bả-la-môn nói 
lời mâu thuẫn đối nghịch với những Sa-môn, Bà-la-môn ấy. 
Những vị này đã nói như sau: "Có nhân có duyên, các loài 
hữu tình bị nhiễm ô; không có nhân, không có duyên các loài 
hữu tình bị nhiễm ô. Có nhân, có duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh. Không có nhân, không có duyên, các loài 
hữu tình được thanh tịnh. Có lực, có tinh tắn, có nhân lực, có 
sự cô gắng của người. Tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu 
tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không 
tự tại, không có lực, không có tinh tấn. Không phải các 
chúng sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình 
cờ, bởi bản tánh của họ. Không phải họ hưởng thọ khổ lạc y 
theo sáu loại thác sanh của họ". Này các Gia chủ, các Ông 
nghĩ thế nào? Có phải những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói 
lên những lời mâu thuẫn, đối nghịch nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không có 
nhân, không có duyên... (như trên)... họ cảm thọ khô lạc..". 
Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi 
từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý 
thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực hành theo. 
Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy sự 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 109 





nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uễ của các bất thiện pháp. sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng không 
có nhân, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có nhân, nÊU CÓ al 
suy tư rằng không có nhân, thời đó là tả tư duy. Vì rằng có 
nhân, nêu có ai nói rằng không có nhân, thời đó là tà ngữ. Vì 
rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời tự mâu 
thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. 
Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là không 
có nhân, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, và vì sự 
thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, 
các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự 
đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu 
pháp, sự khen mình chê người, như vậy những ác bắt thiện 
pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: 
Nếu không có nhân, thời vị này, sau khi thân hoại mạng 
chung, tự cảm thấy an toàn. Nếu có nhân, thời vị này, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các 
Sa-môn, Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị này ngay trong 
hiện tại, bị những người có trí quở trách. "Người này theo ác 
giới, có tà kiến, chủ trương không nhân". Còn nếu có nhân, 
thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh: ngay trong hiện 
tại, bị những người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, 
pháp "không có chuyên hướng" này bị chấp trì, bị thực hành 
sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, và bỏ qua phía 
thiện pháp. 


T10 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutffa) 





Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có nhân, có 
duyên... (như trên)... họ cảm thọ hưởng lạc". Đối với những 
vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác 
pháp này, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, và sau khi 
chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện 
hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì 
những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, 
sự cấu uễ của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự 
thanh tịnh của các thiện pháp. 


Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nảo nói rằng có nhân, 
thời đó là chánh kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng 
có nhân, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai 
nói rằng có nhân, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có nhân, nếu 
có ai nói rằng có nhân, thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch 
với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, 
nếu có ai thuyết phục người khác là có nhân, thời sự thuyết 
phục ấy thuận với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận 
với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê người. Như vậy, 
trước khi ác giới của vị ây được từ bỏ, các thiện giới đã được 
chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không 
đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu 
pháp, sự không khen mình chê người, như vậy những thiện 
pháp sai biệt này khởi lên, do duyên chánh kiến. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu 
có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn không có 
nhân đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môn, Bả-la-môn ấy là đúng 
sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại, được những người có trí 
tán thán: "Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương 
có nhân". Còn nếu có nhân, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 TII 





may mẫn: ngay trong hiện tại, được những người có trí tán thán, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này". Như vậy, pháp "không gì chuyên hướng" này 
được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận 
cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp. 


(IV. Thuyết Không có cõi vô sắc) 


Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có luận 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt đối không thê 
có cõi vô sắc". 

Lại có một sỐ Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuẫn, 
đối nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ấy. Các vị này đã nói 
như sau: "Chắc chắn có cõi vô sắc". Này các Gia chủ, các 
Ông nghĩ thế nào? Có phải những vị Sa-môn, Bả-la-môn này 
nói những lời mâu thuẫn, đối nghịch nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như 
vêt có quan niệm như sau: "Tuyệt đối không thể có cõi vô 

, ta không có thấy như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt đối 
có cõi vô sắc", ta không có biết như vậy. Và nếu ta không 
biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố: 
"Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm," thời như vậy không 
xứng đáng với ta. Những Sa-môn, Bà-lamôn nào có lập 
thuyết như bác có quan điểm như sau: "Tuyệt đối không thể 
có cõi vô sắc", nếu lời nói của những Sa-môn, Ba la môn ấy 
đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chăn sẽ tái 
sanh tại chỗ các chư Thiên có sắc do ý sở thành. Còn nếu 
những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có 
quan điểm như sau: "Tuyệt đối có cõi vô sắc", nếu lời nói 


T112 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





của những Sa-môn, Bà-la-môn ẫy đúng sự thật, thời sự kiện 
này xảy ra: Ta chắc chăn sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên vô 
sắc, do tưởng sở thành. Do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, 
chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly 
gián ngữ, vọng ngữ đều được thấy. Nhưng sẽ không có 
những sự việc này trong cõi vô sắc". Do suy tư như vậy, vị 
ấy thành tựu sự yếm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp. 


(V. Thuyết Không có Đoạn diệt) 


Này các G1a chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có lập 
thuyêt như sau, có quan điêm như sau: "Không thê có một sự 
hữu diệt (Bhavanirodha) toàn diện” 


Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bả-la-môn nói 
lời mâu thuẫn đối nghịch với các Sa-môn, Bả-la-môn. Các vị 
này đã nói như sau: "Có thể có một sự hữu diệt toàn diện". 
Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải những Sa- 
môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn, đối nghịch 
nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như 
sau, có quan điểm như sau: "Không thể có sự hữu diệt toàn 
diện", ta không có thấy như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có 
một sự hữu diệt toàn diện", ta không có biết như vậy. Và nếu 
ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên 
bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm", thời như vậy 
không xứng đáng với ta. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào, có 
lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thê có 
một sự hữu diệt toàn diện" , nếu lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T113 





chăn sẽ tái sanh chỗ các chư Thiên vô sắc do tưởng sở thành. 
Còn nếu những Sa-môn, Bả-la-môn nào có lập thuyết như 
Sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một sự hữu diệt toàn 
diện", nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đúng sự 
thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ nhập Niết-bàn 
ngay trong hiện tại. Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thể có 
một sự hữu diệt toàn diện”, thời quan điểm này của Các VỊ ây 
gần với tham ái, gần với kiết sử, gần với ái lạc, gần với chấp 
trước, gần với chấp thủ. Còn những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có sự 
hữu diệt toàn diện", thời quan điểm này của những vị ấy là 
gần với ly tham, gần với không kiết phược, gân với không ái 
lạc, gần với không chấp trước, gần với không chấp thủ". Do 
suy tư như vậy, vị ây thành tựu sự yếm ly, sự vô tham, sự 
diệt tận đối với các hữu. 

(Bắn hạng người) 


Này các Gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở trong 
đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Gia chủ, có người tự 
hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này 
các Gia chủ, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ 
người. Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các Gia chủ, có 
người vừa tự không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên 
tâm hành khô người. Vị này không tự hành khổ mình, không 
hành khổ người, ngay trong hiện tại, không có tham dục, 
không có khao khát, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự 
ngã trú vào Phạm thể. 


l14 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





Và này các Gia chủ, thế nào là người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình ? Ở đây, này các Gia chủ, có 
người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm 
tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không 
nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không 
nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không 
nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang 
ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không 
nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uông rượu nấu, rượu men. VỊ â ẫy 
chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị 
ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay 
vị ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát,... 
nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, 
hai ngày một bữa,... bảy ngày một bữa. Như vậy vị ây sống 
theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 
Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn 
rong nước, ăn bột tắm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay 
ăn phân bò. bội ây ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn 
với các vải khác, mặc vải tắm liệm rồi quăng đi, mặc vải 
phấn tảo y, mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương 
đen, mặc áo bện bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc 
áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi 
ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. Vị ấy là người sống nhồ 
râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nh râu tóc, là người 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T115 





theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngồi chò hỏ, 
chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ, một cách tính tấn, là 
người dùng gai làm giường, thường ngủ ì năm trên giường gai, 
sông một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (đề gột 
sạch tội lỗi). Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Như vậy, này 
các Gia chủ, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các Gia chủ, 
có người là người đồ tế giết trâu bò, là người đồ tế giết heo, 
là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, 
người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những người 
làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các Gia chủ, được 
gọi là người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này các Gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người ? Ở đây, này các Gia chủ, có 
người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đế-lị, hay một Bà-la-môn 
triệu phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía 
Đông thành phô, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi 
thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng 
đường với người vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ây 
năm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sống với 
sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một mâu sắc; 
bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và vị Bà-la- -môn tế tự 
sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa. 
Còn con nghé con thì sống với đỗ còn lại. Vị vua nói như sau: 
"Hãy giết một số bò đực đề tế lễ, hãy giết một số nghé đực 
để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số đê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một SỐ cây để 


116 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutffa) 





làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha đề làm chỗ tế 
lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những 
người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. 
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người vừa tự 
hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người vừa không 
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người; 
ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao khát, 
tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, thân trú vào 
Phạm thể? 

Ở đây, này các Gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bả-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoản toàn đầy đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đây 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sống ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T117 





sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bả con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


VỊ ẫy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống của các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 
từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Vị ấy từ bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo 
Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

VỊ ây từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ ẫy 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 
hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. VỊ ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ 
các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 


118 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt giống; từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
không nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn 
bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm 
thương tồn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phả. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
(y và bình bát). Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo băng lòng với tâm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự “hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ây thành tựu Thánh hộ trì các căn này nội tâm 
hưởng lạc thọ không uề nhiễm. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 119 





Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết- 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ẫy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ấy sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng vê ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không 
trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


Vị ấy sau khi từ bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm 
cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
dục sanh, với tầm với tứ. 

Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 


120 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





Vị ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an 
trú Thiên thứ ba. 


Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bỗn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời 
sống quá khứ, cũng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ây hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác 
hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu 
những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 l12I 





tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện 
hạnh vẻ thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú. Thiên giới, trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siều nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững, chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ 
tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khô tập", 
tuệ tri như thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là 
Con Đường đưa đến Khổ diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là nguyên nhân của 
các lậu hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là Con Đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc". 


Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ẫây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời 
sống này nữa". 

Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 


122 60. Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutfa) 





người; ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có 
khao khát, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thê. 


Khi được nói vậy, các Bà-la-môn, gia chủ trú ở Sala 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc. “Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm những người 
cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời 
quy ngưỡng. 


61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng 
Ambala 
(Ambalatthika Rahulovada suftq) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại 
Ambalatthika (rừng Ambala). Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, 
từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, chỗ Tôn giả 
Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi 
thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. 
Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đê một ít nước còn lại trong chậu 
nước, bảo Tôn giả Rahula: 


-- Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này 
trong chậu nước không? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những 
người nảo biệt mà nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đồ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo 
Rahula: 


124 61. Kinh Giáo giới La-hâu-la ở rừng Ambala 





— Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đồ đi 
không? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nảo biệt mà nói láo, không có tảm quý. 

Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. 

-- Này Rahula, Ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy 
không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nảo biệt mà nói láo, không có tảm quý. 

Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn 
giả Rahula: 


-- Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trống không 
không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nảo biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài 
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái 
vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: "Con voi của vua này có ngà 
đài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở 
chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường dùng hai chân 
trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 125 





thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng 
bảo vệ cái vòi. Con voi của vua (như vậy) không quăng bỏ 
mạng sống (của mình)". Này Rahula, nhưng khi con voi của 
vua, có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường 
hay có mặt ở chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, 

dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, 
dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: "Con voi của vua nảy, 
có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay 
có mặt ở chiến trường... (như trên)... dùng đuôi, dùng vòi. 
Con voi của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của 
mình), và nay con voI của vua không có việc gì mà không 
làm". Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, 
không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc 
ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, "Ta quyết không 
nói láo, dầu nói để mà chơi", này Rahula, Ông phải học tập 
như vậy. 

Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương 
là gì? 

-- Bạch Thế Tôn, mục đích là đề phản tỉnh. 

-- Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành 
khâu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. 

Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có 
thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại người, có thể đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp này là bắt thiện. đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, 
Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này của 
ta có thê đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại người, có thê đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 


126 61. Kinh Giáo giới La-hâu-la ở rừng Ambala 





khổ, đem đến quả báo đau khô". Một thân nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi 
phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân 
nghiệp này của ta không có thê đưa đến tự hại, không có thê 
đưa đến hại người, không có thê đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". 
Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm. 

Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, Ông 
cần phải phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: "Thân nghiệp này 
ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ; đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nêu 
trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này ta đang làm. 
Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, ông hãy từ bỏ 
một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, trong khi 
phản tỉnh ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. 
Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nảy là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Thân nghiệp 
như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm. 


Sau khi Ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, Ông 
cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này ta 
đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Nếu trong khi phản 
tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân nghiệp này ta đã làm. 
Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 127 





các vị Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi 
đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. 
Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Thân 
nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này không đưa đến tự hại, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Do 
vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình 
tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 

Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, 
hãy phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khẩu nghiệp này của 
ta có thê đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thê đưa 
đến hại cả hai, khâu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong khi phản 
tinh, Ông biết: "Khâu nghiệp này ta muốn làm. Khâu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có 
thê đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bắt thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một khẩu nghiệp 
như vậy, này Rahula, nhất định chớ có làm. Này Rahula, nêu 
trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Khẩu nghiệp này ta muốn làm. 
Khẩu nghiệp này của ta không có thê đưa đến tự hại, không 
có thê đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả 
báo an lạc". Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên 
làm. 

Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, Ông cần 
phải phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khẩu nghiệp này ta 
đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu 
trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Khâu nghiệp này ta đang làm. 
Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 


128 61. Kinh Giáo giới La-hâu-la ở rừng Ambala 





khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ 
một khâu nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản 
tỉnh, Ông biết như sau: "Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu 
nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Khâu nghiệp như vậy, 
này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm. 

Sau khi Ông làm xong một khẩu nghiệp, này Rahula, Ông 
cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: "Khâu nghiệp này 
ta đã làm. Khâu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Nếu trong khi 
phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Khẩu nghiệp này ta 
đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại ngưỜi, 
đưa đến hại cả hai, khâu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khô". Một khâu nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình 
bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. 
Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cân phải phòng hộ trong 
tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như 
sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo 
an lạc". Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan 
hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


Này Rahula, như Ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh ý nghiệp â ấy như sau: "Ý nghiệp này của ta có thê 
đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại 
cả hai, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông 
biết: "Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể 
đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại người, có thể đưa đến hại 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 129 





cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa 
đến quả báo đau khổ". Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nêu trong khi phản 
tỉnh, ông biết: "Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của 
ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại 
người, không có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. M4 nghiệp như 
vậy, này Rahula, Ông nên làm. 


Này Rahula, khi Ông đang làm một ý nghiệp, Ông cần 
phải phản tỉnh ý nghiệp ây như sau: “¿ nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nảy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong 
khi phản tỉnh, Ông biết: "ÝY nghiệp này ta đang làm. Ỹ 
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khô, 
đem lại quả báo đau khô". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý 
nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông 
biết như sau: "Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc”. Ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông phải tiếp tục làm. 


Sau khi Ông làm xong một ý nghiệp, này Rahula, Ông 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này ta đã 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau 
khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 
Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Ý 
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa 


130 61. Kinh Giáo giới La-hâu-la ở rừng Ambala 





đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Một ý nghiệp như 
vậy, này Rahula, Ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần 
phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải 
phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh, này 
Rahula, Ông biết: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong 
niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các 
thiện pháp. 


Này Rahula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, 
đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa khâu nghiệp, sau khi phản 
tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, 
trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào sẽ tịnh 
hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý 
nghiệp, tất cả những vị ấy; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều 
lần, sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều 
lần, sẽ tịnh hóa khâu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều 
lần, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, 
những Sa-môn hay Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh 
hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa khẩu nghiệp; sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, 
này Rahula: "Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân 
nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu 
nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp". 
Như vậy, này Rahula, Ông cần phải tu học. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T31 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn giảng. 


62. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la 
(Maha Ràhulovada sufq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thê Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
Anathapindika (Câp Cô độc). 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Savatthi. để khất thực. Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng 
đắp y, cầm y bát, đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi 
đưa mắt ngó xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


-- Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, 
tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". 

-- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiện 
Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 

-- Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả tưởng, 
này Rahula; cả hành, này Rahula; và cả thức, này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay được 
Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thê đi 
vào làng để khất thực?" Rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, 
ngồi xuông một gốc cây, kiết già, lưng thắng, an trú niệm 
trước mặt. Tôn giả Sariputta thây Tôn giả Rahula đang ngồi 
dưới một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. 
Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 133 





-- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức xuất tức 
niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này Rahula, tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả lớn, được 
lợi ích lớn. 

Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập 
như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn này) như thê 
nào là đê được quả lớn, được lợi ích lớn? 


-- Này Rahula, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bắt cứ vật gì khác, 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp 
thủ; như vậy, này Rahula, được gọi là nội địa giới. Những gì 
thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc 
về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải là của ta, cái này 
không phải là ta, cái này không phải tự là ngã của ta". Sau 
khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 

Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy giới? 
Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc. chất 
lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, 
mỠ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, 
nước tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ; như vậy, này 
Rahula, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới 


134 62. Đại kinh Giáo giới La-hâu-la (Mahà Ràhulovàda suffq) 





và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. 
Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với 
thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có 
ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hỏa giới? Cái 
gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ; như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho 
hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những vật 
được ăn, uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả 
những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, 
thuộc chất nóng, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy được gọi 
là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới, và những gì 
thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không 
phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với hỏa giới, 
tâm từ bỏ hỏa giới. 

Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội phong 
giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế nảo là nội 
phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi 
xuông, g1ó trong ruột, gió trong bụng dưới, ĐIÓ, thôi ngang 
các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
động, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội 
phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 135 





ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát phong 
giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với 
phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có nội hư 
không giới, có ngoại hư không giới. Và này Rahula, thế nào 
là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, 
lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được 
nhai, được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà những 
gì được nhai, được uống, được ăn và được uống được giữ lại, 
và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được 
ăn và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ 
vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, 
thuộc hư không tánh, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy được 
gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới 
và những gì thuộc ngoại hư không giới đều thuộc về hư 
không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái này 
không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi 
như thật quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ấy sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không 
ĐIỚI. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này 
Rahula, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ 
không tịnh, quăng phân uế, quăng nước tiêu, nhỗ nước miếng, 
quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không dao 
động, hay không nhàm chán; cũng vậy, này Rahula, hãy tu 


136 62. Đại kinh Giáo giới La-hâu-la (Mahà Ràhulovàda sufta) 





tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tỒn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. Này Rahula, 
đo tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái 
được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. Này 
Rahula, ví như trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không 
tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch máu; tuy vậy nước không lo âu, 
không dao động, không nhàm chán; cũng vậy, này Rahula, 
hãy tu tập sự tụ tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái 
được khởi lên, không có năm giữ tâm, không có tổn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này Rahula, 
đo tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này 
Rahula, ví như lửa đốt các đỗ tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt 
phân uế, đốt nước tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy 
vậy lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chắn; 
cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tỒn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có năm giữ tâm, không có tồn tại. Này 
Rahula, như gió thối các đồ tịnh, thôi các đồ không tịnh, thôi 
phân ué, thôi nước tiểu, thôi nước miếng, thổi mủ, thôi máu, 
tuy vậy gió không lo âu, không dao động, không nhàm chắn; 
cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T137 





Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có 
tỒn tại. Này Rahula, ví như hư không không bị trú tại một 
chỗ nào; cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư không, các 
xúc khả ái không, khả ái được khởi lên, không có nắm giữ 
tâm, không có tồn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, 
đo tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được 
trừ diệt . Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bị, cái gì thuộc hại tâm sẽ 
được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được 
trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ 
diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập về bắt tịnh, cái gì thuộc tham ái được trừ 
diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã 
mạn được trừ diệt. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô hơi 
thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm 
cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này 
Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn nên được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ- -kheo đi đến khu rừng, đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng 
thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ây thở vô; 
tỉnh giác, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô 
dài"; hay thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài"; hay thở vô 


138 62. Đại kinh Giáo giới La-hâu-la (Mahà Ràhulovàda suff4) 





ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngăn"; hay thở ra ngắn, vị ấy 
biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," 
VỊ ẫy tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vô”, vị ẫy tập. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô”, VỊ ẫy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ẫy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


"Quản vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", 
vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", 
vị ấy tập "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này Rahula, 
làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho 
sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối 
hậu chấm dứt, chứng được giác tri, không phải không được 
giác tr1. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 139 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


63. Tiểu kinh Màlunkyà 
(Cula Màlunkyd sutt4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, 
khởi lên sự suy tư như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn 
không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra: "Thế giới là thường còn, 
thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên; 
sinh mạng nảy và thân này là một, sinh mạng này và thân 
này là khác; Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không 
có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại 
sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn 
tại sau khi chết". Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề 
ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta 
không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn, và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho 
ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là 
hữu biên, thế giới là vô biên; sinh mạng này và thân này là 
một, sinh mạng này và thân này là khác; Như Lai có tồn tại 
sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai 
không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", thời ta 
sẽ sống Phạm hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn nếu 
Thế Tôn không trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế 
giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 TẠI 





không không tồn tại sau khi chết", thời ta sẽ bỏ học pháp và 
hoàn tục. 


Rồi Tôn giả Malunkyaputta vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Malunkyaputta bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con 
khởi lên ý nghĩ như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn 
không trả lời, bỏ một bên loại bỏ ra: "Thế giới là thường còn, 
thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại 
và không không tồn tại sau khi chết". Thế Tôn không trả lời 
cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta 
những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được 
thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. 
Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới 
là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết", thời ta sẽ sống Phạm hạnh 
dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả 
lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường... 
(như trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết", thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 

Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là thường còn", Thế Tôn 
hãy trả lời cho con: "Thế giới là thường còn". Nếu Thế Tôn 
biết: "Thế giới là vô thường". Thế Tôn hãy trả lời cho con: 
"Thế giới là vô thường". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giới 
là thường còn" hay "Thế giới là vô thường", thời không biết, 
không thấy, hãy thắng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không 
thấy". 

Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là hữu biên", Thế Tôn hãy 
trả lời cho con: "Thế giới là hữu biên". Nếu Thế Tôn biết: 
"Thế giới là vô biên", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Thế giới 


142 63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà suffa) 





là vô biên". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giới là hữu biên" 
hay "Thế giới là vô biên", thời không biết, không thấy, hãy 
thăng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không thấy". 

Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng này và thân này là một", 
Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Sinh mạng này và thân này là 
một". Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng này và thân này là 
khác," Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Sinh mạng này và thân 
này là khác". Nếu Thế Tôn không biết: "Sinh mạng này và 
thân này là một" hay "Sinh mạng này và thân này là khác", 
thời không biết, không thấy, hãy thăng thắn trả lời: "Ta 
không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", 
Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết". Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết", hay "Như Lai không có tồn tại sau khi chết", 
thời không biết, không thấy, hãy thăng thắn trả lời: "Ta 
không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại 
sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai có tồn 
tại và không tồn tại sau khi chết". Nếu Thế Tôn biết: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết", Thế 
Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như 
Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết," hay "Như Lai 
không tồn tại và không không tổn tại sau khi chết", thời 
không biết, không thấy, hãy thăng thắn trả lời: "Ta không 
biết, Ta không thấy". 


- Này Malunkyaputta, Ta có nói với Ông: Này 
Malunkyaputta, hãy đên và sông Phạm hạnh theo Ta, Ta sẽ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 143 





trả lời cho Ông: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô 
thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Hay Ông có nói với Ta như sau: Bạch Thế Tôn, con 
sẽ sống Phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho 
con: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường... 
(như trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Như vậy, này Malunkyaputta, Ta không nói với Ông: 
Này Malunkyaputta, hãy đến và sống Phạm hạnh theo Ta và 
Ta sẽ trả lời cho Ông: "Thế giới là thường còn" hay "Thế 
giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và 
không không tổn tại sau khi chết", và Ông cũng không nói 
với Ta: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống Phạm hạnh theo Thế Tôn, 
nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: "Thế giới là thường còn" hay 
"Thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn 
tại và không không tổn tại sau khi chết". Sự tình là như vậy, 
thời này kẻ ngu kia, Ông là ai, và Ông phủ nhận cái gì? 

Này Malunkyaputta, nếu có ai nói như sau: Ta sẽ sống 
Phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta: 
"Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường... (như 
trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn 
không được Như Lai trả lời. Này Malunkyaputta, ví như một 
người bị mũi tên bắn, mũi tên được tâm thuốc độc rất dày. 
Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ 
khoa mô xẻ đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: "Tôi sẽ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã 


144 63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà suffa) 





băn tôi thuộc giòng hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay buôn bán, 
hay người làm công". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã 
băn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người ấy có thê nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
người đã băn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung". 
Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này 
ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, da 
sẵm hay da vàng". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã 
bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố 
nào". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên 
này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung 
ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ". Người ấy 
có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào 
tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị băn, dây cung ấy làm 
băng cây leo, hay cây lau, hay một thứ ân, hay một thứ dây 
gai, hay một thứ cây có nhựa". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên 
mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lau này hay cây 
lau khác". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút 
mũi tên này ra khi nảo tôi chưa biết cái tên mà tôi bị băn, 
mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc lông con 
cỏ, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại 
két". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên 
này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy 
được cuốn (parikkhittam) bởi loại gân nào, hoặc là gân bò 
cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa". Người 
ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi 
nảo tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại 
tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như đầu 
sào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 145 





kẽm gai". Này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn 
không được biết gì. 


Cũng vậy, này Malunkyaputta, ai nói như sau: “Ta sẽ 
sống Phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: 
"Thế giới là thường còn" hay "thế giới là vô thường... (như 
trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn 
không được Như Lai trả lời. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói 
là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là thường còn". Này 
Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói là tùy 
thuộc với quan điểm "Thế giới là vô thường". Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới là thường 
còn", hay dầu cho có quan điểm "Thế giới là vô thường", 
thời vẫn có sanh, có g1à, CÓ chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà 
Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói 
là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là hữu biên". Này 
Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy 
thuộc với quan điểm "Thế giới là vô biên". Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới là hữu biên", 
hay dầu cho có quan điểm "Thế giới là vô biên", thời vẫn có 
sanh, có giả, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng 
dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói 
là tùy thuộc quan điểm "Sinh mạng này và thân này là một". 
Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là 
tùy thuộc quan điểm "Sinh mạng này và thân này là khác". 
Này Malunkyaputta, đầu cho có quan điểm "Sinh mạng này 
và thân này là một", hay dầu cho có quan điểm "Sinh mạng 
này và thân này là khác", thời vẫn có sanh, có Ø1à, CÓ chết, có 


146 63. Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà suffa) 





sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong 
hiện tại. 

Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói 
là tùy thuộc quan điểm "Như Lai có tồn tại sau khi chết". 
Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là 
tùy thuộc quan điểm "Như Lai không có tồn tại sau khi chết". 
Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết" hay dầu cho có quan điểm "Như Lai không 
có tồn tại sau khi chết", thời vẫn có sanh, có già, có chết, có 
sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong 
hiện tại. 

Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói 
là tùy thuộc vào quan điểm "Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh 
không thê nói là tùy thuộc với quan điểm "Như Lai không có 
tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như Lai có tồn tại và 
không có tồn tại sau khi chết", hay dầu cho có quan điểm 
"Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết", thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, 
não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại". 


Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời 
những gì Ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì 
Ta có trả lời. Và này Malunkyaputta, điều gì Ta không trả lời? 
"Thế giới là thường còn", này Malunkyaputta là điều Ta 
không trả lời. "Thế giới là vô thường" là điều Ta không trả 
lời. "Thế giới là hữu biên" là điều Ta không trả lời. "Thế giới 
là vô biên" là điều Ta không trả lời. "Sinh mạng này và thân 
này là một" là điều Ta không trả lời. "Sinh mạng này và thân 
này khác" là điều Ta không trả lời. "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai không có tổn tại 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 147 





sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai có tồn tại và 
không tôn tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai 
không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết" là điều 
Ta không trả lời. 

Và này Malunkyaputta, vì sao điều ấy Ta không trả lời? 
Này Malunkyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, 
điều â ầy không phải là căn bản Phạm hạnh, điều ấy không đưa 
đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không trả lời. 

Và này Malunkyaputta, điều gì Ta trả lời? "Đây là khổ", 
này Malunkyaputta là điều Ta trả lời". "Đây là khổ tập" là 
điều Ta trả lời. "Đây là khổ diệt" là điều Ta trả lời. "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt" là điều Ta trả lời. 

Và này Malunkyaputta,vì sao điều ấy Ta trả lời? Này 
Malunkyaputta, vì điêu ấy có liên hệ đến mục đích, điều ây 
là căn bản Phạm hạnh, điều ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, vì vậy điều ấy Ta 
trả lời. Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả 
lời những điều Ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những 
điều Ta có trả lời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Malunkyaputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


64. Đại kinh Màlunkyà 
(Maha Malunkyd suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
-"Bạch Thế Tôn". Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ phần 
kiệt sử do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta bạch Thế 
Tôn: 

-- Con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. 


-- Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ong thọ trì như thê nào? 


-- Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phần kiết 
sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ trì nghi là 
hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì giới cắm thủ là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì đục tham là hạ phần kiết sử do Thế 
Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phần kiết 
sử do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con thọ trì 
năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 149 





-- Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) Ông thọ 
trì năm hạ phần kiết này do Ta giảng dạy? Này 
Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vân Ông với 
ví dụ này vê đứa con nít? Này Malunkyaputta, nếu một đứa 
con nít ngây thơ đang nằm ngủ không có tự thân, thời đâu nó 
có thê khởi lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sống 
tiềm tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nêu một đứa con nít 
ngây thơ, đang nằm ngửa không có các pháp, thời từ đâu nó 
có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? Nghi tùy miên 
thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu 
một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có giới, thời 
từ đâu nó có thể khởi lên giới cắm thủ trong các giới? Giới 
cắm thủ tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm 
ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê khởi lên 
lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy miên thật sự 
sông tiềm tảng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa 
con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có các loài hữu tình, 
thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng sân đối với các loài hữu 
tình? Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vân Ông với 
ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


~- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện Thệ, nay 
đã đên thời đê Thê Tôn thuyết giảng năm hạ phân kiệt sử. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 


-- Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
sau: 


150 64. Đại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutffta) 





-- Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không 
đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, sống với tâm bị 
triền phược bởi thân kiến, bị chi phối bởi thân kiến, và không 
như thật tuệ tri sự xuất ly thân kiến đã khởi lên. Thân kiến 
này của vị ẫy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một 
hạ phần kiết sử. Vị ẫy sống với tâm bị nghi hoặc triền phược, 
bị nghi hoặc chi phối, và không như thật tuệ tri sự xuất ly 
nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. VỊ ấy 
sông với tâm bị giới câm thủ triền phược, bị giới cắm thủ chỉ 
phối và không như thật tuệ tri sự xuất ly giới câm thủ đã khởi 
lên. Giới câm thủ này của vị ấy kiên cô, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phần kiết sử. Vị Ấy, sông với tâm bị 
dục tham triỀn phược, bị dục tham chi phối và không như 
thật biết sự xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
VỊ ây kiên có, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. Vị ấy sống với tâm bị sân triền phược, bị sân chi phối 
và không như thật tuệ tr1, sự xuất ly sân đã khởi lên. Sân này 
của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một hạ 
phần kiết sử. 

Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến yết kiến 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
sông với tâm không bị thân kiến triền phược, không bị thân 
kiến chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham 
đã khởi lên. Thân kiến này của vị ấy với tùy miên được đoạn 
trừ. VỊ này sống với tâm không bị nghi hoặc triền phược, 
không bị nghi hoặc chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T51 





xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này của vị ấy với 
tùy miên được đoạn trừ. Vị ấy sông với tâm không bị giới 
cắm thủ triền phược, không bị giới cắm thủ chỉ phối và vị 
này như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi lên, giới 
câm thủ của vị ẫy với tùy miên được đoạn trừ. VỊ này sông 
với tâm không bị dục tham triền phược, không bị dục tham 
chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã 
khởi lên. Dục tham này của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. 
Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, không bị sân 
chỉ phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly sân đã khởi lên. 
Sân này của vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. 


Này Ananda, con đường nảo, lộ trình nào đưa đến sự 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con 
đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử được biết 
rõ, hay được thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy 
không xảy ra. Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng 
thắng có lõi cây, nếu _TBƯỜI ấy không đẽo vỏ trong, không 
đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi cây, sự tình này 
không xảy ra. 


Cũng vậy, này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu không thực 
hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần kiết sử 
sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự 
tình như vậy không xảy ra. Và này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực 
hành con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ 
được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự 
tình như vậy xảy ra. 

Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn, đứng thắng, 


có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, sau khi đẽo 
giác cây, thời sẽ đẽo được lõi cây, sự tình này xảy ra. Cũng 


152 64. Đại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà suffta) 





vậy, này Ananda, con đường nảo, lộ trình nào đưa đến sự 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực hành con đường ấy, 
đạo lộ ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ 
được thấy rõ, hay sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, con quạ 
có thê uống được. Rồi một người ôm yếu đi đến và nghĩ như 
sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, VỚI tay của ta, ta 
sẽ đến bờ bên kia an toàn". Nhưng người ấy không thể sau 
khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của người. ấy, đến 
được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất cứ a1, 
khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy 
không thích thú, không hoan hỷ, không có định tĩnh, không 
có giải thoát, thời vị ây cần phải được xem là giống người 
ốm yếu kia. 

Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn, đầy tràn, con 
quạ có thể uống được. Rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ 
như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của 
ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn". Người ấy có thể sau khi lội 
cắt ngang dòng sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ 
bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bắt cứ ai, khi được 
giảng pháp để được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy 
thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thời vị ây được 
xem là giống như người lực sĩ kia 


Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Ở đây, này 
Ananda, Tỷ-kheo do viễn ly các sanh y (Upadhiviveka), do 
đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác 
hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 153 





Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục 
bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như 
kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp 
Ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới (Amatadhatu) và nghĩ 
răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn". Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận 
các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời 
do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này 
Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và 
trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba... xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú Thiền thứ tư 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường , khổ, như bệnh, như cục 
bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như 
kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp 
Ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới (Amatadhatu) và nghĩ 
răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn". Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 


154 64. Đại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà suffta) 





đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận 
các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời 
do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Này 
Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, 
vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
Hư không vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ 
pháp. tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường... (như 
trên)... không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không 
vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức 
vô biên xứ... (như trên)... vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ 
rằng: "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Vị này 
chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, 
thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như 
mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát tâm khỏi 
các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp â ẫy, vị ấy 
tập trung vảo bắt tử giới và nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, đây 
là vi điệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nếu an trú vững 
chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị 
ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham 
pháp, hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 155 





đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân kiệt sử. 


-- Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thời do hành trì như 
thế nào mà một số vị Tỷ-kheo chứng tâm giải thoát, một số 
chứng tuệ giải thoát? 

-- Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai khác về 
căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


65. Kinh Bhaddàli 
(Bhaddàli sutt4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. 
-"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể 
Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn chỉ ngôi một lần 
(Ekasanabhojana). Này các Tỷ-kheo, do Ta ăn chỉ ngôi một 
lần, Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. 
Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi. một lần. Này các Tỷ-kheo, 
hãy ăn chỉ ngồi một lần, và các Ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít 
não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể ăn chỉ ngồi một lần. 
Bạch Thế Tôn, nếu con ăn chỉ ngồi một lần, thời con cảm 
thấy như là hồi tiếc, như là hối hận. 


-- Vậy này Bhaddali, khi nào Ông được mời, hãy ăn tại 
chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn đề ă ăn sau. Như vậy, 
này Bhaddali, Ông có thể ăn như vậy và sống qua ngày 
không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 157 





-- Như vậy, bạch Thê Tôn, con cũng không có thê ăn 
được. Bạch Thê Tôn, nêu con có ăn như vậy, con vân cảm 
thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


Rồi Tôn giả Bhaddali, trong khi chúng Tỷ-kheo chấp 
hành học giới đã được Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bắt lực 
(của mình). Rồi Tôn giả Bhaddali, trong ba tháng tròn, không 
diện kiến Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đang làm y 
cho Thế Tôn (Civarakamma) và nói rằng: "Sau khi làm y 
xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du hành". Rồi Tôn giả 
Bhaddali đến tại chỗ các vị Tỷý-kheo ấy, sau khi đến, nói lên 
với các Tỷ-kheo ấy những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Những Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả Bhaddali đang ngồi 
một bên: 


-- Này Hiền giả Bhaddali, tắm y này đang được làm cho 
Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ 
du hành. Này Hiền giả Bhaddali, hãy khéo tư niệm đến 
trường hợp đặc biệt này (Desakam). Chớ để về sau, lại càng 
khó khăn hơn cho Hiền giả. 

-- Thưa vâng, chư Hiên. 


Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhaddali bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là 
ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ- 
kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã 
tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 


158 65. Kinh Bhaddàli (BhaddàH sutfa) 





chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thê 
phòng hộ trong tương lai. 


-- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt Ông, 
thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi 
chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Như Lai chế 
định, Ông đã tuyên bố sự bất lực của Ông. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ biết ta như 
sau: "Iÿý-kheo tên Bhaddali không thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”"". Này Bhaddali, trong thời 
ãy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Một số đông Tỷ-kheo đến an cư vào mùa mưa ở 
Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali 
không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc 
Đạo Sư"". Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức 
được như vậy. 


Này Bhaddali trong thời ẫy, Ông không ý thức được 
điều này: "Một số đông Tỷ-kheo-ni đến " cư vào mùa mưa 
ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: "... (như trên)... một 
số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ n ta như sau: ... (như 
trên)... một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết ta như sau: 
"Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp bậc Đạo Sư"". Này Bhaddali, trong thời ấy, 
Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời â ấy, Ông không ý thức được điều 
này: "Một số đông Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo đến an cư 
vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: "Tý-kheo 
tên Bhaddali là đệ tử của Sa-môn Gotama, một bậc Thượng tọa, 
không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 159 





Sư"", Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được như 
vậy. 


-- Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là 
ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ- 
kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã 
tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thê 
phòng hộ trong tương lai. 


-- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt Ông, 
thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi 
chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Ta chế định, Ông 
đã tuyên bố sự bất lực của Ông. 


Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có Tý-kheo 
câu phân giải thoát. Ta nói với vị ấy như sau: "Này Tỷ- -kheo, 
hãy đến và tự làm cầu cho Ta qua khỏi đám bùn". Vị ấy tự 
đến làm câu, hay tránh né thân chỗ khác, hay nói: "Không"? 

-- Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

-- Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị Tỷ- 
kheo tuệ giải thoát... thân chứng... kiên chí... tín thăng giải... 
tùy pháp hành... tùy tín hành. Ta nói với vị ấy như sau: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đến và tự làm cầu cho Ta qua khỏi đám bùn”. 
Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân chỗ khác, hay nói: 
"Không"? 

-- Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào? Này Bhaddali, 
trong thời gian ây Ông có phải là câu phân giải thoát, hay tuệ 
giải thoát hay thân chứng, hay kiên chí, hay tín thăng giải, 
hay tùy pháp hành, hay tùy tín hành? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


160 65. Kinh Bhaddàli (BhaddàHi sutfa) 





-- Này Bhaddali, có phải trong thời gian ấy, Ông trống 
không, rỗng không, phạm lỗi? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một lỗi 
lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là 
bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã 
được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này 
là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. 


-- Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt Ông, 
thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi 
chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Ta chế định, Ông 
đã tuyên bố sự bắt lực của Ông. Này Bhaddali, nếu Ông sau 
khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, 
chúng ta sẽ chấp nhận cho Ông. Vì rằng, này Bhaddali, như 
vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh, nghĩa là 
bất cứ ai, sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như 
pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. 


Ở đây, này Bhaddali, có Tý-kheo không thực hành trọn 
vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc 
cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, 
ngoài trời, đồng rơm. Và ta có thê chứng được thượng nhân 
pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh”. VỊ ây sống 
tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ 
hoang đã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đồng rơm. 
Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Đạo Sư quở trách, các vị 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên 
quở trách, tự mình quở trách mình. VỊ này bị bậc Đạo Sư quở 
trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở 
trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên 
không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 Tới 





đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, 
là vì vị ây không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỷ- -kheo thực hành trọn 
vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. VỊ â ấy suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy sông tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, 
sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài 
trời, đồng rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh”. VỊ ây sống tại một 
trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, 
hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoàải trời, đống rơm. Khi vị 
ấy sống viễn ly như vậy, bậc Đạo Sư không quở trách, các vị 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư 
Thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. VỊ 
này không bị bậc Đạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm 
hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở 
trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được 
thượng nhân pháp, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 
Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì 
sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành 
trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. Và lại nữa, 
này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ẫy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo 
pháp bậc Đạo Sư. Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vì 


162 65. Kinh Bhaddàli (BhaddàHi sutfa) 





sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ẫy thực hành 
trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đại Sư. Và lại nữa, này 
Bhaddali, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là 
VÌ VỊ ẫy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như 
Vậy, VỊ ây dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấ ây nhớ 
đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời,..., vị ây nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đãi cương và 
các chỉ tiết. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị 
ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 
Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như 
vậy, dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. VỊ ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng 
sanh là người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, kẻ thô xâu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ? 
Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. 


Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
tĩnh như vậy, dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết 
như thật: "Đây là khổ", .... biết như thật: "Đây là con đường 
đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc"........ biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 163 





Nhờ biết như vậy, như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: "Ta 
đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa". Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị 
ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây (chúng 
Tăng) luôn luôn kết tội Tyỷ-kheo? Bạch Thế Tôn, lại do nhân 
gì, do duyên gì ở đây, (chúng Tăng) không luôn luôn kết tội 
Tỷ-kheo như vậy? 


-- Này Bhaddall, ở đây, có Tỷ-kheo thường hay phạm 
giới tội, phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, tránh né 
câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận, và bất mãn, không xử sự 
chơn chánh, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, 
không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Ở 
đây, này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này chư 
Hiền, Tý-kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều 
giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi bằng một 
câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi 
phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chơn chánh, 
không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói: 
"Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu 
chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ có 
giải tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này Bhaddali, các 
Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không giải 
tội ẫy một cách mau chóng. 


Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo, thường hay 
phạm giới tội, phạm nhiêu giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 


104 65. Kinh Bhaddàli (BhaddàHi sutfa) 





không tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hướng 
câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân 
hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có chấm 
dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan 
hỷ?" Ở đây, này Bhaddali, các Tý-kheo nghĩ như sau: "Này 
chư Hiền, Tỷ-kheo này thường hay phạm giới tội, phạm 
nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không tránh né câu hỏi 
băng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự 
chơn chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi 
phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư 
Tôn giả, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội 
ấy một cách mau chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, giải tội ấy một 
cách mau chóng. 


Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo không thường phạm 
giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu 
chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất 
mãn, không xử sự chơn chánh, không có tự lắng dịu, không 
có chấm dứt giới tội, không có nói "Tôi phải làm gì để chúng 
Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như 
sau: "Này chư Hiền, Tỷ-kheo này không thường phạm giới 
tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, tránh 
né câu hỏi này băng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra 
ngoài vẫn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không 
xử sự chơn chánh, không có tự lắng địu, không có chấm dứt 
giới tội, không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan 
hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều 
lần Tỷ-kheo này, chớ có giải tội một cách mau chóng". Như 
vậy, này Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra nhiều lần 
Tỷ-kheo ấy, không giải tội ấy một cách mau chóng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 165 





Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tyỷ-kheo không 
thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các 
Tỷ-kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi 
khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện 
khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có tự 
lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để 
chúng Tăng hoan hỷ?" Ở đây, này Bahaddali, các Tỷ-kheo 
nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ-kheo này không thường phạm 
giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, 
không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không 
hướng câu chuyện ra ngoài vần đẻ, không hiện khởi phẫn nộ, 
sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có 
chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn giả, sau khi điều tra 
nhiều lần Tỷ-kheo này, hãy giải tội này một cách mau 
chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tý-kheo, sau khi điều 
tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, giải tội ấy một cách mau chóng. 


Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo còn sống (trong Tăng 
chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, 
này Bhaddali, các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ- 
kheo này còn sống (trong Tăng chúng) với một ít lòng tin, 
với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 
kheo này, thời chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ây 
sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút ít 
lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy đoạn diệt". Ví như, 
này Bhaddali, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà 
con huyết thống bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy nghĩ như 
sau: "Chớ để cho con mắt còn lại này bị đoạn diệt". Cũng 
vậy, này Bhaddali, ở đây Tỷ-kheo còn sống (trong Tăng 
chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, 
này Bhaddali, các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ- 
kheo này còn sống (trong Tăng chúng) với một ít lòng tin, 


166 65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàh sutfa) 





với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 
kheo này, thời chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy 
sẽ đi đến đoạn diệt. Vậy chúng ta hãy đừng để cho chút ít 
lòng tin, chút ít lòng thương của vị ẫy bị đoạn diệt". 


Này Bhaddali, do nhân này, do duyên này, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo. Do nhân này, do 
duyên này, ở đây, (chúng Tăng) không luôn luôn kết tội vị 
Tyỷ-kheo. 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các 
học giới tuy ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã ngộ nhập chánh trí 
nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì, ngày 
nay các học giới nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo ngộ nhập 
chánh trí ít hơn? 


-- Này Bhaddali, khi các loài hữu tình bị thối thất, khi 
diệu pháp bị diệt mất, thời các học ĐIỚớI CÓ nhiều hơn và các 
vị Ty-kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Bhaddali, khi nào 
một số hữu lậu pháp (Asavatthaniya dhamma) chưa hiện 
khởi trong Tăng chúng, khi ấy bậc Đạo Sư vẫn không chế 
định một học giới cho các đệ tử. Và này Bhaddali, ở đây, chỉ 
khi nào một sô hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, chỉ 
khi ấy bậc Đạo Sư mới chế định học giới cho các đệ tử để 
đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Bhaddali, ở đây, khi nào 
Tăng chúng chưa lớn mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa 
hiện khởi trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, chỉ khi nào 
Tăng chúng đã được lớn mạnh, thời ở đây một số hữu lậu 
pháp hiện khởi trong Tăng chúng, khi ấy bậc Đạo Sư mới 
chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu 
ấy. Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa đạt được 
quyên lợi tối thượng... chưa đạt được danh xưng tối thượng... 
chưa đạt được đa văn... chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy 
một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. Và 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T167 





này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào Tăng chúng đã đạt được địa 
vị kỳ cựu, thời ở đây một sô hữu lậu pháp hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi ây bậc Đạo Sư mới chê định học giới cho 
các đệ tử đê đôi trị lại các pháp hữu lậu ây. 

Này Bhaddali, các Ông còn số ít, khi Ta giảng cho các 
Ong pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này Bhaddali, Ong có 
nhớ không? 

-- Bạch Thế Tôn, không. 

-_ Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, Ông xem sự việc 
xảy ra như vậy? 

-- Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài, đã 
không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 

-- Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ có 
duyên như vậy. Vì răng, trong một thời gian khá dài, này 
Bhaddali, Ta biêt tâm Ông với tâm của Ta (Ta biệt răng): Khi 
Ta thuyêt pháp, kẻ ngu sĩ này không có đê tâm, không có tác ý, 
không dùng nhứt thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp 
với (hai) tai săn sàng. Và này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho Ông 
pháp môn ví dụ lương chủng mã. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Bhaddali, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
sau: 

-- Này Bhaddali, ví như một người điều mã sư thiện 
xảo, có nhận được một con lương mã hiên thiện, trước hêt 
phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen với dây cương. Trong 
khi huấn luyện nó cho quen với dây cương, nêu nó có vùng 
vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống Cự, vì chưa quen sự 
huân luyện trước kia chưa làm. Con ngựa ây do sự huân 


lóô 65. Kinh Bhaddàli (BhaddàH sutfa) 





luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần 
thục về phương diện ấy. 


Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do huấn 
luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục, đã được 
thuân thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn 
luyện thêm con ngựa ấy cho quen với yên ngựa. Trong khi 
huấn luyện nó cho quen với yên ngựa, nêu nó có vùng vẫy, 
nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn 
luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ấy do sự huấn luyện 
thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về 
phương diện ấy. 


Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do huấn 
luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục, đã được thuần 
thục vê phương diện â ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện 
thêm con ngựa ấy cho quen với sự diễn hành, đi vòng quanh, 
đi đầu móng chân, chạy phi, hí, các trò chơi vương giả, 
vương lực, tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối 
thượng thiện hành. Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối 
thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành, 
nêu nó có vùng vây, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự vì 
chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ấy 
do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục, 
được thuần thục về phương diện ấy. 


Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện, do huấn 
luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục, đã được thuần 
phục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại giúp thêm 
con ngựa ấy về phần sắc đẹp và trang sức. Này Bhaddali, con 
lương mã, hiền thiện được thành tựu mười đặc tánh này trở 
thành xứng đáng cho bậc vua chúa, trở thành báu vật của vua, 
được liệt vào một ấn tướng của vua. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 169 





Cũng vậy, này Bhaddali, một Tỷ-kheo thành tựu được 
mười pháp trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn 
kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời. Thế nào là mười? Ở đây, này Bhaddali, 
Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học 
chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học 
chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô 
học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu 
vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô 
học chánh giải thoát. Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười 
pháp này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhaddali hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


66. Kinh Ví dụ Con chỉm cáy 
(Latukikopama sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc 
Phương Thủy). Apana là một thị tứ của Anguttarapa. 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cẦm y bát đi vào Apana 
để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng đề 
trú ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngôi dưới 
một gốc cây để trú ban ngày. 


Tôn giả Udayi (Ưu-đa-đi) buổi sáng cũng đắp y, cầm y 
bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau 
buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến 
một khu rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng 
này, và ngồi đưới một gốc cây đề trú ban ngày. 


Rồi Tôn giả Udayi, trong khi độc cư Thiền tịnh, sự suy 
tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: "Thế Tôn thật 
sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế 
Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng 
ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho 
chúng ta". 


Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 l7I 





bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Udayi bạch Thế 
Tôn: 

se. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc cư 
Thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con: 
"Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khô pháp cho chúng 
ta... Như Lai thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho 
chúng ta". Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn 
buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn, 
thời ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: "Này các Tỷ-kheo, 
hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng: 
"Những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ 
cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế Tôn 
dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải 
từ bỏ". Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế 
Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, 
liền từ bỏ ăn ban ngày phi thời. 

Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều và 
buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo 
và bảo: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi thời". 
Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy 
sầu muộn, nghĩ rằng: "Buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn 
trong hai buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta 
phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải từ bỏ". Bạch 
Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn cúng ban ngày 
bèn nói: "Hãy để món ăn này một bên, và ban đêm tất cả 
chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch Thế Tôn, phàm mọi sự nấu 
nướng, tất cả đều làm ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch 
Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái 
mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban 
đêm phi thời. 


172 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





Thuở trước, bạch Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo thường đi 
khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước lầm vào vũng nước 
nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, đi lầm vào hàng rào gai, đi 
lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã 
hành sự hay chưa hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc 
một cách bất chánh. Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất 
thực trong đêm đen tối tăm. Một người đàn bà đang rửa chén 
bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hét 
lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quý (chạy) theo 
tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn 
bà ấy: "Này chị, không phải quỷ đâu. Đây là Tỷ-kheo đang 
đứng khất thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy 
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông lấy con 
dao sắc bén của người đồ tế cắt bụng của Ông, còn hơn là vì 
lỗ bụng đi khất thực trong ban đêm tối tăm". Bạch Thế Tôn, 
khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự 
là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật 
sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. 
Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng 


ta.. 


-¬ Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu sỉ; 
khi Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như sau: "Có sá 8Ì 
sự VIỆC tiêu tiết, nhỏ mọn này. Sa-môn này đặt quá nặng vê 
cắm đoán đoạn giảm". Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất 
mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực hành) 
học giới. Sự việc ấy, này Udayi, đối với họ, trở thành một 
trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc 
kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to 
lớn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 173 





Ví như, này Udayi, có con chim cáy mái nhỏ bị tắm 
lưới bằng dây leo trói chặt, ở đây con chim có thê bị hại, hay 
bị bắt nhốt, hay bị chết. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: 
"Con chim cáy mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói 
chặt, ở đây, con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị 
chết. Tuy vậy đối với con chim kia, lưới ấy không có chắc 
mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có 
cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách 
chơn chánh không? 


-- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cáy 
mái nhỏ ấy bị tắm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đấy con 
chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối với 
con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới 
ấy là kiên cường, lưới ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


-- Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người ngu sĩ, 
khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như sau: "Có 
sá gì việc tiêu tiết, nhỏ mọn này! Vị Sa-môn này đặt quá 
nặng về cắm đoán, đoạn giảm", và họ không chịu từ bỏ và 
gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn 
(thực hành) học giới. Sự việc này, này Udayi, đối với họ trở 
thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một 
trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một 
khúc gỗ to lớn. 


Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tử, khi được 
Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liền nói như sau: "Có sá gì 
sự từ bỏ việc tiêu tiết, nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng 
con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bỏ!"”. 
Họ từ bỏ sự việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chồng các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 
việc ây, họ sông ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những 
người khác (bố thí), sống với một tâm như con thú rừng. Này 


174 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





Udayi, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc â ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, 
sự trói buộc ấy không có vững chắc. 


Ví như, này Udayi, một con voi của vua, có ngà dài như 
cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lây bãi chiến trường làm 
nhà, nêu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng đa nịt vững chắc, 
chỉ cần chuyên thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt 
đứt những trói buộc ấy, có thê muốn đi chỗ nào nó muốn. 
Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Con voi của vua có ngà 
dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi 
chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng 
da nịt vững chắc, chỉ cần chuyên thân một cách dễ dàng, sau 
khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ 
nào nó muốn. Tuy vậy đối với con voi kia, sự trói buộc ấy 
vững chắc, sự trói buộc ẫy kiên cường, sự trói buộc ẫy không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, ai nói như vậy có 
phải nói một cách chơn chánh không? 


-- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con voi của 
vua có ngà đài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống 
tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói 
buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ 
dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể 
muốn đi chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc 
ây không có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yêu ớt, sự trói buộc 
ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. 


-- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện gia nam 
tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liền nói như sau: 
"Có sá chỉ việc tiểu tiết, nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng 
con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bỏ ! 
" Họ từ bỏ việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chống các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 175 





việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lăng dịu, tùy thuộc những 
người khác (bố thí), sống với một tâm như con thú rừng. Này 
Udayi, như vậy đối với các vị kia sự trói buộc â ấy không có 
chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, 
sự trói buộc ấy không có vững chắc. 


Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không có vật 
sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, mở toang cho quạ, 
không đẹp mắt chút nào, có một giường nằm hư nát, không 
đẹp mắt chút nào, các loại gạo lúa cất chứa trong một cái 
chum không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp mắt 
chút nào. Người ấy thấy một Tỷ-kheo trong tịnh xá, tay chân 
lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi 
trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy 
nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! Vô bệnh thay, Sa-môn 
hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cảà-sa, ta hãy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". Nhưng người ấy 
không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, mở toang cho quạ, 
không đẹp mắt chút nào, không có thê từ bỏ cái giường nằm 
hư nát, không đẹp mắt chút nào, không có thê từ bỏ các loại 
gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: 
"Người kia, bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thể 
từ bỏ cái chòi ở hư nát... không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp 
mắt chút nào để có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Đối với người 
kia, sự trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ây yêu 
ớt, sự trói buộc â ẫy bị mục nát, sự trói buộc â ẫy không có vững 
chắc", thời này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách 
chân chánh không? 


176 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





-- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi 
những trói buộc ấy không thê từ bỏ chòi ở hư nát, mở toang 
cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không thê từ bỏ giường 
năm hư nát không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ các loại 
gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể, sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây vững 
chắc, sự trói buộc â ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục 
nát, một khúc gỗ to lớn. 


-- Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người ngu sỉ 
khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này", liền nói như sau: 
"Có sá gì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. Vị Sa-môn này đặt 
quá nặng về cắm đoán, đoạn giảm!" Và họ không chịu từ bỏ 
và gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn 
(thực hành) học giới. Sự việc này, này Udayi, đối với họ, trở 
thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một 
trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một 
khúc gỗ to lớn. 


Ví như, này Udayi, một gia chủ hay con người gia chủ, 
giàu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô sô vàng bạc, vô sô gạo 
thóc, vô số ruộng nương, vô số đất đai, vô số thê thiếp, vô số 
đầy tớ nam, vô số nữ tỳ. Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một 
tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon 
lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. 
VỊ này suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! Vô bệnh thay, 
Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta 
hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". Vị này có 
thê từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô sô gạo thóc, có thê 
từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ vô số đất đai, có thể từ 
bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam, có thể từ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 177 





bỏ vô số nữ tỳ. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia 
chủ hay con người gia chủ kia, bị trói buộc bởi những trói 
buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc... có thể từ bỏ vô số nữ 
tỳ để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói 
buộc ây vững chắc, sự trói buộc â ấy kiên cường, sự trói buộc 
ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, ai nói 
như vậy, có phải nói một cách chơn chánh không? 


-- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi 
những trói buộc ấy có thê từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ 
vô số gạo thóc, có thê từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ 
vô số đất đai, có thể từ bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số 
đầy tớ nam, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ, để có thê, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc 
mạnh, sự trói buộc ây yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự 
trói buộc ấy không có vững chắc. 


-- Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện gia 
nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như 
sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này mà Thế Tôn 
dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con 
phải từ bỏ!” Họ từ bỏ sự việc ấy, và không gây lên bất mãn 
chống Ta và chống các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. 
Sau khi từ bỏ sự việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy 
thuộc những người khác (bố thí), sống với một tâm như con 
thú rừng. Này Udayi, như vậy đối với họ, sự trói buộc ây 
không có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yêu ớt, sự trói buộc ấy 
bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. 


Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. Thế nào 
là bôn? 


178 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





Ở đây, này Udayi, có người sống, hướng đến sự đoạn 
trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống 
hướng đến sự đoạn trừ sanh y, Sự từ bỏ sanh y, những tư 
niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. VỊ này 
chấp nhận chúng, không đoạn trừ chúng, không từ bỏ chúng, 
không chấm dứt chúng, không tiêu diệt chúng. Này Udayi, 
Ta nói: "Người này bị trói buộc, không phải không bị trói 
buộc". Vì sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong 
người này đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng đến sự 
đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này 
sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những 
tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Nhưng 
vị này không chấp nhận chúng, đoạn trừ chúng, từ bỏ chúng, 
chấm dứt chúng, tiêu diệt chúng, Này Udayi, Ta nói: "Người 
này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? 
Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được 
Ta biết rõ. 

Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng đến sự 
đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này 
sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư 
niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc 
tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm 
chạp và vị này đoạn trừ niệm ẫây một cách mau chóng, từ bỏ, 
chấm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). Này Udayi, ví như một người 
nhỏ hai hay ba giọt nước vào một ấm nước đun sôi cả ngày. 
Này Uday! giọt nước rơi một cách chậm chạp như bị tiêu diệt, 
tiêu mất một cách mau chóng. Cũng vậy, này Udayi, có 
người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. 
Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, 
sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 179 





liên hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi lên. Này 
Udayli, niệm khởi lên chậm chạp và vị này đoạn trừ niệm ẫy 
một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). 
Này Udayl, Ta nói: "Người này cũng bị trói buộc, không 
phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? Này Udayl, sự saI biệt 
về căn tánh trong người này đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: "Sanh y 
là nguồn gốc của đau khổ", sau khi biết như vậy, vị ấy thành 
vô sanh y, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này Udayl, Ta 
nói: "Người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc”. 
Vì sao vậy? Này Udayl, sự sai biệt về căn tánh trong người 
này đã được Ta biết rõ. 


Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 
năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức,... 
hương do mũi nhận thức,... vị do lưỡi nhận thức,... xúc do 
thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng 
dục, hấp dẫn. Những pháp này, này Udayi, là năm dục 
trưởng dưỡng. 


Này Udayl, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do duyên 
năm dục trưởng dưỡng này, lạc hỷ ây được gọi là dục lạc, ô 
uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, không nên thực hiện, 
không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói răng 
lạc ấy đáng phải sợ hãi. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị ây chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, 


180 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh 
lạc, chánh giác lạc, cân phải thực hiện, cân phải tu tập, cân 
làm cho sung mãn. Ta nói răng lạc ây không đáng sợ hãi. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền này, này Udayi, Ta nói 
rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? 
Ở đây, chính là tầm tứ chưa đoạn diệt, chính tầm tứ này ở 
trong tình trạng dao động. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và 
trú Thiền thứ hai. Các Thiền này, này Udayi, Ta nói răng ở 
trong tình trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây 
chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt, chính hỷ lạc này ở trong 
tình trạng dao động. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hý trú xả... chứng và trú 
Thiên thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói ở trong tình trạng 
dao động. Và ở đây, cái gì đao động? Ở đây, chính là xả lạc 
chưa được đoạn diệt, chính xả lạc này ở trong tình trạng dao 
động. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ... chứng và 
trú Thiên thứ tư. Thiên này, này Udayli, Ta nói là không ở 
trong tình trạng dao động. 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền này, này Udayi, Ta nói: 
“Chưa được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy 
vượt qua đi” và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái gì? 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và 
trú Thiên thứ hai, đây là điêu vị ây cân vượt qua. Thiên này, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T81 





này Udayl, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ 
bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này, Udayl, vị ây cân 
vượt qua cái gì? 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả... chứng và trú 
Thiền thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này 
Udayl, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua 
cái gì? 

Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ... chứng và 
trú Thiền thứ tư. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền 
này, này Udayl, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn", Ta nói: 
"Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi” Và này Udayl, vị 
ấy cần phải vượt qua cái gì? 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt 
trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ- 
kheo nghĩ răng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không 
vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, 
này Udayl, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ 
bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần 
vượt qua cái gì? 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô 
biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này 
Udayli, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ 
đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt 
qua cái gì? 

Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức vô biên 
xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua, Thiền này, này Udayi, 
Ta nói: "Chưa được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 


182 66. Kinh Vĩ dụ Con chỉm cáy (Latukikopama suffq) 





nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái 
gì? 

Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điều vị ấy 
cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt 
qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái gì? 


Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là điều vị ấy 
cần phải vượt qua. Chính vì định này, này Udayi, mà Ta nói 
sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Udayi, 
Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ hay lớn mà Ta chưa 
nói đến sự đoạn diệt? 


-- Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn giảng. 


67. Kinh Càtumà 
(Càtumnad suft4) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha- 
lưu-lạc (Myrobalan). 

Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta 
(Xá- lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiền-liên) cầm đầu cùng 
đến Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tyỷ-kheo. Trong khi các sảng tọa 
được sửa soạn và y bát được cât dọn, nên các tiêng náo động 
ôn ào khởi lên. Rôi Thê Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

-- Này Ananda, các tiếng náo động Ôn ào kia là các 
tiêng gì, thật giông như tiêng hàng đánh cá tranh giành cá với 
nhau. 

-- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do 
Sariputta và Moggallama câm đâu, đã đên Catuma đê yêt 
kiên Thê Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đên chảo đón các vị cựu 
trú Tỷ-kheo. Trong khi các sảng tọa được sửa soạn và y bát 
được cât dọn, các tiêng náo động ôn ào khởi lên. 

- "Vậy nảy Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các Tỷ- 
kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả". 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


-- Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 


184 67. Kinh Càtuinà (Càtttimnd suffđ) 





-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo â ây vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các tiếng 
náo động ôn ào thật giông như tiêng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau? 

-- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do 
Sariputta và Moggallana dân đâu, đã đên Catuma đê yêt kiên 
Thê Tôn và các Tỷ-kheo mới đên chào đón các vị cựu trú Tỷ- 
kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cât 
dọn, các tiêng náo động ôn ào khởi lên. 

-- Hãy đi đi này các Tý-kheo, Ta đuổi các Ông. Các 
Ong chớ có ở gân Ta. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn dẹp 
lại sàng tọa, câm lây y bát rôi ra đi. 

Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội họp 
tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích tử trú ở 
Catuma thây các Ty-kheo ây từ xa đi đên, sau khi thây liên 
đên gặp các Ty-kheo, sau khi đên bèn nói như sau: 


-- Nay chư Tôn giả đi đâu? 
-- Chư Huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuôi đi. 


-- Chư Tôn giả hãy ngôi lại một lát. Chúng tôi có thể 
làm cho Thê Tôn vui lòng. 


-- Thưa vâng, chư Huynh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 185 





Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử (bộ tộc Thích ca) 
trú ở Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi. đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử trú ở Catuma bạch 
Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Tỷ-kheo. 
Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế 
Tôn giúp đỡ, cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ- 
kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và 
Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê đối khác, 
họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây 
nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thê 
biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân 
Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
Pháp và Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đổi khác, họ có thê biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê 
nếu không được thấy con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có 
những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới 
đến trong Pháp và Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thê đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy tiếp đón chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như 
trước kia, chúng Tý-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng 
như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với tâm của 
mình biết được tâm Thế Tôn. Như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng như vậy, 
Phạm thiên biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt 


186 67. Kinh Càtuinà (Càtttind suffđ) 





Thế Tôn. Rồi Phạm thiên Sahampati, đắp thượng y vào một 
bên vai, châp tay hướng đên Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Tỷ-kheo. 
Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế 
Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có 
thê biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến 
dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ- 
kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và 
Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, 
họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê, nếu 
không được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể 
biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ- 
kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và 
Luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, 
họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ 
với chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ- 
kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong nay Thế 
Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 


Các Thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati đã có 
thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê 
con. Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 

-- Chư Hiền, hãy đứng dậy! Hãy cầm lấy y và bình bát! 
Thế Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma và Phạm thiên 
Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con 
bê con. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T187 





-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Ty-kheo â ây vâng đáp Tôn giả Mahamogsallana, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, câm lây y bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi một bên: 

-- Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo bị 
Ta đuôi? 

-- Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi, 
con nghĩ như sau: "Nay Thê Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được 
an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít bận rộn, 
sẽ được an trú trong hiện tại lạc. 

-- Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, hãy chờ 
đợi! Này Sariputta, chớ có đê tư tưởng như vậy khởi lên Ông 
nữa. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamogsallana: 

-- Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị Ta đuôi? 

-- Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi, 
con nghĩ như sau: "Nay Thê Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được 
an trú trong hiện tại lạc. Và từ nay con và Tôn giả SarIputta 
sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


-- Lành thay, lành thay, Moggallana. Này Moggallana, 
chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana mới có thê lãnh đạo 
chúng Tỷ-kheo được. 

Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi 
những ai lội xuống nước. Thế nảo là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ 


hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá đữ. Này các 
Tỷ-kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội 


188 67. Kinh Càtuind (Càtttnd suffđ) 





xuống nước. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi vê cá sâu, sợ hãi về nước xoáy, 
sợ hãi về cá đữ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp 
bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này". Khi được xuất gia như vậy, 
vị này được các vị đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyến giáo: 
"Ông cần phải đi ra như vậy, Ông cân phải đi vê như vậy; 
Ông cần phải ngó tới như vậy, Ông cần phải ngó quanh như 
vậy; Ông cân phải co tay như vậy, Ông cân phải duỗi tay như 
vậy; Ông cần phải mang y sanghati (tăng-già-lê), mang y bát 
như vậy". Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta chưa 
xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyến giáo người khác. 
Những người này giống như con chúng ta, giỗng như cháu 
chúng ta, lại nghĩ răng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải 
khuyến giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ học tập, và trở về hoàn 
tục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự học tập 
và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi 
về sóng. Này các Tý-kheo, sợ hãi về sóng là đồng nghĩa với 
phẫn não. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá sâu? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khô áp 
bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này". Khi được xuất gia như vậy, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T189 





vị này được các vị đông Phạm hạnh giảng dạy, khuyến giáo: 
"Ông nên nhai cái này, Ông không nên nhai cái này; Ông nên 
ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; Ông nên nêm cái này, 
Ông không nên nêm cái này; Ông nên uông cái này, Ông 
không nên uống cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; cái 
gì không được phép, Ông không nên nhai. Cái gì được phép, 
Ông nên ăn; cái gì không được phép, Ông không nên ăn. Cái 
gì được phép, Ông nên nếm; cái gì không được phép, Ông 
không nên nêm. Cái gì được phép, Ông nên uông: cái gÌ 
không được phép, Ông không nên uông. Đúng thời, Ông nên 
nhai, không đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, Ông 
nên ăn; không đúng thời, Ông không nên ăn. Đúng thời, ông 
nên nêm; không đúng thời, Ông không nên nêm. Đúng thời, 
Ông nên uống; không đúng thời, Ông không nên uống". 


Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta chưa xuất 
gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì chúng ta 
không muốn, chúng ta không nhai; cái gì chúng ta muốn, 
chúng ta ăn; cái gì chúng ta không. muốn, chúng ta không ăn; 
cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì chúng ta không 
muôn, chúng ta không nêm; cái gì chúng ta muôn, chúng ta 
uống; cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái 
gì được phép, chúng ta nhai; cái gì không được phép, chúng 
ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; cái gì không 
được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta 
nếm; cái gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được phép, chúng ta 
cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gì phi thời, 
chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nêm; cái gì 
phi thời chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời, chúng ta uống; 
cái gì phi thời chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín 
tâm cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị loại cứng 


190 67. Kinh Càtuinàv (Càtttind suffđ) 





và loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chận đứng lại 
trên miệng". VỊ ẫy từ bỏ học tập, và trở về hoàn tục. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học tập, và trở. về hoàn tục, 
được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sâu. Sợ hãi về 
cá sấu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp 
bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khô uấn này". Khi được xuất gia như Vậy. VỊ 
này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, nệm 
không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia 
chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy 
nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ 
một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ 
trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài sản, 
vừa làm công đức”, vị ẫy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập và trở về hoàn 
tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. 
Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm 
dục trưởng dưỡng. 

Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: 
"Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp 
bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này". Khi được xuất gia như vậy, 
vị này buổi sáng đắp y, cẦm y bát đi vào làng hay thị trấn để 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 T91 





khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, 
niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây 
các phụ nữ y phục không đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 
Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính hay y phục lộ 
liễu, dục tình phá hoại tâm của vị Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình 
phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàn tục, được 
gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tỷ- 
kheo, sự sợ hãi về cá đữ là đồng nghĩa với phụ nữ. 

Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ 
hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


68. Kinh Nalakapana 
(NalakaDpdna suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát- 
la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. 


Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì 
lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, như Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đảà), Tôn giả 
Nandiya, Tôn giả Kimbila, Tôn giả Bhagu, Tôn giả 
Kundadhana, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda và một số 
Thiện gia nam tử danh tiếng khác. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi ở giữa trời, có chúng Tỷ- 
kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn nhân vì các Thiện gia nam tử 
ấy, bảo các Tý-kheo: 


-= Này các Ty-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng tin 
Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các 
Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ây có hoan hỷ trong Phạm hạnh không? 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. Lần thứ 
hai... lân thứ ba, rôi Thê Tôn, nhân vì các Thiện gia nam tử 
ây, bảo các Tỷ-kheo: 

-- Này các Ty-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng tin 
Ta đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Này các 
Ty-kheo, các Tỷ-kheo ây có hoan hỷ trong Phạm hạnh không? 

Cho đến lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 193 





Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay Ta hãy hỏi các 
Thiện gia nam tử ây". 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Anuruddha: 


-- Này các Anuruddha, các Ông có hoan hỷ trong phạm 
hạnh không? 


-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong 
Phạm hạnh. 


-- Lành thay, lành thay, các Anuruddha. Này các 
Anuruddha, thật xứng đáng cho các Ông, những Thiện gia 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, các Ông có hoan hỷ trong Phạm hạnh. Này các 
Anuruddha, trong khi các Ông với tuôi trẻ tốt đẹp, trong tuổi 
thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc, 
thời các Ông, này các Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong 
tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Này các Anuruddha, các Ông 
không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Các Ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn 
trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Các 
Ông không vì nợ nàn, không vì sợ hãi, không vì mất nghề 
sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Nhưng có phải với tư tưởng như sau: "Ta bị sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy 
VẬN, ta mong có thê thấy được sự chấm dứt toàn bộ khô uân 
này” mà các Ông, này các Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Và Xuất gia như vậy, này các Anuruddha, người 
Thiện gia nam tử cân phải làm gì? Này các Anuruddha, ly 
dục, ly bât thiện pháp. Nêu không chứng được hỷ lạc hay 


194 68. Kinh Nalakqapàna (Nalakqapàna sufta) 





một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiếm 
tâm và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy 
miên... trạo cử, hối quá... nghi hoặc... bất lạc... giải đãi xâm 
chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, khi chưa ly dục, 
chưa ly bất thiện pháp, vị ấy không chứng được hỷ lạc hay 
một trạng thái khác an tịnh hơn. Này các Anuruddha, ly dục, 
ly bất thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái 
khác an tịnh hơn, thời dục tham không xâm chiếm tâm và an 
trú, sân không xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy 
miên... trạo cử hồi quá... nghi hoặc... bắt lạc... giải đãi không 
xâm chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất 
thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác 
an tịnh hơn. 


Này các Anuruddha, các Ông nghĩ về Ta như thế nào? 
Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ di thục, hướng đến sanh, già, 
chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai 
đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng 
một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau 
khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích, 
đoạn trừ một pháp? 


-- Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như vậy về 
Thế Tôn: "Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não, sanh khởi 
hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục, hướng đến 
sanh, giả, chết trong tương lai, các lậu hoặc ây chưa được 
Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, 
thọ dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một 
pháp; sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy 
tư phân tích, đoạn trừ một pháp". Bạch Thế Tôn, chúng con 
nghĩ về Thế Tôn như sau: "Các lậu hoặc nào liên hệ đến 
phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 195 





dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu 
hoặc ây đã được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi 
suy tư phân tích, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, 
nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; 
sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. 


-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddhal Các lậu 
hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, 
đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong 
tương lai đã được Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây tala không thể sanh lại, không thể sanh khởi 
trong tương lai. Ví như, này các Anuruddha, cây tala đầu cây 
đã bị chặt đứt, không thể lớn lên nữa, cũng vậy này các 
Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não... đã được 
Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala 
không thể sanh lại, không thê sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp; 
sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư 
phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ 
một pháp. 


Này các Anuruddha, các Ông nghĩ thế nào? Do thấy 
mục đích đặc biệt nào, Như Lai giải thích sự tái sanh của các 
đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng. "Vị này tái sanh ở 
chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này". 

-- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế 
Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế 
Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nêu Thế Tôn thuyết 
giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì. 

-- Này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích 
lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần 
chúng, không vì mục đích lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, 


196 68. Kinh Nalakqapàna (Nalakqapàna sufta) 





quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ: Như vậy quần chúng 
sẽ biết Ta": mà Như Lai giải thích sự tái sanh các vị đệ tử đã 
từ trần đã mệnh chung, nói răng: "Vị này tái sanh ở chỗ này, 
vị này tái sanh ở chỗ này". Và này các Anuruddha, có những 
Thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với 
hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm 
trên như thật (Tathata). Như vậy, này các Anuruddha, là 
hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Vị ấy an trú chánh trí". Vị Tôn giả ấy đã được thấy 
hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như vậy, Tôn 
giả này có pháp như vậy, Tôn giả này có trí tuệ như vậy, Tôn 
g1ả này có an trú như vậy, Tôn giả này có giải thoát như vậy". 
Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, đa văn, bồ thí và trí 
tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tên như thế này, đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiẾt sử vị ây được hóa 
sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui ở đời 
này nữa". Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn 
giả này có giới hạnh như vậy, Tôn giả này có pháp như 
vậy... có trí tuệ như vậy,... có an trú như vậy, Tôn giả này 
có giải thoát như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin... và trí 
tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tâm như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bồ về 
vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt 
tham, sân, si, vị ấy chứng Nhất Lai, chỉ phải trở lui đời này 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 197 





một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". Tôn giả ẫy đã được thấy 
hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như vậy... Tôn 
giả này có giải thoát như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng 
tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anurudha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không 
còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác". Tôn giả 
ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới 
hạnh như vậy... Tôn giả này có giải thoát như vậy”. Tỷ-kheo 
khi nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên 
như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống 
lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Vị ấy an trú chánh trí". Tôn ni ấy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này có giới hạnh như 
vậy, Tôn ni này có pháp như vậy, Tôn mi này có an trú như 
vậy, Tôn mi này có giải thoát như vậy. Tỷ-kheo-ni khi nhớ 
đến lòng tin... khi nhớ đến trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên 
như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được 
sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị 
ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải 
trở lui ở đời này nữa". Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được 
nghe: "Tôn ni này có giới hạnh như vậy... Tôn nI này có giải 
thoát như vậy". Tỷ-kheo-ni nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của 


198 68. Kinh Nalakqapàna (Nalakqapàna sufta) 





vị kia, bẻn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sông lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, vị Tỷ-kheo-ni có nghe: 
"Tỷ-kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm 
cho nhẹ bớt tham, sân, s1, vị ây chứng Nhứt lai, chỉ phải trở 
lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khô đau". Tôn ni ẫy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này có giới hạnh như 
vậy... ôn nI này có giải thoát như vậy". Tỷ-kheo-nI khi nhớ 
đến lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. 
Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả 
Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh 
giác". Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này 
có giới hạnh như vậy... Tôn ni này có giải thoát như vậy". 
Tỷ-kheo-ni khi nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn 
chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ- 
kheo-ni được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở 
lui đời này nữa". Tôn giả ấy đã được thấy hay được nghe: 
"Tôn giả này có giới hạnh như vậy... có pháp như vậy... có trí 
tuệ như vậy... có an trú như vậy... Tôn giả này có giải thoát 
như vậy". Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của vị 
kia, liền chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, 
nam cư sĩ được sống lạc trú. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 199 





Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho 
nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng Nhất lai, chỉ phải trở lui 
đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". Tôn giả ấy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như 
vậy... Tôn giả này có giải thoát như vậy”. Nam cư sĩ, khi nhớ 
đến lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. 
Như vậy, này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác". 
Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả này có 
giới hạnh như vậy... có giải thoát như vậy. Tôn giả ấy khi 
nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc 
trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư sĩ 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ây được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui ở 
đời này nữa". Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được nghe: 
"Nữ nhân này có giới hạnh như vậy... có pháp như vậy... có 
trí tuệ như vậy... có an trú như vậy... nữ nhân này có giải 
thoát như vậy". Nữ cư sĩ, khi nhớ đến lòng tin... và trí tuệ của 
vị kia, liền chú tâm trên sự thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 

Ở đây, này các Anurudha nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư sĩ 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt 


200 68. Kinh Nalakqapàna (Nalakqapàna sufta) 





tham, sân, si, vị ấy chứng Nhất lai, chỉ phải trở lui đời này 
một lần nữa, rồi sẽ diệt tận khổ đau". Nữ nhân ấy đã được 
thấy hay đã được nghe: "Nữ nhân này có giới hạnh như vậy ... 
nữ nhân này có giải thoát như vậy". Nữ cư sĩ, khi nhớ đến 
lòng tin... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. 
Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư sĩ 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về 
vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không 
còn bị đọa lạc, chắc chắn được chánh giác". Nữ nhân ẫy đã 
được thấy hay đã được nghe. "Nữ nhân này có giới hạnh như 
vậy, nữ nhân này có pháp như vậy, nữ nhân này có trí tuệ 
như vậy, nữ nhân này có an trú như vậy, nữ nhân này có giải 
thoát như vậy". Nữ nhân ấy khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, 
sự đa văn, bồ thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


Như vậy, này các Anuruddha, Như Lại không vì mục 
đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần 
chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng vọng, danh 
xưng, quyên lợi vật chất, không vì với ý nghĩ: "Như vậy 
quần chúng sẽ biết Ta", mà Như Lai giải thích sự tái sanh 
của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng: "Vị này tái 
sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này". Và này các 
Anuruddha, có những Thiện gia nam tử có tin tưởng, với tín 
thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe 
như vậy, sẽ chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị Ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Anurudda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


69. Kinh Gulisàni 
(Gulisàn! suffq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, 
hành động thô tháo đã đến giữa Tăng chúng do một vài công 
vụ. Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) nhân vì Tỷ-kheo 
Gulissani, bảo các Tỷ-kheo: 


-- Này chư Hiền, Tý-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng phải biết tôn trọng, cung kính các đồng Phạm 
hạnh. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sông ở rừng núi, đến trú 
giữa chúng Tăng không biết tôn trọng, cung kính các đồng 
Phạm hạnh, thời có người sẽ nói vê vị ây như sau: "Nào có 
tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sông ở rừng núi, sông một: mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả ấy lại 
không tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh!" Sẽ có 
người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng 
núi đến trú giữa chúng Tăng, phải biết tôn trọng, cung kính 
các đồng Phạm hạnh. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống Ởở rừng núi, đến đrú giữa 
chúng Tăng, phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng: "Ta 
sẽ ngôi, không có chiếm lây chỗ ngôi các Thượng tọa Tỷ- 
kheo, không có trục xuất chỗ ngôi của các niên thiếu Tỷ- 
kheo. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 


69. Kinh Gulisàni (Œwiisànỉ suff4) 

giữa chúng Tăng, không biết khéo xử về chỗ ngôi, thời có 
người sẽ nói vệ vị ây như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả 
này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại không biết hành động 
như pháp!" Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ- 
kheo sông ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng phải biết 
khéo xử về chỗ ngôi. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. 
Này chư Hiện, nêu Tỷ-kheo sông ở rừng núi, đến trú giữa 
chư Tăng, nếu vào làng quá sớm và trở vê ban ngày, thời có 
người SẼ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả 
này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại vào làng quá sớm và 
trở về ban ngày”. Sẽ có người nói vê vị ấy như vậy. Do vậy, 
Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng, không 
nên vào làng quá sớm, và trở về ban ngày. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay 
sau buổi ăn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, 
đến trú giữa chúng Tăng, đi đến các gia đình trước buổi ăn 
hay sau buổi ăn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Có 
phải Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong 
rừng, hành động theo sở thích, lại đi phí thời giờ quá nhiều, 
và xử sự như vậy đối với chúng Tăng?" Sẽ có người nói về vị 
ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên đi đến các gia đình trước buôi ăn hay 
sau buổi ăn. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng không nên trạo cử, dao động. Này chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng mà trạo 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 203 





cử, dao động, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: "Có phải 
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích, lại trạo cử, dao động quá nhiều và 
xử sự như vậy đối với chúng Tăng?” Sẽ có người nói về vị Ấy 
như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên trạo cử, dao động. 

Này Chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này 
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng 
Tăng, nói nhiều lời và nói tạp nhạp thời có người sẽ nói về vị 
ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng 
núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
Tôn giả này lại nói nhiều lời và nói tạp nhạp!" Sẽ có người 
nói về vị ây như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi, đến 
trú giữa chúng Tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng, phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Này 
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng 
Tăng là người khó nói và là người ác hữu, thời có người sẽ 
nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là vị 
sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo 
sở thích; nay Tôn giả này lại khó nói và là người ác hữu!" Sẽ 
CÓ người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng 
núi, đến trú giữa chúng Tăng, phải là người dễ nói và là 
người thiện hữu. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sông ở rừng núi cần phải thủ hộ 
các căn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sông ở rừng núi không 
thủ hộ các căn, thời có người sẽ nói vê vị ấy như sau: “Nào 
có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sông ở rừng núi, sông một 
mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này 


69. Kinh Gulisàni (Grwiisàni suffa) 
lại không thủ hộ các căn!" Sẽ có người nói về vị ây như vậy. 


Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng núi cân phải thủ hộ các căn. 


Này chư Hiền, Tyỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ 
trong sự ăn uống. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo sông ở rừng 
núi không có tiết độ trong sự ăn uống, thời có người sẽ nói 
về vị Ấy như sau: "Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là vị sống ở 
rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; 
nay Tôn giả này lại không có tiết độ trong sự ăn uống!" Sẽ có 
người nÓI vỆ VỊ ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng 
núi cân phải có tiết độ trong sự ăn uông. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải chú 
tâm cảnh giác. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống. ở rừng núi 
không chú tâm cảnh giác, thời có người sẽ nói về vị ấy như 
sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, 
sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn 
giả này lại không chú tâm cảnh giác!" Sẽ có người nói về vị 
ây như vậy. Do vậy, Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải chú 
tâm cảnh giác. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải tỉnh 
cần tinh tắn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sông ở rừng núi mà 
biếng nhắc, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có 
tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sông ở rừng núi, sông một mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại 
biếng nhắc!” Sẽ có người nói về Vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ- 
kheo sống ở rừng núi, cần phải tinh cần tinh tắn. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải chánh 
niệm tỉnh giác. Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
mà thất niệm, thời sẽ có người nói về vị ây như sau: "Nào có 
tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại thất 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 205 





Ị"” 


niệm!". Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo 
sông ở rừng núi, cần phải chánh niệm tỉnh giác. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có 
Thiền định. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống Ở rừng núi 
không có Thiên định, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: 
"Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả 
này lại không có Thiền định!" Sẽ có người nói về vị ây như 
vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có Thiền 
định. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có trí 
tuệ. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi chỉ có liệt 
tuệ, thời có người sẽ nói về vị ây như sau: "Nào có tốt gì, nếu 
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại chỉ có liệt tuệ!" 
Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi cần phải có trí tuệ. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập thắng pháp (abhidhamma), thắng, luật (abhivinaya). Này 
chư Hiền, sẽ có người hỏi Tỷ-kheo sông ở rừng núi vê thắng 
pháp, thắng luật. Nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về 
thắng pháp, thắng luật mà không thê trả lời được, thời có 
ngưỜI SẼ nÓI VỆ vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả 
nảy là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này được hỏi về thắng pháp, 
thắng luật lại không có thê trả lời được!” Sẽ có người nói vê 
vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng núi cần phải có 
thực tập thắng pháp, thắng luật. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập các pháp tịch tịnh giải thoát (santavimokha), vượt khỏi 
các sắc pháp, và các vô sắc pháp. Này chư Hiền, sẽ có người 


69. Kinh Gulisàni (GHlisàni sutta)- 

hỏi Tỷ-kheo sống ở rừng núi về các pháp tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp tịch tịnh giải 
thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp mà không thê 
trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có 
tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này được 
hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp 
và vô sắc pháp lại không có thê trả lời được!” Sẽ có người 
nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cân 
phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập các pháp thượng nhân. Này chư Hiền, sẽ có người hỏi 
Tỷ-kheo vê những pháp thượng nhân. Này chư Hiền, nếu Tỷ- 
kheo sông ở rừng núi được hỏi về các pháp thượng nhân mà 
không thê trả lời được, thời có người sẽ nói vê vị ây như sau: 
"Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả 
này được hỏi về những pháp thượng nhân lại không có thê 
trả lời được!”. Như vậy sẽ có người nói về vị ấy. Do vậy, Tỷ- 
kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng 
nhân. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana nói với 
Tôn giả Sariputta như sau: 


-- Hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp 
trì và thực tập chỉ bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi hay bởi Tỷ- 
kheo sống ở gần thôn làng? 

-- Hiền giả Moggallana, các pháp này cần được phải 
chấp trì và thực tập bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi, huỗng chỉ 
Tỷ-kheo sống gần thôn làng! 


70. Kinh Kitàgiri 
(Kitagiri suttq) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các 
Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, Ta cảm thấy ít bệnh, ít 
não, khinh an, có sức lực vả an trú. Này các Tyỷ-kheo, hãy 
đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tyỷ-kheo, do ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm, các Ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có 
sức lực và an trú. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp 
tục du hành ở Kasi và đến một thị trần xứ Kasi tên là Kitagiri. 
Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị trấn xứ Kasi. Lúc bấy gIỜ 
Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số 
đông Tỷ-kheo đi đến chỗ Tỷ-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Assaji và Tỷ- 
kheo Punabbasuka như sau: 

-- Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng 
Tỷ-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm 
thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư Hiền, 
hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư Hiền, do ăn, từ bỏ ăn 
ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có 
sức lực và an trú. 


208 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttd) 





Được nói vậy, Tỷ-kheo Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, 
nói với các Tỷ-kheo ấy: 

-- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày 
và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày 
và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, 
có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo 
tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn 
phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thê làm cho Tỷ-kheo Assaji và 
Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ca đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các Tỷ- 
kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến chúng con nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: "Chư hiên, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm... có sức lực và an trú". Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiền, chúng 
tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời... chúng tôi 
sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế 
Tôn, vì chúng con không thể làm cho Tỷ-kheo Assaji và Tỷ- 
kheo Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự việc 
này lên Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 


-- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Ty-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư cho gọi các 
Tôn giả". 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 209 





Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Týỷ-kheo Assaji 
và Tyỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đên, nói với Tỷ-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka: 


-- Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Tỷ-kheo Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka vâng đáp Tỷ- 
kheo ây, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Assaji và Tỷ- 
kheo Punabbasuka đang ngồi một bên: 


-- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một số đông Tỷ- 
kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ 
bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn 
ban đêm, các vị ây cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Chư Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú". Được nói vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 
"Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn 
phi thời. Do ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, 
chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an 
trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tý-kheo , các Ông có hiểu pháp Ta dạy như 
sau: "Một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc, khổ, hay 
bất khô bất lạc; đối với người ấy, các pháp bất thiện được 
đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


210 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttq) 





-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta dạy như 
sau: "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
diệt; ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng. Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ thọ như 
vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị 
đoạn diệt; ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ khô thọ như 
vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được 
tăng trưởng. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khô 
bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt; ở đây, đối với một người, khi cảm 
thọ bất khổ bát lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn 
diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này các Tỷ-kheo ! Này các Tỷ-kheo, nếu 
sự việc này Ta không biết, không thấy, không giác, không 
chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một 
người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thể chăng, này 
các Ty-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: "Hãy từ bỏ lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là xứng đáng 
đối với Ta chăng? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta biết, 
Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở 
đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất 
thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", do 
vậy Ta nói: "Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”. Này các Tỷ-kheo, 
nêu sự việc này Ta không biết, không thấy, không giác, 
không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 211 





một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị 
đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”, có thể chăng, 
này các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: "Hãy chứng 
và trú lạc thọ như vậy"? Và như vậy, này các Tyỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta biết, Ta 
thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, 
đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các thiện 
pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do 
vậy Ta nói: "Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy". 


Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, không 
thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ 
rằng: "Ở đây, đối với một người khi cảm giác khổ thọ... khi 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thể chăng, 
này các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: "Hãy từ bỏ 
bất khô bất lạc thọ như vậy"? Và như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là xứng đáng đối với Ta chăng? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta biết, 
Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ răng: "Ở 
đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như 
vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị 
đoạn diệt", do vậy Ta nói: "Hãy từ bỏ bất khổ bắt lạc thọ như 
vậy". Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, 
không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng", có thể chăng, này các Tỷ-kheo, 


212 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttd) 





không biết như vậy, Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ 
bât lạc thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là xứng 
đáng đôi với Ta chăng? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta biết, 
Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ răng: "Ở 
đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như 
vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị 
đoạn diệt", do vậy Ta nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bắt lạc 
thọ như vậy". 


Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất cả Tỷ- 
kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Này các 
Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất cả Tỷ-kheo không có 
sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, 
đối với những Tý-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết 
sử, chánh trí giải thoát; này các Tỷ-kheo, đối với những Tỷ- 
kheo như vậy, Ta nói răng không có sự việc: cần phải làm, 
nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được các 
vị này làm, nhờ không phóng dật. Các vị này không thể trở 
thành phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo còn là các 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô 
thượng an ổn khỏi các triền ách; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói rằng. có sự việc cần phải làm, 
nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi các bậc 
Tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình nhờ 
thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay trong hiện tại 
mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này, các 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 213 





Thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với những Tỷ- 
kheo này, vì thấy quả này của không phóng dật nên Ta nói có 
sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong đời này. 
Thế nào là bảy? Bậc câu phân giải thoát, bậc tuệ giải thoát, 
bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tín giải thoát, bậc tùy pháp 
hành, bậc tùy tín hành. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc câu phần giải thoát? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân đã chứng đắc 
các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 
pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là hạng người câu phân giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đối với 
Tỷ-kheo này, Ta nói răng không có sự việc cân phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này 
làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không có thể trở thành 
phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân không chứng 
đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 
pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc tuệ 
giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy? Vì sự việc ẫy đã được vị này làm, nhờ không phóng dật; 
vị ấy không có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc thân chứng? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người sau khi thân chứng đắc các tịch tịnh 
giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn 


214 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttd) 





toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc thân chứng. Này các Tỷ- 
kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các căn, vị này (cần phải) tự mình với thượng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia nam tử 
đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, 
nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc kiến đáo? Ở đây, 
này các Tý-kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc 
các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, 
và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ hoản toàn; và các pháp do Như Lai tuyên 
thuyết được vị này thấy một cách hoàn toàn với trí tuệ và 
thực hành một cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các sảng tọa 
đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này 
(cần phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm 
hạnh, vì mục đích này các Thiện gia nam tử đã chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối 
với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc tín giải thoát? Ở đây, 
này các Tý-kheo có người, sau khi tự thân chứng đắc các tịch 
tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 215 





khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị này đối với Như Lai 
đã được xác định, phát sanh từ căn đỀ an trú. Này các Tỷ kheo, 
vị này được gọi là bậc tín giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đối với 
Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự 
các căn, vị này (cần phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia nam tử đã 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Do 
vậy, này các Ty-kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, 

nên đối với Tỷ-kheo nảy, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tùy pháp 
hành? Ở đây, này các Tý-kheo có người sau khi tự thân không 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và 
vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và các pháp do Như 
Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị này chấp nhận một cách vừa 
phải với trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy pháp hành. Này các Tỷ-kheo, đối với 
Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự 
các căn, vị này (cần phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia nam tử đã 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, 


216 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttd) 





nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người tùy tín hành? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự thân không chứng 
đắc có tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 
pháp. và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không 
được đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng 
thương đối với Như Lai, thời vị này sẽ có những pháp như là 
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, 
vị này được gọi là người tùy tín hành. Này các Tỷ-kheo, đối 
với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự 
các căn, nhưng vị này (cần phải) tự mình với thượng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích 
vô thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia nam 
tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không phóng 
dật, nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, 
nhờ không phóng dật. 

Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được hoàn 
thành lập tức. Nhưng này các Tyý-kheo, trí tuệ được hoàn 
thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là trí tuệ được hoàn thành 
nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, một vị có lòng tin đi đến gân; sau khi đến gần, vị ấy tỏ 
sự kính lễ; sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; sau khi lóng 
tai, vị ấy nghe pháp; sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp; 
sau khi thọ trì, vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau 
khi suy tư ý nghĩa, các pháp được chấp thuận; sau khi các 
pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi; sau khi ước 
muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực; sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc; 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 217 





sau khi cân nhắc, vị ây tỉnh cần. Do tinh cần, vị ẫy tự thân 
chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật 
ấy, vị ấy thấy. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời 
này các Tý-kheo, không có sự đến gần ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này các Tỷ-kheo, không 
có sự lóng tai ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự nghe 
pháp ấy, thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp ấy, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này các 
Tỷ-kheo, không có sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự 
cân nhắc ấy, thời này các Tỷ-kheo không có sự tỉnh cần ấy. 
Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào phi đạo. Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này 
các Tỷ-kheo, các kẻ ngu này đã đi ra ngoài Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn phần 
(Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết trình này người có 
trí, không bao lâu, nhờ tuệ biết được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự 
thuyết trình ấy lên cho các Ông, này các Tỷ-kheo, các Ông 
nhờ Ta mà sẽ hiểu thuyết trình ấy. 

-- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết được Pháp? 

-- Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư sống quá 
trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và sống liên hệ với tài 
vật, thời sự mua may bán đắt này không xảy ra: "Chúng tôi 
sẽ làm việc này như vậy, và như vậy chúng tôi sẽ không làm 
việc này như vậy", huống nữa là Như Lai, này các Tỷ-kheo, 
là vị sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. Này các 
Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Đạo sư 
và sông thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) 
được khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn 
biết, tôi không biết". Này các Tý-kheo, đến với một đệ tử, có 


218 70. Kinh Kitàgiri (Kitàgiri suttd) 





lòng tin giáo pháp bậc Đạo sư và sống thê nhập giáo pháp ấy, 
thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng thịnh, được nhiều sinh 
lực. Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc 
Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này 
được khởi lên: "Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và 
máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn lực để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu nhẫn 
nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng". Này 
các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Đạo 
sư và sông thể nhập giáo pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một 
trong hai quả như sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu 
có dư y, chứng quả Bất hoản. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh 
(1evijjavacchagofta suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Đại Lâm, 
tại Kutagarasala (Giảng đường Trùng Các). 


Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại 
Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. 


Thế Tôn buôi sáng đắp y, cằm y bát, đi vào Vesali để 
khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm 
để đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika, 
vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta". 


Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại 
đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vacchagotta. Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thấy Thế Tôn từ đăng xa đi đến, khi thấy vậy, 
liền nói với Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến; bạch Thế Tôn, 
thiện lai, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, đã từ lâu, Thế Tôn 
mới có địp này, tức là đến tại đây, bạch Thế Tôn, mời Thế 
Tôn ngồi. Đây là chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta lây một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


220 71. Kinh Dạy Vacchagotfa về Tam Minh (Tevjjjavacchagotta sutfa) 





-- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: 'Ša-môn Gotama là 
bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri 
kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi 
Ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại, liên tục". Bạch Thế Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là bậc nhứt thiết trí, 
là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: 
"Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, trị kiến 
luôn luôn tổn tại liên tục". Bạch Thế Tôn, những hôi ấy nói về 
Thế Tôn có đúng với điều đã được nói, những vị ấy không vụ 
khống Thế Tôn với điều không thực, nhưng đã giải thích về 
Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp 
hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách? 


-- Này Vaccha, những ai nói như sau: '5a-môn Gotama 
là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có 
tri kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và 
khi Ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại, liên tục". Thì đấy là 
họ nói về Ta không đúng với điều đã được nói, họ đã vu 
khống Ta với điều không thực, hư ngụy. 


-- Phải giải thích như thế nào, bạch Thế Tôn, chúng con 
mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, chúng con 
không vu khống Thế Tôn với điều không thực, chúng con 
mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp; và không 
một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lẫy cớ để 
quở trách? 


-- Ông phải giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có ba 
minh (tevijja)", thì này Vaccha, Ông mới là người nói về Thế 
Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu không Thế 
Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng 
pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào 
nói lời đúng pháp có thê lấy cớ để quở trách. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 221 





Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uống như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh 
ra ở đây". Như vậy Ta sẽ nhớ đến những đời sống quá khứ, 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Này Vaccha, nếu Ta muốn, với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng sanh, người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẻ kẻ thô xấu, người may mãn kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Ta nghĩ răng: "Thật sự 
những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, 
thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh 
về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn 
những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, 
thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện 
hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên 
giới, trên đời này". Như vậy, Ta với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


222 71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevjjjavacchagotta sutfa) 





Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta ngay 
trong hiện tại, tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Và với sự giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có ba 
minh", này Vaccha, người ấy mới là người nói về Thế Tôn 
đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với 
điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy 
pháp, và mới không có một vị đồng hành pháp nào nói lời 
đúng pháp có thê lẫy cớ để quở trách. 

Khi được nói vậy, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


-- Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nảo không đoạn 
trừ kiệt sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thê 
đoạn tận khô đau? 


-- Này Vaccha, không có người tại gia nào không đoạn 
trừ kiệt sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thê 
đoạn tận khô đau. 


-- Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không 
đoạn trừ kiệt sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có 
thê sanh Thiên? 


-- Không phải chỉ một trăm, này Vaccha, không phải 
hai trăm, không phải ba trăm, không phải bốn trăm, không 
phải năm trăm, nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại 
gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại lại có thê 
sanh Thiên. 


-- Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nảo, sau 
khi thân hoại mạng chung có thê diệt tận khô đau? 

-- Này Vaccha, không có một tà mạng ngoại đạo nảo, 
sau khi thân hoại mạng chung có thê diệt tận khô đau. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 223 





-- Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nảo, sau 
khi thân hoại mạng chung có thê sanh Thiên? 


-- Này Vaccha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, Ta 
không biệt một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh Thiên, trừ 
một vị, và vị này thuyêt vê nghiệp và thuyêt về tác dụng của 
nghiệp. 

-- Sự việc là như vậy, Tôn giả Gotama, thời ngoại đạo 
giới này (titthayatanan) là trông không cho đên vân đê sanh 
Thiên. 

-- Sự việc là như vậy, này Vaccha, thời ngoại đạo giới 
này là trông không cho đên vân đê sanh Thiên. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa 
(Aggivacchaøofta suftq) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà- 
Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thê 
Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rôi ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, du sĩ 
ngoại đạo Vacchagotta bạch Thê Tôn: 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Thê giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”? 

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới 
là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Thê giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”? 

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới 
là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Thê giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”? 

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới 
là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 225 





-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Thê giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”? 

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới 
là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Sinh mạng và thân thê là một, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thê là một, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng". 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng”. 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt, chỉ như vậy là chơn, ngoàải ra là hư 
vọng". 

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Như Lai không có tôn tại sau khi chêt, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 


226 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagoffa sutfa) 





-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiên như sau: "Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chêt, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai 
có tôn tại và không có tôn tại sau khi chêt, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gofama có trị 
kiến như sau: "Như Lai không có tồn tại và không không tồn 
tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


-- Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là 
thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng"”?, Tôn 
giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến 
như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng”. Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là 
vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? Tôn 
giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến 
như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng”. Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là 
hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? Tôn giả 
Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến như 
sau: "Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng". Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là 
vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”?, Tôn giả 
Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến như 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 227 





sau: "Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng"... Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng”?, Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này 
Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai không có 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là 
chơn, ngoài ra là hư vọng" Tôn giả Gotama thấy có sự nguy 
hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến 
này như vậy? 


-- Này Vaccha, nghĩ rằng: "Thế giới là thường trú", như 
vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến 
tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với 
não hại, với nhiệt não, không hướng đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Này Vaccha, nghĩ rằng: "Thế giới là thường trú"... "Thế 
giới là vô thường"... "Thế giới là hữu biên"... "Thế giới là vô 
biên"... "Sinh mạng và thân thể là một"... "Sinh mạng và thân 
thể là khác"... "Như Lai có tổn tại sau khi chết"... "Như Lai 
không có tổn tại sau khi chết"... "Như Lai có tồn tại và không 
có tồn tại sau khi chết"... Này Vaccha, nghĩ rằng: "Như Lai 
không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", như vậy 
là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh 
chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khô, với tàn hại, với não hại, 
với nhiệt não, không hướng, đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này Vaccha, Ta thấy có sự 
nguy hại này mà Ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiễn 
như vậy. 


-- Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiến nào không? 


-- Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. 
Nhưng này Vaccha, đây là điêu Như Lai đã thây: "Đây là sắc, 


228 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagoffa sutfa) 





đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ, đây là thọ tập, đây 
là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt; 
đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt; đây là thức, 
đây là thức tập, đây là thức diệt". Do vậy, ta nói rằng, VỚI Sự 
đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả ảo tưởng 
của tất cả hôn mê, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy 
miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tâm giải 
thoát như vậy sanh khởi chỗ nào? 


-- Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 
-- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi? 
-- Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 


-- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và không 
sanh khởi? 


-- Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, không có 
áp dụng. 


-- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và 
không không sanh khởi? 


-- Không sanh khởi và không không sanh khởi, này 
Vaccha, không có áp dụng. 


-- Khi được hỏi: "Tôn giả Gotama, vị Tỷ-kheo được 
tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào?", Tôn giả đáp: 
"Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng". Khi được hỏi: 
"Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây không sanh khởi?" Tôn giả 
đáp: "Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng”. Khi 
được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và 
không sanh khởi?", Tôn giả đáp: "Sanh khởi và không sanh 
khởi, này Vaccha, không có áp dụng". Khi được hỏi: "Như 
vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và không không 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 229 





sanh khởi?", Tôn giả đáp: "Không sanh khởi và không không 
sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng". Thưa Tôn giả 
Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ 
về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với Tôn giả 
Gotama đo các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biến 
mất nơi tôi. 

-- Này Vaccha, thôi vừa rồi, vô tri của Ông! Thôi vừa 
rồi, mê mờ (của Ông)! Này Vaccha, sâu kín là pháp này, khó 
thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thăng, không thể luận bàn, tế 
nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho Ông có thê hiểu 
được, khi Ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng 
khác, hành trì khác, đạo sư khác. Và này Vaccha, nay Ta trở 
lại hỏi Ông. Hãy trả lời nếu Ông kham nhẫn. Này Vaccha, 
Ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt Ông, 
Ông có biết: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi?" 


-- Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt 
tôi, tôi có biệt: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi"? 


-- Nhưng nếu, này Vaccha, có người hỏi Ông như sau: 
"Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn lửa này do 
duyên gì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, này Vaccha, Ông 
trả lời như thế nào? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như sau: 
"Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn lửa này do duyên 
gì mà cháy đỏ?", nếu được hỏi vậy, thưa Tôn giả Gotama, tôi 
sẽ trả lời như sau: "Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa 
này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi". 

-- Này Vaccha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt Ông, 
Ông có biết: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi?" 


-- Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ẫy được tắt trước mặt 
tôi, tôi sẽ biệt: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi". 


230 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotffa sutfa) 





-- Này Vaccha, nếu có người hỏi Ông như sau: "Ngọn 
lửa này đã tắt trước mặt Ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về 
phương hướng nào, phương Đông, phương Tây, phương Bắc, 
hay phương Nam?", được hỏi vậy, này Vaccha, Ông trả lời 
thế nào? 


-- Không có thê áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. Vì rằng, 
này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ 
và củi. Khi cỏ và củi ây hết và vì không có nhiên liệu khác, nên 
được xem là không có nhiên liệu, đã bị tắt. 

-- Cũng vậy, này Vaccha, do sắc pháp này, nhờ đó mà 
một người nhận biết Như Lai có thê nhận biết được, sắc pháp 
ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala không được tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc, này Vaccha, là Như 
Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. 
Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp 
dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không 
khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 

Do thọ này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có 
thê nhận biết được, thọ ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thọ, 
này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng khó dò đến đáy 
đại dương, khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không 
có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 

Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai 
có thê nhận biết được, tưởng ẫy đã được Như Lai đoạn diệt, 
cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi 
là tưởng, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 231 





dò đến đáy đại dương, khởi lên không có áp dụng, không 
khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên 
không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên 
không có áp dụng. 

Do những hành này, nhờ đó mà một người nhận biết 
Như Lai có thể nhận biết được, các hành ấy đã được Như Lai 
đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala 
không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Giải thoát những cái gọi là hành, này Vaccha, là Như Lai, 
thâm sâu, vô lượng khó dò đến đáy đại dương, khởi lên 
không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi 
lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và 
không không khởi lên, không có áp dụng. 

Do thức này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai 
có thể nhận biết được, cái thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt, 
cắt đứt được tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không 
được tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Giải thoát 
cái gọi là thức, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, 
khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi 
lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi 
lên không có áp dụng. 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch 
Thê Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, như một cây tala lớn, không 
xa làng hay thị trần, vì vô thường nên cành lá rơi rụng, vỏ và 
đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng và sau một thời gian, với 
cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, với giác cây rơi 
rụng, cây ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói 
này của Tôn giả Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt 


232 72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotfa sutfa) 





non rụng, với giác cây rơi rụng, lời nói ấy thuần tịnh, chỉ còn 
lại lõi cây. 

Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở 
đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


73. Đại kinh Vaccaghotta 
(Mahàvacchagoftta sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 


Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế 
Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ 
ngoại đạo Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

-- Đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với Tôn giả 
Gotama. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giảng cho tôi một 
cách văn tắt các thiện và bất thiện pháp. 


-- Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một cách vắn 
tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Vaccha, Ta có thể giảng 
cho Ông, một cách rộng rãi các thiện và bất thiện pháp. 
Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng cho Ông một cách vắn tắt, 
các thiện và bất thiện pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


234 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suffq) 





-- Tham, này Vaccha, là bắt thiện, vô tham là thiện. Sân, 
này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. Sĩ, này Vaccha, là 
bắt thiện, vô si là thiện. Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất 
thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh, này Vaccha, là bắt thiện, từ 
bỏ sát sanh là thiện. Lấy của không cho, này Vaccha, là bất 
thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các 
dục, này Vaccha là bất thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là 
thiện. Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ là 
thiện. Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói hai 
lưỡi là thiện. Nói ác khẩu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
ác khẩu là thiện. Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, 
từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. Xan tham, này Vaccha, là 
bất thiện, không xan tham là thiện. Sân, này Vaccha, là bất 
thiện, không sân là thiện. Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, 
chánh kiến là thiện. Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất 
thiện, mười pháp là thiện. 

Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn trừ, cắt tận 
gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không được tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai, Tỷ-kheo ấy là bậc A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. 

-- Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gotama. Nhưng 
không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo là đệ tử đã đoạn 
trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát? 

-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Ty-kheo đệ tử của Ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 235 





tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

-- Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo-ni là đệ tử đã đoạn trừ 
các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát? 


-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Ty-kheo-ni, đệ tử của Ta, đã đoạn trừ các lậu hoặc, với 
thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

-- Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Tỷ-kheo-ni. Nhưng không biết Tôn 
giả Gotama có một Nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở 
lại đời này nữa? 

-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nam cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đời này 
nữa. 

-- Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các _Tỷ-kheo-ni. Mong sự việc là như vậy 
đối với Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm 


236 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suffq) 





hạnh. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, 
là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng (tuy), hưởng thụ vật dục 
nhưng xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa 
vào người khác, sống trong Thánh giáo của bậc Đạo sư? 


-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nam cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật 
dục, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã 
độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào 
người khác, sống trong Thánh giáo của bậc Đạo sư. 


-- Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các . Tỷ-kheo-mi. Mong sự việc là như vậy 
đối với Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn 
giả Gotama có một Nữ cư sĩ, là bậc đệ tử sống tại gia, mặc 
áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không trở lại 
đời này nữa? 

-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, 
sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. 


-- Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Tỷ-kheo-ni. Mong sự việc là như vậy 
đối với các Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm 
hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 237 





tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các dục lạc. Mong sự việc là 
như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có Nữ cư sĩ, 
là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục, nhưng 
xây dựng Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn 
hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sư? 


-- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, không phải hai 
trăm, không phải ba trăm, không phải bốn trăm, không phải 
năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là những Nữ cư sĩ, là đệ tử 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng 
Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong 
Thánh giáo của bậc Đạo sư. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không được thành mãn, 
như vậy Phạm hạnh này đã không được đầy đủ về phương 
diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo cũng được thành mãn; 
như vậy Phạm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn 
pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo-m 
không thành mãn; như vậy Phạm hành này không được đầy 
đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn 
giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành 
mãn, và các Tyỷ-kheo-m đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 
này được đầy đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, 
nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo 
đã thành mãn, và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam 
cư SĨ sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh không thành 
mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được đầy đủ về 


238 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suffq) 





phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này, các Tỷ-kheo cũng đã thành 
mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như 
vậy Phạm hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. Thưa 
Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, 
và các Tyỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo mi đã thành 
mãn, các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, theo phạm 
hạnh đã thành mãn nhưng các Nam cư sĩ sống tại g1a, mặc áo 
trắng, hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
hạnh này không được đầy đủ về phương diện này. Thưa Tôn 
giả Gotama vì răng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, 
và các Ty-kheo đã thành mãn, và các Ty-kheo-ni đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại g1a, mặc áo trăng, theo Phạm 
hạnh đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gla, mặc áo 
trắng, hưởng thụ vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 
này được đầy đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, 
nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo 
đã thành mãn, và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ, sông tại gia, mặc áo trắng, sống 
theo Phạm hạnh không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này 
không được đầy đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và 
các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tyỷ-kheo-ni đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại g1a, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh 
đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gla, mặc áo trắng, 
hưởng thụ các vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; như vậy 
Phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này. Này Tôn giả 
Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các 
Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Ty kheo ni đã thành mãn, và 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 239 





các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã 
thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; nhưng các Nữ 
Cư SĨ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không đầy đủ về 
phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì răng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này, và các Tyỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ vật dục đã thành 
mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh này 
được đầy đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng (Ganga) 
hướng về biến cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biến cả, liền 
đứng lại khi xúc chạm với biển cả; cũng vậy hội chúng này 
của Tôn giả Gotama, gồm có cư sĩ và xuất gia, hướng vê 
Niết-bàn, chảy về Niết-bàn, xuôi dòng về Niết-bàn, đứng lại 
khi xúc chạm với Niết-bàn. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Tôn giả 
Gotama, được thọ đại giới. 


240 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suffq) 





- Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất 
gia trong Pháp và Luật này, muốn thọ đại ĐIỚI, Người ấy phải 
sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn tháng, (nếu) các Tỷ-kheo 
hoan hỷ, có thể cho vị ẫy xuất gia, cho thọ đại giới để trở 
thành Tỷ-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt về tâm tánh 
chúng sanh. 


-- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại 
đạo, muốn xuất gia trong Pháp và Luật này, muốn thọ đại 
giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn tháng, (nếu) các 
Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho (những vị Ấy) xuất gia, cho thọ 
đại giới để trở thành Tỷ-kheo, con sẽ sống biệt trú bốn năm. 
Sau bốn năm, nếu các Tỷ-kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, 
cho con thọ đại giới để thành Ty-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất gia với Thế 
Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại giới, nửa 
tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả Vacchagotta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cho đến mức độ trí hữu học, minh 
hữu học có thê chứng đạt, con đã chứng đạt. Mong Thê Tôn 
dạy cho con pháp (khác) cao hơn. 


-- Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn này, chỉ 
và quán. Này Vaccha, hai pháp này được tu tập cao hơn, chỉ 
và quán, sẽ đưa đên sự thê nhập vào một sô giới sai biệt. 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta muốn chứng 
được các loại thần thông: ta có thể một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiều thân hiện ra một thân; ta có thể hiện hình biến hình đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; Ta 
có thê độn thỏ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thể đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ta có thể 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 241 





ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bản tay ta có 
thể chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
oai thần như vậy; ta có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" thì 
Ông sẽ đạt được cái gì có thê chứng ngộ ở tại đây, nếu Ông còn 
giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Với thiên nhĩ 
thuần tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, loài 
Trời và loài Người, xa hay gần", thì Ông sẽ đạt được những 
gì có thể chứng ngộ ở tại đây, nếu Ông còn giữ được đối 
tượng. 


Này Vaccha, nêu Ông muốn như sau: "Mong rằng ta có 
thể biết được tâm của các chúng sanh khác, của các người 
khác với tâm của ta; tâm có tham, ta có thể biết được là tâm có 
tham, hay tâm vô tham, ta có thể biết được là tâm vô tham; 
hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô 
sân, ta có thê biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có sĩ; hay tâm vô sĩ, ta có thê biết được là tâm 
vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thê biết được là tâm chuyên 
chú; hay tâm tán loạn, ta có thể biết được là tâm tán loạn; hay 
tâm đại hành, ta có thể biết được là tâm đại hành; hay tâm 
không phải đại hành; ta có thể biết được là tâm không phải đại 
hành; hay tâm chưa vô thượng, ta có thể biết là tâm chưa vô 
thượng; hay tâm vô thượng, ta có thê biết là tâm vô thượng; 
hay định tâm, ta có thể biết là định tâm; hay không phải định 
tâm, ta có thể biết là không phải định tâm; hay giải thoát tâm, 
ta có thể biết là giải thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, 
ta có thể biết là không phải giải thoát tâm", thì Ông sẽ đạt 
được những gì có thể chứng ngộ tại đây, nếu Ông còn giữ 
được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Ta có thê nhớ 
đên nhiêu đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 


242 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suff4) 





bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, hai trăm đời, ngàn đời, 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết", Ông sẽ đạt được những gì có thê chứng ngộ tại đây, 
nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. Ta có thể biết rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến; những người này sau khi thân hoại mạng 
chung phải sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn 
những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, 
không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, trên đời này. 
Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Ta có thể biết chúng sanh, người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ", Ông sẽ đạt được những 
gì có thê chứng ngộ tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 243 





Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với sự đoạn 
trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thê với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát”, Ông sẽ chứng đạt những gì có 
thê chứng ngộ tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn dạy, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng 
vê Ngài rôi từ biệt. 

Rồi Tôn giả Vacchagotta độc trú viễn ly, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu với thăng trí, tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này Thiện gia nam tử chơn 
chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, hướng 
đên Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, 
sau đời hiện tại không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta 
đã trở thành một vị A-la-hán khác nữa. 

Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến yết kiến 
Thê Tôn. Tôn giả Vacchagotta thây các Tỷ-kheo từ đàng xa 
đi đên, sau khi thây liên đên các Tỷ-kheo ây, sau khi đên nói 
với các Tỷ-kheo ây như sau: 

-- Chư Tôn giả đang đi đâu? 

-- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế Tôn. 

-- Vậy chư Tôn giả hãy nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn và thưa: "Bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo Vacchagotta 
cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và nói như sau: "Thê Tôn đã 
được con hâu hạ, Thiện Thệ đã được con hâu hạ". 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giá Vacchagotta. Rồi các 
Tỷ-kheo ây đi đên chỗ Thê Tôn, sau khi đên đảnh lễ Thê Tôn 


244 73. Đại kinh Vaccaghoffa (Mahàvacchagofta suffq) 





rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các 
Tyỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn và bạch như sau: "Thê Tôn đã được con hâu 
hạ, Thiện Thệ đã được con hâu hạ". 


-- Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ-kheo 
Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "Tỷ-kheo Vacchagotta 
là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực". Các chư 
Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: "Tỷ-kheo Vacchagotta là 
bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


74. Kinh Trường Trảo 
(Dighanakha sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi 
GiJjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. 


Rồi du sĩ ngoại đạo Dìghanakha (Trường Trảo) đi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại 
đạo Dighanakha nói với Thế Tôn: 


-- Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri 
kiên như sau: "Tât cả đêu không làm cho tôi thích thú". 


-- Này Aggivessana, tri kiến: "Tất cả đều không làm 
cho tôi thích thú", tri kiên ây không làm Ông thích thú? 


-- Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích thú, 
thời đây cũng giông như vậy, thời đây cũng giông như vậy. 


-- Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong đời đã 
nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng 
giống như vậy", thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp thủ 
một tri kiến khác. Này Aggivessana, nếu thiểu số người ở 
trong đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời 
đây cũng giống như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và 
không chấp thủ một tri kiễn khác. 


246 74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutífa) 





Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bả-la-môn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi 
thích thú”. Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho 
tôi không thích thú”. Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một phần 
làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú". Ở đây, 
này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết 
như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi thích 
thú," tri kiến này của họ là gần với tham dục, gần với triền 
phược, gần với hoan lạc, gần với đắm trước, gần với chấp thủ. 
Ở đây, này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi 
không thích thú", tri kiến này của họ là gần với không tham 
dục, gần với không phiền trược, gần với không hoan lạc, gần 
với không chấp thủ. 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha thưa với 
Thế Tôn: 


-- Tôn giả Gotama tán dương quan điêm của tôi, Tôn 
giả Gotama hêt sức tán dương quan điêm của tôi. 


-- Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một phần làm 
tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú". Cái gì trong 
tri kiến này làm họ thích thú là gần tham dục, gần phiền 
trược, gần hoan lạc, gần đắm trước, gần chấp thủ. Cái gì 
trong tri kiến này làm họ không thích thú là gần không tham 
dục, gần không triền phược, gần không hoan lạc, gần không 
đắm trước, gần không chấp thủ. 

Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Ba la môn có 


lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm tôi 
thích thú". Ở đây, người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 247 





tri kiến này của ta: "Tất cả đều làm tôi thích thú", và nếu ta 
có chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là sự thật, ngoài 
ra là hư vọng", như vậy là đối nghịch với hai hạng người: Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú", và Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 
"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích 
thú". Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có 
đối nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh luận thời có 
chống đối; khi nào có chống đối thời có bực mình". Như vậy, 
vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực 
mình nên từ bỏ tri kiến này, không chấp thủ tri kiến khác. 
Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy 
bỏ những tri kiến này. 

Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, Bà-la- 
môn nảo có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi không thích thú". Ở đây, người có trí suy 
nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Tất cả đều làm 
tôi không thích thú", và nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này 
và nói: "Đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta 
đối nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tắt cả đều làm cho 
tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
sau, có tri kiến như sau: "Một phần làm tôi thích thú, một 
phần làm tôi không thích thú". Ta sẽ đối nghịch với hai hạng 
người này. Khi nào có đối nghịch thời có tranh luận; khi nào 
có tranh luận thời có chống đối; khi nào có chống đối thời có 
bực mình". Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, 
chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến ấy, không chấp thủ 
tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như 
vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. 


248 74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutífa) 





Ở đây, này AggIvessana, nếu có những Sa-môn, Bà- la- 
môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một phần 
làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú". Ở đây, 
người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: 
"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích 
thú", và nếu ta cô chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 
sự thật ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta đối nghịch với 
hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi thích thú" và 
Sa-môn hay Bà la-môn này có lý thuyết như sau, có tri kiến 
như sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú". Ta sẽ đối 
nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch thời 
có tranh luận; khi nào có tranh luận thời có chống đối, khi 
nảo có chống đối thời có bực mình". Như vậy, vị này vì thấy 
sự đối nghịch tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ 
tri kiến ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn 
trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến 
này. 

Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được 
quán sát là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như 
mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân 
này là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, 
như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá 
hoại, là không, là vô ngã, thời thân, thân dục, thân ái, thân 
phục tòng được đoạn diệt. 

Này AggIlvessana, có ba thọ này; lạc thọ, khổ thọ, bất 


khổ bắt lạc thọ. Này Aggivessana, trong khi cảm giác lạc thọ, 
chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không cảm giác bất 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 249 





khổ bất lạc thọ chỉ cảm giác lạc thọ. Này Aggivessana, trong 
khi cảm giác khô thọ, chính khi ẫy không cảm giác lạc thọ, 
không cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ thọ. 
Này Aggivessana, trong khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác khổ thọ, 
chỉ cảm giác bất khô bất lạc thọ. 


Này AggIvessana, lạc thọ là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. 
Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này 
AggIvessana, bất khổ bất lạc thọ là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. 


Thấy vậy, này Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly lạc thọ, yêm ly khổ thọ, yêm ly bất khổ bất lạc thọ. 
Do yếm ly, vị ấy không có tham dục. Do không tham dục, vị 
ấy được giải thoát. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy biết: "Sanh đã 
diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện 
tại, không có đời sống nào khác nữa". 

Với tâm giải thoát như vậy, này Aggivessana, Ty-kheo 
không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ 
nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ (từ 
ngữ ấy). 

Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) đứng sau 
lưng Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta 
suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta sự đoạn 
trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. Thiện Thệ đã thuyết cho chúng 
ta sự tự bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí". Khi Tôn giả Sariputta 
suy nghĩ như vậy, tâm (của Tôn giả) được giải thoát các lậu 
hoặc, không còn chấp thủ. 


250 74. Kinh Trường Trảo (Dighanakha suffa) 





Còn đối với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, pháp nhãn ly 
trần, vô cầu được khởi lên: "Phàm pháp gì được khởi lên, tất 
cả pháp â ấy được đoạn diệt". Rồi du sĩ ngoại đạo Dighanakha 
thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ 
nơi người khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư, liền bạch 
Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy 
y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, 
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


75. Kinh Magandiya 
(Magandiya suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kưru, tại thị trấn 
của dân chúng Kưru tên là Kammasadhamma, trên thảm cỏ 
trong nhà lửa của một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaj1. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi khất 
thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi 
đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến ngồi dưới một gốc cây 
để nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du cùng 
khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc họ 
Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã soạn sẵn trong 
nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja, khi 
thấy vậy liền nói với Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja: 


-- Tâm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả Bharadvaja 
đã được sửa soạn cho ai, hình như là chỗ năm ngủ của một Sa- 
môn? 


-- Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn Gotama là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 


252 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm này được sửa soạn cho Tôn giả 
Gotama ấy. 


-- Thật sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi thấy một 
sự bât hạnh khi chúng tôi thây chô ngủ của Tôn giả Gotama, 
một vị phá hoại sự sông (bhunahuno). 


-- Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Này 
Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều vương tộc trí 
giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư sĩ trí giả, nhiều Sa- 
môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả Gotama ấy, và đã tu tập 
theo Thánh đạo, theo Pháp và theo (chí) Thiện. 


-- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy mặt Tôn 
giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước mặt vị ấy: "Sa- 
môn Gotama là người phá hoại sự sống". Vì sao vậy? Thánh 
điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


-- Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại sự tình 
này cho Sa-môn Gotama biết. 


-- Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói lên 
những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được 
câu chuyện giữa Bả-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja và du 
sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến nhà lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja, sau khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. 
Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với 
Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la- 
môn thuộc dòng họ Bharadvaja đang ngồi một bên: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 253 





-- Này Bharadvaja, có phải có cuộc nói chuyện giữa du 
sĩ Magandiya với Ông về vẫn đề thảm cỏ này? 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Bharadvaja hoảng hốt, 
lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


-- Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn giả 
Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và Bà-la- 
môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, du sĩ 
Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến tại ngôi nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa, đến tại chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 

-- Này Magandiya, con mắt ưa thích sắc, ái lạc sắc, 
hoan hỷ sắc, và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì con mắt 
và thuyết pháp để phòng hộ con mắt. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà Ông nói: "Sa-môn Gotama là người phá hoại 
sự sống?" 


-- Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: "Ša-môn 
Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? Thánh điên của 
chúng tôi đã truyên lại như vậy. 


-- Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này Magandiya, 
mũi ưa thích hương... Này Magandiya, lưỡi ưa thích vỊ... Này 
Magandiya, thân ưa thích xúc... Này Magandiya, ý ưa thích 
pháp, ái lạc pháp, hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ 
hộ, hộ trì ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, 
có phải vì vậy mà ông nói: "ŠSa-môn Gotama là người phá 
hoại sự sông? 


254 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





-- Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: "Ša-môn 
Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao vậy? Thánh điên 
của chúng tôi đã truyên lại như vậy. 


-- Ông nghĩ thế nào, này Magandiya? Ở đây, có người 
trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của các sắc pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ 
diệt nhiệt não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái 
được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông có 
nói gì về người này? 

-- Không có gì, Tôn giả Gotama. 


-- Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có người 
trước kia đam mê các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, sau 
khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này trú với khát 
ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 

-- Không có gì, Tôn giả Gotama. 


-- Này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại gia, Ta 
sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm 
dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 255 





các xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một cho mùa mưa, 
một cho mùa đông, một cho mùa hạ. Này Magandliya, trong 
bốn tháng mùa mưa, Ta sống hưởng thụ trong lâu đài mùa 
mưa, được những nữ nhạc công giúp vui và không bước 
xuống khỏi lâu đài ấy. 

Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như chơn biết được 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt 
nhiệt não của các dục, Ta trú với khát ái được đoạn trừ, với 
nội tâm an tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả ly 
tham ái đối với các dục đang bị các dục ái nhai nghiến, đang 
bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không 
ước vọng được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao 
vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, sau khi chứng đạt Thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hỷ lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta 
không ham thích. 


Ví như, này Magandiya, một gia chủ hay con một 
người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống 
thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục 
trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Vị ấy, sau khi làm thiện thân 
hành, sau khi làm thiện khâu hành, sau khi làm thiện ý hành, 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, đời này, cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 
Vị ấy ở đây, trong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy 


256 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người gia chủ hay con 
người gia chủ đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng một 
cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ 
thế nào? Thiên tử ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ 
hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một 
cách sung mãn, vị ẫy có ước vọng được như người gia chủ Ấy, 
hay con người gia chủ ấy; hay năm dục trưởng dưỡng thuộc 
loài Người, hay trở lui về với các dục thuộc loài Người? 


-- Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao vậy? Vì 
thiên dục, thưa Tôn giả Gotama, là kỳ diệu hơn, là vi diệu 
hơn nhân dục. 


-- Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là 
tại gia. Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các 
dục trưởng dưỡng các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn, các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, 
các xúc nảy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như chơn biết được 
sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não 
của các dục, Ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an 
tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối 
với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng 
được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, 
này Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau 
khi chứng đạt thiên lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. 
Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; với 
thân (đây) những lở lói, với thân hư thôi, nứt chảy, bị các 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 257 





loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với 
móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ than hừng. Các bạn bẻ 
thân hữu, bà con huyết thống của người ấy, mời một y sĩ khoa 
mô xẻ. Vị y sĩ khoa mô xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự 
tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người ấy thấy một 
người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) những lở lói, với thân 
hư thối, nứt chảy, bị cái loài trùng đục khoét, đang cảo rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có 
ước vọng được như người cùi kia, hồ than hừng, hay sự thọ 
dụng dược liệu không? 


-- Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn 
giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị bệnh, khi không 
bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


-- Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là 
tại gia, Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, 
các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn, các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, 
các xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như chơn biết được 
sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não 
của các dục, Ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an 
tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối 
với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng 
được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, 
này Magandiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau 


258 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. 
Ta không ao ước cái gì thâp kém; ở đây Ta không ham thích. 


Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng 
đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, 
hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mô xẻ. Vị y 
sĩ khoa mô xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy dùng thuốc 
được khỏi bệnh củi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thê đi 
chỗ nảo người ấy muốn. Rồi có hai lực sĩ, nắm chặt (hai) cánh 
tay người ấy và lôi kéo người ấy đến hố than hừng. Này 
Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rút thân, vật 
qua vật lại phía này phía kia không? 


- Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự xúc 
phạm với lửa, là đau khổ, thưa Tôn giả Gotama, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não. 


-- Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ hiện 
tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khô, rất là nông, cháy, rất là 
nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa 
ấy là đau khô, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và xưa kia, 
sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy và rất 
là nhiệt não. Tuy vậy, thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi 
này, với thân (đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị 
các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ 
với ngọn lửa, lại có phản tưởng là được lạc thọ. 


-- Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với các dục 
trong thời quá khứ cũng là đau khô, rât là nông cháy, rât là 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 259 





nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng 
là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm 
với các dục trong thời hiện lại cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não. Và này Magandiya, những chúng sanh 
này chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái 
nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, với các căn bị 
hư hoại, do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phản 
tưởng là được lạc thọ. 


Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi thân 
(đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ 
đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandiya, người bị 
bệnh cùi với thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, càng cào rách miệng các vết thương với 
các móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hố than hừng 
chừng nào thời miệng các vết thương ấy, lại càng thêm bắt 
tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy 
chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa 
miệng các vết thương: cũng vậy, này Magandiya, các chúng 
sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục 
ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các 
dục. Này Magandiya các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái 
đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục 
ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não 
thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên 
năm dục trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy hay 
nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách 
đầy đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã trú, 


260 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an 
tịnh không? 


-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


-- Lành thay, này Magandiya!l Này Magandiya, Ta cũng 
không thấy, cũng không nghe một vị vua hay vị đại thần của 
vua hưởng thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa 
được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Nhưng này Magandiya, những 
vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đã sống, đang sống hay sẽ 
sống với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất cả 
những vị này, sau khi như chơn biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỊ ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục Ấy, với dục 
ái được đoạn tận, với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, 
đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 


Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như sau: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn: 
-- Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Lời này được Tôn giả Gotama khéo nói: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 
Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng đã được 
nghe lời nảy, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 261 





Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bản, lạc tôi thăng. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời nói kia 
phù hợp nhau. 
-- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được nghe 
do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lấy tay xoa bóp 
chân tay của mình và nói: 


-- Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? Thế 
nào là Niêt-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay không bệnh, 
an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


-- Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy 
sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không 
thấy cái gì thắng băng, không thăng bằng, không thấy các vì 
sao, không thây mặt trăng, mặt trời. Người ây nghe một 
người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng, 
xinh đẹp, không cầu ué, thanh tịnh". Và người Ấy tìm tắm vải 
trăng. Rồi có một người khác đánh lừa người ây với một tắm 
y thô, dính dầu và đât và nói: "Này bạn, đây là tắm vải trắng, 
xinh đẹp, không cấu uễ, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lẫy 
tấm y ây, sau khi lây, đắp trên mình. Sau khi đặp. trên mình, 
người ây hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay 
tâm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh". Này 
Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra đã mù kia, do biết, 
do thấy, lẫy tắm y thô, dính dầu và đất ấy để rồi sau khi lẫy 


262 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình; người ây 
hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay, tắm vải 
trăng xinh đẹp, không cấu ué, thanh tịnh, hay là đo lòng tin 
người có mắt? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ 
sanh ra đã mù kia lấy tắm y thô, dính dầu và đất ấy đề rồi sau 
khi lấy, người. ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình, người 
ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt tẹp thay tắm vải 
trăng, xinh đẹp. không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin 
người có mắt. 


-- Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù lòa, không 
có mặt, không biệt không bệnh, không thây Niêt-bản nhưng 
nói lên câu kệ này: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bản, lạc tôi thăng. 


Này Magandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đã được 
các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Bát chánh là độc đạo, 

An ổn và bất tử. 


Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng 
phảm phu. Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất 
hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khô, 
trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở 
thành bệnh chướng này, Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái 
này là không bệnh ây, cái này là Niết- bàn â ấy". Như vậy, này 
Magandiya, Ông không có Thánh nhãn â Ấy, với Thánh nhãn 
ấy Ông có thể biết không bệnh, có thê thấy Niết-bản. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 263 





-- Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt không 
bệnh, có thê thây Niêt-bàn". 


-- Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy 
sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không 
thấy cái gì thăng băng, không thăng bằng, không thấy các vì 
sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Các bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mô xẻ. VỊ y 
sĩ khoa mô xẻ này cho người ây thuốc. Người ấy sau khi 
dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được sáng tỏ. 
Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Có phải vị thầy thuốc ấy 
cảm thấy mệt mỏi, phiền não không? 


-- Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 


-- Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết HP cho 
Ông: “Đây là không bệnh ây, đây là Niết-bàn ấy", và Ông 
không biết không bệnh, không biết Niết-bàn thời như vậy 
làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


-- Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt không 
bệnh, có thê thây Niêt-bàn”. 


-- Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy 
sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không 
thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì 
sao, không thây mặt trăng, mặt trời. Người ây nghe một 
người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng, 
xinh đẹp, không cầu uế, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tâm 
vải trăng. Rồi có một người khác đánh lừa người ây với một 
tấm y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tắm vải 


264 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





trắng, xinh đẹp, không cầu uế, thanh tịnh cho bạn”. Người ây 
lây tắm y ấy. Sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi 
đắp trên mình người ấy, các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thông của người ây mời một y®Sĩ khoa mô xẻ. Vị y sĩ khao 
mô xẻ này cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bân về phía 
trên, bài tiết các nhơ bần về phía dưới, xức thuốc mắt, thoa 
dầu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng 
thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được 
khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tâm y thô, dính 
dầu và dính đất kia, và người ấy có thể xem người kia là 
không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến 
sát hại sinh mạng (của người kia): "Thật sự trong một thời 
gian dài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với 
tấm y thô, dính dầu và đất: "Này bạn, đây là tắm vải trắng, 
xinh đẹp, không cầu ué, thanh tịnh cho bạn". 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: 
"Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", Ông có thể biết 
không bệnh, Ông có thê thây Niết-bàn. Và với mắt được khởi 
lên cho Ông, lòng tham dục đối với năm thủ uân được đoạn 
trừ; và Ông có thê nghĩ như sau: “Thật sự trong một thời gian 
đài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, 
ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ, chấp thủ tưởng, 
ta đã chấp thủ, chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ 
thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu; 
do duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 

-- Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thê thuyết pháp cho ta khiến ta có thê từ chỗ ngồi 
này đứng dậy, không còn mù nữa". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 265 





-- Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân nhân. 
Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân nhân, thời này 
Magandiya, Ông sẽ được nghe diệu pháp. Này Magandiya, 
do Ông được nghe diệu pháp, thời này Magandiya, Ông sẽ 
sống đúng với Chánh pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do 
Ông sống đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ tự mình biết, tự mình thấy: "Đây là 
những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên. Ở đây, 
những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên được 
trừ diệt, không có dư tàn. Do chấp thủ được diệt ở ta, nên 
hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khổ uẫn này". 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Con xin xuất gia với Tôn 
giả Gotama, con xin thọ đại giới. 


-- Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn 
xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này phải sông 
bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, các Tỷ- 
kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị 
Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy các tánh con người sai biệt 
nhau. 


-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo, nay muôn xuât gia, muôn thọ đại giới trong Pháp 


266 73. Kinh Màgandiya (Màgandiya sua) 





và Luật này, phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống bốn 
tháng biệt trú, các Tỷ-kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho 
thọ đại giới; thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm, sau khi 
sông biệt trú bốn năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con 
xuất gia, hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, được 
thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Magandiya 
ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần 
mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao 
mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời 
sống khác nữa". Tôn giả Magandiya hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 


76. Kinh Sandaka 
(Sandaka suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại 
tu viện Ghosita (Cù-sư-la). 


Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Pilakka với đại 
chúng du sĩ, khoảng độ năm trăm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, 
vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, và nói với các 
Tỷ-kheo: 

-- Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến Devakatasobbha để 
xem hang. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả 
Ananda với một số đông Tý-kheo đi đến Devakatasobbha. 
Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi với đại chúng du sĩ đang lớn 
tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm 
như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thân, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện 
hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, 
câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặc, câu chuyện 
về giường nằm, câu chuyện vê vòng hoa, câu chuyện vê 
hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về Xe CỘ, cầu 
chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về 
thành phó, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện 


208 76. Kinh Sandaka (Sandaka suftq) 





tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu 
chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thê giới, hiện 
trạng của đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện 
hữu. Du sĩ Sandaka thây Tôn giả Ananda từ xa đi đên, thây 
vậy liên khuyên cáo chúng của mình: 

-- Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng 
tiêng! Nay đệ tử của Sa-môn Gotama, Sa-môn Ananda đang 
đên. Khi nào các đệ tử của Sa-môn Gotama trú ở Kosambi, 
thời Sa-môn Ananda này là một vị trong những vị ây. Các 
Tôn giả ây ưa mên trâm lặng, tu tập trong trâm lặng, tán thán 
trâm lặng, nêu biệt chúng này trâm lặng, có thê ghé tại đây. 

Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Tôn giả Ananda đến chỗ 
du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với Tôn giả Ananda: 

-- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả Ananda! 
Đã lâu Tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, nghĩa là đên đây. 
Tôn giả Ananda hãy ngôi, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 

Tôn giả Ananda ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ 
Sandaka lây một ghê thâp khác rôi ngôi xuông một bên. Tôn 
giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngôi một bên: 

-- Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang 
bàn vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? 

-- Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi 
đang hội họp bàn luận. Lát nữa Tôn giả Ananda nghe lại 
cũng không khó khăn gì. Lành thay, nêu được Tôn giả 
Ananda thuyết cho pháp thoại vị Đạo sư của mình. 

-- Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 2ø9 





Du sĩ Sandaka vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


-- Này Sandaka, bốn pháp phi phạm hạnh trú này, do 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và bốn pháp bất an phạm hạnh cũng được 
tuyên bó. Ở đây, người có trí không thể tự mình sống Phạm 
hạnh và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp 
và chí thiện. 


-- Tôn giả Ananda, bốn pháp phi phạm hạnh trú do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình sống Phạm 
hạnh, và nếu sông, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp 
và chí thiện; bốn pháp phi phạm hạnh trú ấy là gì? 


-_- Ở đây, này Sandaka, có vị Đạo sư có thuyết lý như 
sau, có quan điểm như sau: "Không có bồ thí, không có lễ hy 
sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, 
không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những 
vị Sa-môn, Bả-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi đã 
tự mình giác ngộ với thăng trí tuyên bố về đời này và đời sau. 
Con người này do bốn đại họp thành, khi mệnh chung, địa 
đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy giới, hỏa đại 
quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong giới, các căn 
nhập vào hư không. Bốn người, gánh quan tài với người nằm 
trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi, đến chỗ hỏa 
táng và thốt ra những lời kế lễ, đặc tánh của người chết. Các 
xương thành màu xám như chim bồ câu, và những vật cúng 
dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bố 
thí, lời nói của họ trống không, giả dối, vô ích khi họ chấp 
thuyết "có sự hiện hữu (Atthikavada)". Kẻ ngu cũng như 


279 70. Kinh Sandaka (Sandaka suftí4) 





người trí, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu 
thât, không còn tôn tại sau khi chêt". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này, thuyết lý như vầy, quan điểm như vây: "Không có 
bồ thí, không có lễ hy sinh... , không còn tồn tại sau khi chết". 
Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây 
không phải ta làm, cái gì được sông ở đây không phải ta sông, 
nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng Sa-môn 
quả, và ta không có nói: "Cả hai chúng ta, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ bị đoạn diệt, tiêu thất, sẽ không hiện hữu sau 
khi chết". Thật sự là quá độ hạnh lõa thẻ, trọc đầu, tinh tấn 
ngồi chò hỏ, nhồ lông tóc của vị Tôn sư này; trong khi ta sống 
trong gia đình được con cái bao bọc đoanh vây, thọ dụng 
chiên-đàn Kasi, mang dùng vòng hoa, hương liệu phần sáp, 
hưởng thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng đẳng VỚI VỊ 
Tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy, ta biết gì, thấy gì mà ta 
sẽ sông Phạm hạnh dưới vị Đạo sư này?" VỊ ẫy sau khi biết 
phi phạm hạnh trú này, yêm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi phạm hạnh trú thứ nhất, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố và ở đây người có trí không thê tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thê thành đạt 
chánh đạo, pháp và chí thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có thuyết lý 
như sau, có quan điểm như sau: “Tự làm hay khiến người làm, 
chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người 
đốt nâu, gây phiền muộn, hay khiến người gây phiền muộn, gây 
áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay 
khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa 
nhà mà vào, cướp đoạt, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường 
cướp giụt, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 271 





không có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả 
chúng sanh trên cõi đất này, làm thành một đóng thịt, thành một 
chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, gây ra tội ác. Nếu 
đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, 
khiến người chém giết, đốt nâu, khiến người đốt nấu, cũng 
không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc 
sông Hằng bồ thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, 
cũng không vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo. Bồ thí, tự 
điều phục, tự chế ngự, nói thật không có công đức, không tạo 
nên công đức". 

Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này, có thuyết lý như vầy, có quan điểm như vầy: 
"Tự làm, khiến người làm, ... , không tạo nên công đức". Nếu 
vị Tôn sư nảy nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây 
không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải ta sống; 
nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng Sa- 
môn quả, và ta không có nói: "Hành động của cả hai chúng ta 
không tạo ra tội ác". Thật sự là quá độ... mà ta sẽ sống Phạm 
hạnh dưới vị Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh 
trú này, yêm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi phạm hạnh trú thứ hai, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã tuyên bó và ở đây người có trí không thể tự 
mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành 
đạt chánh đạo, pháp và chí thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có thuyết lý 
như vậy, có quan điểm như vây: "Không có nhân, không có 
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; không có nhân, không 
có duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô. Không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, không 
nhân không duyên, các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh. 


272 76. Kinh Sandaka (Sandaka suffq) 





Không có lực, không có tính tấn, không có nhân lực, không 
có cô gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả chúng sanh, 
tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, 
không tinh tắn. Họ bị dắt dẫn chi phối bởi định mệnh, bởi sự 
trùng hợp, bởi tự tánh. Họ hưởng thọ khô lạc, y theo sáu sanh 
loại". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này có thuyết lý như vẫy, có quan điểm như vầy: 
"Không có nhân, không có duyên, .... Họ hưởng thọ khô lạc, 
y theo sáu sanh loạt”. Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, 
thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống 
ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều 
đồng đẳng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có nói: "Cả 
hai chúng tôi, không có nhân, không có duyên sẽ được thanh 
tịnh". Thật sự là quá độ... mà ta sẽ sống theo hạnh ẫy dưới vị 
Đạo sư này?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yêm 
ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi phạm hạnh trú thứ ba, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống thời không thể thành đạt 
chánh đạo, pháp và chí thiện. 

Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có thuyết lý 
như vây, có quan điểm như vây: "Có bảy thân này không bị 
làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, 
không sanh sản, thường tại như đảnh núi, đứng thăng như trụ 
đá. Chúng bất động, không chuyền biến, không xâm hại nhau. 
Chúng không thê ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc 
cả khô và lạc. Thế nào là bảy? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, 
phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạn. Bảy thân này không 
bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 273 





không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ 
đá. Chúng bất động, không chuyền biến, không xâm hại nhau. 
Chúng không thê ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc 
cả khổ và lạc. Ở đây, không có người giết hại hoặc người bị 
giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người 
khiến cho biết, khi có một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém 
đầu, thời không ai tước đoạt sanh mạng của al cả, lưỡi kiếm 
chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là 14 trăm ngàn 
chủng loại thác sanh, lại có thêm 60 một trăm và 6 một trăm. 
Có 5 một trăm loại nghiệp và có 5 nghiệp (theo 5 căn), lại có 
3 nghiệp (về thân, khẩu, ý), lại có toàn nghiệp (thân và khâu), 
bán nghiệp (ý), có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân 
địa; 4900 sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của loài 
Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng 
thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đốt, hay ly hệ thai) 7 
loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài Quý, 7 hồ nước, 7 pavutas 
(núi hay hồ nhỏ), 7000 pavutas, 700 papatas (vực thắm), 7 
mộng, 700 mộng có 8.400.000 đại kiếp, trong thời gian ấy kẻ 
ngu và người trí, sau khi lưu chuyền, luân hồi, sẽ trừ tận khổ 
đau. Không có lời nguyện: "Với giới này, với giới cấm này, 
với khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho 
chín muồi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt 
những nghiệp đã được thuần thục, bởi những nhẫn thọ liên 
tục không thể đo lường, khổ và lạc với những vật đo lường, 
trong luân hồi không có tăng giảm, không có cao thấp. Ví 
như cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ 
nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người trí, sau khi lưu 
chuyền luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau". 

Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này có lý thuyết như vây, có quan điểm như vây: "Có 
bảy thân này... sẽ chấm dứt khô đau". Nếu vị Tôn sư này nói 
đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, cái 


274 76. Kinh Sandaka (Sandaka suftq) 





gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng cả hai chúng 
ta ở đây đều đồng đẳng khi chứng Sa-môn quả, và ta không 
có nói: "Cả hai chúng tôi, sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ 
chấm dứt khô đau". Thật sự là quá độ hạnh lõa thể, trọc đầu, 
tinh tấn ngồi chò hỏ, nhỗ lông tóc của vị Tôn sư này, trong 
khi ta sống trong gia đình, được con cái bao bọc đoanh vây, 
thọ dụng chiên-đàn Kasl, mang dùng vòng hoa, hương liệu, 
phần sáp, hướng thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng 
đăng với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy ta biết gì, 
ta thấy gì mà ta sẽ sống theo hạnh ấy với vị Đạo sư này?" Vị 
ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yêm ly theo hạnh ấy 
và bỏ đi. 

Như vậy, này Sandaka, là phi phạm hạnh trú thứ tư, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A la hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên | bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thê thành đạt 
chánh đạo, pháp, và chí thiện. 


Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh trú này được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố, và ở đây, người có trí không thể tự mình sống theo 
hạnh ấy, và nếu sống, thời không thê thành đạt chánh lý, 
pháp, và chí thiện. 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda! Bốn phi phạm hạnh trú này đã được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố là phi phạm hạnh trú, và ở đây, người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể 
thành đạt chánh lý, pháp, và chí thiện. Tôn giả Ananda, thế 
nào là bốn pháp bất an phạm hạnh được Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bó, và 
ở đây người có trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 275 





nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, pháp, và chí 
thiện? 


Ở đây, này Sandaka, có bậc Đạo sư nhứt thiết tri, nhứt 
thiết kiến, tự xem đã chứng được tri kiến hoàn toàn: "Khi ta đi, 
ta đứng, ta ngủ và ta thức, trị, kiến được an trú ở trong ta, liên 
tục, không gián đoạn". VỊ ấy đi vào một nhà trồng, không 
nhận được đồ ăn khất thực, và con chó căn vị ấy, vị ấy gặp voi 
dữ, gặp người dữ, gặp bò đữ, và vị ấy hỏi tên và họ một người 
đàn bà, một người đàn ông, và hỏi tên những con đường của 
làng, của trị trần. Vị ẫy được hỏi: "Sao như thế này?", và trả 
lời: "Ta phải vào một nhà trống, do vậy ta đã vào; ta phải 
không nhận được đồ ăn khất thực, do vậy ta đã không nhận 
được đồ ăn khất thực. Có người phải bị chó cắn, do vậy ta đã 
bị chó cắn. Có người phải gặp voi dữ, do vậy ta đã gặp; phải 
gặp ngựa dữ, do vậy ta đã gặp, phải gặp bò dữ, do vậy ta đã 
gặp. Có người phải hỏi tên và họ một người đàn bà, một người 
đàn ông, do vậy ta đã hỏi. Có người phải hỏi tên những con 
đường của làng, của thị trần, do vậy ta đã hỏi". 

Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này là nhất thiết tri, nhứt thiết kiến... , do vậy ta đã 
hỏi". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yêm ly 
hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ nhất, được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thê tự mình sống 
theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh 
đạo, pháp và chí thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư y cứ truyền 
thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị này thuyết pháp 
theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền thông, theo 
uy tín Thánh tạng. Này Sandaka, nếu vị Đạo sư y cứ truyền 


275 76. Kinh Sandaka (Sandaka suffq) 





thuyết, xem truyền thuyết là chân thật, vị ấy có phần khéo 
nhớ, có phần không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi thì 
như thê khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: "VỊ Tôn sư 
này y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chơn thật, vị 
này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và 
truyền thống, theo uy tín Thánh tạng. Nếu vị Đạo sư y cứ 
truyền thuyết, xem truyền thuyết là chơn thật, vị ấy có phần 
khéo nhớ, có phần không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi 
thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", 
nên yêm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ hai, được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình sống 
theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt chánh đạo, 
pháp, và chí thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là nhà lý luận, 
là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận và y cứ theo suy 
luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. 
Này Sandaka, nếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, 
vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, khi 
thì như thế này, khi thì như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: "Vị Tôn sư 
này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận 
và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự 
mình sáng tác. Nếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, 
vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, khi 
thì như thế này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết: 
"Hạnh này là bất an" nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 277 





Này Sandaka đây là bất an phạm hạnh thứ ba, được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố, và ở đây người có trí không thê tự mình sống theo 
hạnh ấy, và nêu sống, thì không thể thành đạt chánh lý, pháp, 
và chí thiện. 

Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là người đân 
độn, là người ngu sĩ. Vì đần độn ngu si, khi được hỏi về vấn 
đề này, vẫn đề khác, vị ấy dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn: "Theo tôi không phải như vậy, theo tôi 
không phải như kia, theo tôi không khác như thế, theo tôi 
không phải như thế, theo tôi không không phải như thế". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: "Vị Tôn sư 
này là người đần độn, là người ngu sĩ... , theo tôi không phải 
như thế". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yêm 
ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ tư, được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình sống theo 
hạnh ấy, và nếu sống, thì không thể thành đạt chánh đạo, pháp 
và chí thiện. 

Này Sandaka, bốn bất an phạm hạnh này được Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên 
bó, và ở đây người có trí không thể tự mình sống theo hạnh 
ấy, và nêu sông, thì không thê thành đạt chánh lý, pháp và 
chí thiện. 

-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda! Bốn pháp bất an phạm hạnh này đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác tuyên bố là bất an phạm hạnh, và ở đây người trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thì không thể 


278 70. Kinh Sandaka (Sandaka sufí4) 





thành đạt chánh lý, pháp, và chí thiện. Thưa Tôn giả Ananda, 
vị Đạo sư ấy dạy những gì, tuyên bố những gì, mà ở đây, 
người có trí có thể tự mình sông Phạm hạnh, và khi sống, có 
thê thành đạt chánh lý, pháp, và chí thiện? 


-- Ở đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bả-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai câp (hạ tiện) nghe pháp ây, sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đây 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bả con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sông các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiếm, biết xâu hồ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy 
của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 279 





vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. VỊ ẫy từ 
bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống 
đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

VỊ ẫy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vị ấy 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 
hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. Vị ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ các 
món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc 
trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, 
trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận 
các hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sông, từ bỏ không nhận 
đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỷ gái và trai; từ bỏ 
không nhận cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ 
bỏ không nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không nhận 
ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người làm môi giới 
hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các 


280 76. Kinh Sandaka (Sandaka sutftq) 





sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh 
như hôi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm thương tôn, sát 
hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khất thực để nuôi sống, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tý-kheo bằng lòng với tâm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân â ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ây thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không uề nhiễm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tính giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 281 





lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đông rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết- 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ây sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hồi quá, vị ây sống không 
trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


Sau khi trừ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu 
uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm, với tứ. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng 
được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư, thời ở 
đây người có trí có thể tự mình sống Phạm hạnh, và khi sống 
có thê thành đạt chánh đạo, pháp, và chí thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
đạt và an trú Nhị thiền... chứng đạt và an trú Tam thiền... 
chứng đạt và an trú Tứ thiền. Này Sandaka, nếu một đệ tử 
chiếm được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một Đạo sư... 
thành đạt chánh đạo, pháp, và chí thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy, hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... như 
vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 


252 70. Kinh Sandaka (Sandaka suftí4) 





đại cương và các chi tiết. Này Sandaka, nếu một đệ tử chiếm 
được ưu thăng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư... thành 
đạt chánh đạo, pháp, và chí thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, đễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như Vậy, VỊ ây hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của 
chúng sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy 
sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Sandaka nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thủ 
như vậy dưới một vị Đạo sư... thành đạt chánh đạo, pháp và 
chí thiện. 

Với tâm định tĩnh thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ây hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ây như 
thật biết: "Đây là Khổ"... vị ấy như thật biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc diệt". 


Vị ấy do biết vậy, do thấy vậy, tâm được giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải 
thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã 
diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện 
tại, không có đời sống nào khác nữa". Này Sandaka, nếu một 
đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một Đạo sư 
nào, thời ở đây người có trí có thể tự mình sống Phạm hạnh, 
và khi sống có thê thành đạt chánh đạo, pháp, và chí thiện. 

-- Nhưng, thưa Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo nào là 
bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 283 





đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị Tỷ-kheo 
ấy có thể thọ dụng các dục vọng không? 

-- Này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các 
lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không thể vi phạm 
năm điều: Vị Ty-kheo, các lậu đã tận không có thể cố ý sát 
hại mạng sống chúng sanh; vị Tý-kheo các lậu đã tận không 
có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm; vị Tỷ-kheo 
các lậu đã tận không có thê hành dâm dục; vị Tỷ-kheo các 
lậu đã tận không có thể cố ý nói láo; vị Tỷ-kheo các lậu đã 
tận không có thể hưởng thọ các dục đối với các vật được tảng 
trữ như trước khi còn tại gia. Này Sandaka, một vị Tỷ-kheo 
nảo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý 
tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị 
ấy không có thê vi phạm năm điều này. 

-- Thưa Tôn giả Ananda, vị Tỷ-kheo nảo là bậc A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, khi vị ấy đi, đứng, 
ngủ và thức, có phải tri kiến vị ấy được an trú một cách liên 
tục, không gián đoạn: "Các lậu hoặc của ta đã được đoạn tận”? 


-- Này Sandaka, tôi sẽ cho Ông một ví dụ, nhờ ví dụ ở 
đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu nói. Ví như, này 
Sandaka, một người tay chân bị chặt; khi người ẫy đi, đứng, 
ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách liên tục, không gián 
đoạn, và khi người ấy suy tư về vẫn đề này, người ấy biết: 
"Tay chân của ta bị chặt". Cũng vậy, này Sandaka, vị Tỷ- 
kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 


284 76. Kinh Sandaka (Sandaka suftq) 





đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, khi vị ẫy đi, đứng, ngủ và thức, các lậu hoặc được đoạn 
tận một cách liên tục, không gián đoạn, và khi vị ẫy Suy tư về 
vấn đề này, VỊ ây biết: "Các lậu hoặc của ta đã được đoạn 
tận". 

-- Nhưng thưa Tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị lãnh 
đạo tối thắng trong Pháp và Luật này? 


-- Này Sandaka, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, 
ba trăm, bôn trăm, năm trăm, mà còn nhiêu vị lãnh đạo tôi 
thăng hơn nữa trong Pháp và Luật này. 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Ananda! Không có sự tự tán thán pháp của mình, 
không có sự hủy báng pháp của người khác, nhưng cả hai sự 
thuyết pháp với các hành trì (ayatane) và rất nhiều vị lãnh 
đạo tối thắng như vậy đã được thấy (ở đây). Còn các tà mạn 
ngoại đạo này là những đứa con của người mẹ không con, họ 
tự tán thán, khen mình chê người, và họ chỉ có ba vị lãnh đạo 
tối thăng, tức là Nanda Vaccha, Kisa Sankicca và Makkhali 
Gosala. 


Rôi du sĩ Sandaka nói với đồ chúng của mình: 


-- Chư Tôn giả, hãy đi và sông Phạm hạnh dưới Sa-môn 
Gotama, tuy răng nay không có dê gì cho chúng ta từ bỏ 
quyên lợi, tôn kính và danh tiêng. 


: Như vậy, du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình 
sông Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama. 


77. Đại kinh Sakuludàyi 
(Mahasakuludàyin suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 


Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh 
tiếng trú ở Moranivapa (Không Tước Lâm), tu viện các du sĩ, 
như Anugara, Varadhara, và du sĩ Sakuluday! cùng với các vị 
du sĩ thời danh, danh tiếng khác. 


Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Rajagaha để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Nay còn quá 
sớm để đi khất thực ở Rajagaha. Ta hãy đến Moranivapa, tu 
viện các du sĩ, đi đến gặp du sĩ Sakuludayi". Rồi Thế Tôn đi 
đến Moranivapa, tu viện các du sĩ. 


Lúc bấy giờ du sĩ Sakuludayi đang ngôi. cùng với đại 
chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bản luận 
nhiều vấn đề phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thần 
luận, binh luận, bố úy luận, chiến đấu luận, thực luận, âm 
luận, y luận, sàng luận, hoa man luận, hương liệu luận, thân 
tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ 
luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, 
câu chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện về người đã chết, 
tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu, vô 
hiện hữu luận. Du sĩ Sakuludayi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 
thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: 


286 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfq) 





-- Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng! Nay Sa-môn Gotama đang đến, vị Tôn giả ấy ưa mến 
an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh, có thê 
ghé tại đây. 


Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thể Tôn đến chỗ du sĩ 
Sakuluday!. Du sĩ Sakuludayi bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thế Tôn, 
thiện lai, Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa 
là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi! Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi 
lây một ghê thâp khác rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói 
với du sĩ Sakuluday! đang ngôi một bên: 


-— Này Udayl, nay các vị họp nhau ở đây, đang bàn vấn 
đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn? 


-- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi 
đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng không 
khó khăn gì! Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều 
ngày trước nữa, khi các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuộc nhiều 
ngoại đạo sai khác, ngồi lại và tập họp tại luận nghị đường, 
đối thoại này được khởi lên: "Thật lợi ích thay cho dân chúng 
Anga và Magadha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và 
Magadha khi được những vị Sa-môn, Bà-lamôn nay là 
những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, những vị sư 
trưởng đồ chúng, những vị thời danh, những Tổ sư có thanh 
danh, được quần chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư 
trong mùa mưa! Ngài Purana Kassapa (Bắt-lan Ca-diếp) này 
là bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng 
đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quần 
chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. 
Ngài Makkhali Gosala này... Ngài AJIta Kesakamball... Ngài 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 2867 





Pakudha Kaccayana... Ngài Sanlaya Belatthiputta... Ngài 
Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh 
đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ 
sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, vị này đã đến 
Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Sa-môn Gotama này là 
bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư 
trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, 
được quần chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha để an cư 
trong mùa mưa. Trong những bậc Tôn giả Sa-môn, Bả-la- 
môn này, những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh đạo 
đồ chúng, những bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, 
những bậc Tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, 
vị nào được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường? Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng đã sống 
nương tựa như thế nào?" 


Ở đây, có một số người đã nói như sau: "Vị Purana 
Kassapa này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ 
chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có 
thanh danh, được quân chúng tôn sùng, vị ấy không được các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử, 
sau khi cung kính tôn trọng đã không sống nương tựa Purana 
Kassapa. Thuở xưa, Purana Kassapa thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người; ở đấy, một đệ tử của Purana Kassapa 
nói lớn tiếng như sau: "Chư Tôn giả, chớ có hỏi Purana 
Kassapa về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này, chúng 
tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này. 
Chúng tôi sẽ trả lời về ý nghĩa này cho chư Tôn giả". Thuở 
xưa, Purana Kassapa dang tay, khóc lóc nhưng không được 
nghe theo: "Chư tôn giả, hãy nhỏ tiếng! Chư Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Những vị ấy không hỏi Chư Tôn giả. Những vị ấy 
hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy". Nhiều 
đệ tử của Purana Kassapa, sau khi kích bác Purana Kassapa, 


288 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfq) 





bỏ đi và nói: "Ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp 
và luật này. Làm sao Ông có thê biết pháp và luật này? Ông 
theo tà hạnh. Ta theo chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng. 
Điều Ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước, Ông lại 
nói sau. Điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Chủ trương 
của Ông đã bị lật ngược, câu hỏi của Ông đã bị bài bác. Ông 
đã bị thuyết bại. Hãy đến giải vây lời nói ấy, nếu có thê được, 
găng thoát khỏi lối bí". Như vậy, Purana Kassapa không 
được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và 
sau khi không cung kính tôn trọng, các đệ tử đã không sống 
nương tựa Purana Kassapa. Trái lại, Purana Kassapa đã bị 
mạ lị với những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. 


Có một số người đã nói như sau: "Vị Makkhali Gosala 
này... VỊ AJita Kesakambali... VỊ Pukudha Kaccayana... VỊ 
SanJaya Belatthiputta... VỊ Nigantha Nataputta này là bậc 
lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ 
chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quần 
chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính, 
tôn trọng đã không sống nương tựa Nigantha Nataputta. 
Thuở xưa, Nigantha Nataputta thuyết pháp cho hội chúng 
hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Nigantha Nataputta 
lớn tiếng nói như sau: "Chư Tôn giả, chớ có hỏi Nigantha 
Nataputta về ý nghĩa này. Vị ấy không biết ý nghĩa này. 
Chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi chúng tôi về ý nghĩa này. 
Chúng tôi trả lời về ý nghĩa này cho chư Tôn giả". Thuở xưa 
Nigantha Nataputta dang tay, khóc lóc nhưng không được 
nghe theo: "Chư Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Chư Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Những vị ấy không hỏi chư Tôn giả. Những vị ây 
hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những vị ấy". Nhiều 
đệ tử của Nigantha Nataputta, sau khi kích bác Nigantha 
Nataputta, bỏ đi và nói: "Ông không biết pháp và luật này. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 289 





Ta biết pháp và luật này. Làm sao Ông có thê biết pháp và 
luật này? Ông theo tà hạnh. Ta theo chánh hạnh. Điều ta nói 
có tương ưng. Điều Ông nói không tương ưng. Điều đáng nói 
trước Ông lại nói sau. Điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. 
Chủ trương của Ông đã bị lật ngược. Câu nói của Ông đã bị 
bài bác. Ông đã bị thất bại. Hãy đến giải vây lời nói ấy. Nếu 
có thể được, găng thoát khỏi lỗi bí". Như vậy, Nigantha 
Nataputta không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường. Và sau khi không cung kính tôn trọng, các đệ tử 
đã không sống nương tựa Nigantha Nataputta. Trái lại 
Nigantha Nataputta đã bị mạ lỊ với những lời mắng nhiếc vì 
hành động của mình. 


Có một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama này là 
bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư 
trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, 
được quần chúng tôn sùng. Và vị này được các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi 
cung kính tôn trọng, sống nương tựa Sa-môn Gotama. Thuở 
xưa, Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng 
trăm người. Ở đây, một đệ tử của Sa-môn Gotama ho (thành 
tiếng). Một vị đồng Phạm hạnh dùng đầu gối đập (nhẹ) vào 
người ấy và nói: "Tôn giả hãy lặng tiếng! Tôn giả chớ có làm 
ồn! Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp". 
Trong khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng 
hàng trăm người, trong khi ây không có một tiếng đăng hằng, 
không có một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Từng nhóm đại thính chúng đang sống trong nhiệt tình kỳ 
vọng; nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta đã 
được nghe". Ví như có người tại ngã tư đường, đang bóp vắt 
một bánh mật ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang sống 
nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi Sa-môn Gotama 
đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, trong khi 


290 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfq) 





ấy không có một tiếng đằng hăng, không một tiếng ho giữa 
các đệ tử của Sa-môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng 
đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ 
thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe". Các đệ tử của Sa- 
môn Gotama sau khi cãi lộn với các vị đồng Phạm hạnh từ 
bỏ tu học, trở lại hoàn tục, các vị ẫy vẫn tán thán bậc Đạo sư, 
tán thán Pháp, tán thán Tăng, tự quở trách mình, không quở 
trách người khác: "Chính chúng ta thật bất hạnh, chính chúng 
ta thật thiếu phước, dầu chúng ta xuất gia trong Pháp và Luật 
được khéo giảng như vậy mà không thể sống theo Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh cho đến trọn đời". Họ trở 
thành những người giữ vườn, hay những người cư sĩ và sống 
thọ trì năm giới". Như vậy Sa-môn Gotama được các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau 
khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa-môn Gotama. 


-- Này Udayi, Ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp mà do 
các pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta và sau khi cung kính tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta? 


-- Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có năm pháp 
mà do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Thế Tôn. Thế nào là năm? Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít 
và tán thán hạnh ăn ít. Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là 
pháp thứ nhất, con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau 
khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại 
y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nảo và tán thán 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 291 





hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Chính pháp này, bạch Thế 
Tôn là pháp thứ hai con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Thế Tôn, và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món 
ăn khất thực nảo và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn 
khát thực nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ 
món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ 
món ăn khất thực nào. Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là 
pháp thứ ba, con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau 
khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng 
tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàng tọa nào và 
tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Chính pháp 
này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ tư, con thấy nơi Thế Tôn. Do 
pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường 
Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Thế Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán 
thán hạnh sống viễn ly. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly 
và tán thán hạnh sống viễn ly. Chính pháp này bạch Thế Tôn, 
là pháp thứ năm, con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ 
tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau 
khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


Chính năm pháp này, bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế 
Tôn. Do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng 
sống nương tựa vào Thế Tôn. 


292 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutf4) 





- "Sa-môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn ít”; này 
Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương 
tựa vào Ta, thời này Uday1, có những đệ tử của Ta chỉ ăn với 
một bát (kosa), chỉ ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây veluva, 
chỉ ăn với nửa trái cây veluva, và này Uday1. Còn Ta, có khi 
Ta ăn hơn một bình bát này, có khi Ta ăn nhiều hơn như vậy 
nữa. "Sa-môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn Ít”; này 
Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và sau khi tôn trọng, cung kính, sống nương 
tựa vào Ta, thời này Udayi, những đệ tử ấy của Ta, sống 
nương tựa vào Ta chỉ ăn với một bát, chỉ ăn với nửa bát, chỉ 
ăn với trái cây veluva, chỉ ăn với nửa trái cây veluva; những 
vị ấy vì pháp hạnh này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta, và đáng lẽ không tôn trọng, cung 
kính, không sống nương tựa vào Ta. 


"Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ loại y nào và 
tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào"; này Udayi, nếu 
vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta, 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta, thời 
này Udayi, có những đệ tử của Ta sông mặc phần tảo y, mặc 
thô y. Những vị ây lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay 
từng đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo 
sanghati (tăng-già-lê), họ mang loại áo ấy. Còn Ta, này 
Udayi, có khi Ta mặc vải y của cư sĩ cúng dường, các chỗ 
sờn mỏng được bện chắc lại với dây tơ cây bí trắng. "Sa-môn 
Gotama sống biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh 
biết đủ với bất cứ loại y nào"; này Udayi, nếu vì vậy các đệ 
tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và 
sau khi tôn trọng, cung kính, sống nương tựa vào Ta, thời 
này Udayi, những vị đệ tử ấy của Ta, sống mặc phấn tảo y, 
mặc thô y. Những vị ấy lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 293 





hay từ đống rác, hay từ tiệm phố, và sau khi làm thành áo 
sanghati, họ mang loại áo ấy; những vị ấy vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta, 
và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương 
tựa vào Ta. 


"Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất 
thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất 
thực nào", nếu vì vậy, này Udayl, các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, có những đệ tử của 
Ta chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi 
khất thực từng nhà một (không bỏ sót nhà nào); tự thỏa mãn 
với những món ăn mảy mún, khi đi vào trong nhà, dầu được 
mời ngôi, cũng không chấp nhận. Còn Ta, này Udayi, đôi khi 
Ta nhận ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo 
trong ẫy các hạt đen được vứt bỏ, các loại canh, các loại trợ 
vị. "Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ món ăn khất 
thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất 
thực nào”; này Udayl, nếu vì vậy, các đệ tử của Ta cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sông nương tựa vào Ta, thời này Udayi, những vị đệ tử 
ấy của Ta, chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khất 
thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, tự thỏa mãn với những 
món ăn mảy mún, khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi 
cũng không chấp nhận; những vị ấy vì pháp (hạnh) này đáng 
lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa 
vào Ta. 

"Sa-môn Gotama sống biết đủ và bất cứ sàng tọa nào và 
tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sảng tọa nào”; nếu vì vậy, 
này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 


294 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfa) 





dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta, thời này Udayi, có những đệ tử của Ta sông dưới gốc 
cây, sống ở ngoài trời. Những vị ấy trong tám tháng không 
sống dưới mái che nào. Còn ta, này Udayi, có đôi khi Ta 
sống dưới những ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi trong và 
ngoài, được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số 
khép kín. "Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ sảng tọa 
nảo và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào" và nêu 
vì vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương 
tựa vào Ta, thời này Udayi, các vị đệ tử ây của Ta, sông dưới 
gốc cây, sống ở ngoài trời, trong tám tháng không sông dưới 
mái che nào; những vị ấy vì pháp (hạnh) này đáng lẽ không 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và đáng lẽ 
không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào Ta. 


"Sa-môn Gotama là vị sống viễn ly và tán thán hạnh 
viễn ly"; này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, có những đệ 
tử của Ta sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng. Sau khi 
đi sâu vào trong rừng núi, trong các trú xứ xa vắng, sống tại 
các chỗ ấy, và nửa tháng một lần mới trở về giữa Tăng chúng 
để tụng đọc Giới bổn. Còn Ta, này Udayi, đôi khi ta sống 
đoanh vây xung quanh bởi các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Cư sĩ 
nam, Cư sĩ nữ, Quốc vương, Đại thần, Ngoại đạo, đệ tử các 
ngoại đạo. "Sa-môn Gotama là vị sống viễn ly và tán thán 
hạnh viễn ly": và nếu vì vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sông nương tựa vào Ta, thời này Udayl, các vị đệ tử ây 
của Ta, sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi 
đi sâu vào trong núi, trong các trú xứ xa văng, sông tại các 
chỗ ấy và nửa tháng một lần, mới trở về giữa Tăng chúng để 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 295 





tụng đọc Giới bốn; những vị đệ tử ấy vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta, 
và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống nương 
tựa vào Ta. 


Như vậy, này Udayi, các đệ tử của Ta do năm pháp này 
không cung kính, tôn trọng, kính lê, cúng dường Ta và không 
cung kính, tôn trọng, không sông nương tựa vào Ta. 


Này Udayl, lại có năm pháp khác, do năm pháp này, 
các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. Thê 
nào là năm? 

(I. Giới hạnh tăng thượng) 


Ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng giới: "Sa-môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu 
giới uân tôi thượng". Này Udayl, chính đệ tử của Ta thán 
phục Tăng thượng giới, nghĩ răng: "Sa-môn Gotama là vị có 
giới hạnh và thành tựu giới uân tối thượng", đây là pháp thứ 
nhất, này Udayi, các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính , tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


(H. Trì kiến vỉ diệu) 


Lại nữa, này Udayl, các đệ tử của Ta thán phục tri kiến 
vi diệu. Khi nói: "Ta biết", nghĩa là Sa-môn Gotama có biết. 
Khi nói: "Ta thấy", nghĩa là Sa-môn Gotama có thấy. Sa-môn 
Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với 
thắng trí. Sa-môn Gotama thuyết pháp có nhơn duyên, không 
phải không có nhơn duyên. Sa-môn Gotama thuyết pháp có 
thần thông lực (Sappatihariyam), không phải không có thần 
thông lực. Này Udayi, chính đệ tử của Ta thán phục tri kiến 
vi diệu và nghĩ rằng: "Khi nói: "Ta biết", nghĩa là Sa-môn 


296 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfq) 





Äx" 


Gotama có biết: Khi nói: "Ta thấy", nghĩa là Sa-môn Gotama 
có thấy. Sa-môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không 
phải không với thăng trí. Sa-môn thuyết pháp với nhơn 
duyên, không phải không có nhơn duyên. Sa-môn Gotama 
thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có thần 
thông lực". Đây là pháp thứ hai, này Uday!, các đệ tử của Ta 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 


(HI. Trí tuệ tăng thượng) 


Lại nữa, này Udayl, đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng trí tuệ và sự kiện này không thể xảy ra khi họ nghĩ 
rằng: "Sa-môn Gotama là vị có trí tuệ và thành tựu tuệ uẫn 
tối thượng. (Tuy vậy) Ngài không thấy trước một luận đạo 
nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên 
(trong hiện tại) mà Ngài không luận phá sau khi khéo léo nạn 
phá với Chánh pháp”. Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Các đệ 
tử của Ta, sau khi biết như vậy, thấy như Vậy, có thể làm 
gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiễn nửa chừng 
không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Này Udayl, Ta không chờ đợi sự giáo giới từ nơi 
những đệ tử của Ta. Trái lại, chính những đệ tử của Ta chờ 
đợi sự giáo giới từ nơi Ta. Do vậy, này Udayl, sự kiện này 
không thể xảy ra khi các đệ tử của Ta thán phục Tăng thượng 
trí tuệ và suy nghĩ: "Sa-môn Gotama là bậc có trí tuệ và 
thành tựu tuệ uân tối thắng. (Tuy vậy) Ngài không thấy 
(trước) một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại 
đạo nào khởi lên (trong hiện tại) mà Ngài không luận phá, 
sau khi khéo léo nạn phá với chánh pháp". Đây là pháp thứ 
ba, này Udayl, mà các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 297 





kính lễ, cũng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


(IV. Tứ diệu đế) 


Lại nữa, này Udayi, những đệ tử của Ta bị đắm chìm 
trong đau khổ, bị đau khổ chi phối, đến Ta và hỏi về khổ 
Thánh để. Được hỏi về Khổ Thánh đề, Ta trả lời cho họ. Ta 
làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của Ta. Họ hỏi 
Ta về Khô tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo Thánh đề, Ta trả lời 
cho họ. Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của 
Ta. Đây là pháp thứ tư, này Udayli, mà các đệ tử của Ta cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính, 
tôn trọng, sống nương tựa vảo Ta. 

(V. Con đường hành trì) 

(1. Tứ Niệm xứ) 

Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành 
nảy, tu tập Bốn Niệm xứ. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp 
phục tham ưu trên đời, quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm 
trên các tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề nhiếp phục tham ưu trên đời. Và ở đây, các đệ 
tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí 
và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(2. Tứ Chánh cần) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tu tập Bốn Chánh cần. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo với 
mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh 


298 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutffa) 





không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tắn, sách 
tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố găng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp 
đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên 
ý muốn cô găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm... Và ở đây, các đệ 
tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí 
và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 
(3. Tứ Thần túc) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành 
này, tu tập Bốn Thần túc. Ở đây, này Udayi, vị Tý-kheo tu 
tập thần túc, câu hữu với dục Thiền định tinh cần hành... tinh 
tấn Thiền định... tâm Thiền định tinh cần hành, tu tập thần 
túc, câu hữu với tư duy Thiền định tinh cần hành. Và ở đây, 
các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ 
thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(4. Ngũ căn) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành 
này, tu tập Năm Căn. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo tu tập tín 
căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn căn... 
tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, hướng đến 
an tịnh, đưa đến giác ngộ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của 
Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(5. Ngũ lực) 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 299 





Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành 
này, tu tập Năm Lực. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo tu tập tín 
lực, hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn lực... 
tu tập niệm lực... tu tập định lực...tu tập tuệ lực, hướng đến 
an tịnh, đưa đến giác ngộ. Ở đây, này Udayi, các đệ tử của 
Ta phân. đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(6. Thất Giác chỉ) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
nảy, tu tập Bảy Giác chi. Ở đây, này các Udayi, vị Tỷ-kheo 
tu tập niệm giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt, 
hướng đến xả, tu tập trạch pháp giác chi... tu tập tinh tấn giác 
chị... tu tập hỷ giác chị... tu tập khinh an giác chi... tu tập 
định giác chi, tu tập xả giác chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, 
y chỉ diệt, hướng đến xả. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của 
Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(7. Bát Chánh đạo) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tu tập Thánh đạo Tám ngành. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ- 
kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh 
ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh 
tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. Và ở đây, này Udayl, 
các vị đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ 
thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(8. Tám Giải thoát) 


300 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfa) 





Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, 
tu tập Tám Giải thoát. "Tự mình có sắc, thấy các sắc", đó là 
giải thoát thứ nhất. "Quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc" 
đó là giải thoát thứ hai. "Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm 
trên suy tưởng ấy", đó là giải thoát thứ ba. Vượt hoàn toàn 
sắc tưởng, diệt trừ các tưởng đối ngại, không suy tư đến 
những tưởng khác biệt, với suy tư "Hư không là vô biên", 
chứng và trú "Không vô biên xứ", đó là giải thoát thứ tư. 
Vượt hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư "Thức là vô 
biên", chứng và trú "Thức vô biên xứ”, đó là giải thoát thứ 
năm. Vượt hoàn toàn "Thức vô biên xứ”, với suy tư "không 
có vật gì", chứng và trú "Vô sở hữu xứ”, đó là giải thoát thứ 
sáu. Vượt hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt hoàn toàn 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng, đó 
là giải thoát thứ tám. Và ở đây, này Udayl, các đệ tử của Ta 
phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng 
đắc cứu cánh viên mãn. 

(9. Tám Thắng xứ; 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tu tập Tám “Thắng xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy 
các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức 
rằng. "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại 
ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị â ây nhận thức răng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng xứ thứ hai. 
Một vị quản tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấ Ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ ba. Một vị 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 301 





quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc VÔ 
lượng, đẹp, xấu. Vị ấ ây nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tư. “Một vị quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, 

sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh... như bông gai 
màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh... như 
lụa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, 

hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô 
sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc mảu 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: 

"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta thấy, ta biết", đó là thắng xứ 
thứ năm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng... như 
bông Kanikara màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh 
sáng vàng... như lụa Ba la nại, cả hai mặt lắng trơn màu vàng, 
sác màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu 
vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ây 
nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 

thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đó, hình sắc màu đỏ, 
ánh sáng đỏ... như bông Bandhujivaka màu đỏ, sắc màu đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ... như lụa Ba la nại, cả hai mặt láng 
trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy 
VỊ này quán tưởng vô sắc Ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vị ây nhận 
thức rằng: "Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thắng xứ thứ bảy. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu trăng, sắc màu trắng, hình sắc trăng, 
ánh sáng trắng... . như sao mai Osadhi màu trăng, sắc màu 
trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng... như lụa Ba la nại, cả 
hai mặt láng trơn màu trăng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, 


302 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutf4) 





ánh sáng trắng. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc màu trăng, sắc màu trăng, hình sắc 
trắng, ánh sáng trắng. VỊ ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. Và ở 
đây, này Udayl, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(10. Mười Biễn xú) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tu tập Mười Biến xứ. Một vị biết được đất biến xứ: trên 
dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được nước biến 
xứ... Một vị biết được lửa biến... Một vị biết được gió biến... 
Một vị biết được xanh biến... Một vị biết được vàng biến... 
Một vị biết được đỏ biến... Một vị biết được trắng biến... Một 
vị biết được hư không biến... Một vị biết được thức biến xứ: 
trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Và ở đây, này Udayi, các 
đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng 
trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(11. Bốn Thiền-na) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tu tập Bồn Thiền. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vị Tyỷ-kheo thắm 
nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
có hỷ lạc do ly dục sanh ây thấm nhuâẫn. Này Udayi, như một 
người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi 
rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhôi bột ấy với nước, 
cục bột tắm ây được thấm nhuần nước ướt, trảo trộn với 
nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 303 





không chảy thành giọt, cũng vậy, này Udayl, vị Ty-kheo 
thấm nhuằn, tắm ướt, làm sung mãn, tràn đầy thân mình với 
hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị Tỷ-kheo ấy 
thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nảo trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này Udayi, 
ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông 
không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam 
không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. 
Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thắm nhuần, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước Ấy, với nước mát lạnh, 
không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát 
lạnh ấy thấm nhuần; cũng vậy, này Udayi, vị Tỷ-kheo thâm 
nhuằn; tắm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ 
lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sanh ẫy thấm nhuằn. 


Lại nữa, này Udayl, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc Thánh gọi là 
"xả niệm lạc trú", chứng và an trú vào Thiền thứ ba. Vị Tỷ- 
kheo thắm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nảo trên 
toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Này Udayi, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen 
trăng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng; những 
bông sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt 
khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ 


304 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutffq) 





đều thấm nhuằn, tâm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát 
lạnh Ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng 
hay sen trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuằn; 
cũng vậy, này Udayl, vị Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được lạc thọ không 
có hỷ ấy thắm nhuân. 


Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ Tỷ-kheo ấy ngồi thấm 
nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không 
một chỗ nảo trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thấm nhuân. Này Udayli, ví như một người ngôi, 
dùng tâm vải trăng trùm đầu, không một chỗ nảo trên toàn 
thân không được vải trắng ấy che thấu; cũng vậy, này Udayi, 
vị Tỷ-kheo ngồi thắm nhuần toàn thân mình với tâm thuần 
tịnh, trong sáng, không một chỗ nảo trên toàn thân không 
được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuằn. Và ở đây, 
này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng 
ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(12. Tuệ tri) 


Lại nữa, này Udayi. Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, tuệ tri như sau: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ẫy thức 
ta lại nương tựa và bị trói buộc. Ví như, này UdaylI, một hòn 
lưu ly bảo châu, đẹp đếẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, 
khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. 
Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc Ấy, sợi dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 305 





người có mắt cằm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy: "Hòn lưu ly 
bảo châu này, đẹp đế, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo 
mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và 
sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt". Cũng vậy, 
này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này biết được 
như sau: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến 
hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ẫy thức ta lại 
nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayl, các đệ tử 
của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(13. Thân do ý) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. 
VỊ ây tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do 
ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 
Ví như, này Udayl, một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, 
người ấy nghĩ: "Đây là vỏ, Hộ Í là cây lau, vỏ khác, cây lau 
khác, và cây lau từ vỏ rút ra". Ví như, này Udayi, một người 
rút thanh kiếm từ bao kiếm. Người ấy nghĩ: "Đây là thanh 
kiếm, đây là bao kiếm; thanh kiếm khác, bao kiếm khác; và 
thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Ví như, này Udayi, một 
người lột xác một con rắn. Người ấy nghĩ: "Đây là con rắn, 
đây là xác rắn; con tần khác, xác rắn khác; và con rắn từ nơi 
xác rắn được lột ra". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng 
con đường tu hành cho các đệ tử . Và các đệ tử của Ta y cứ 
con đường tu hành này, chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện 
một thân do ý làm ra. VỊ ây tạo một thân khác từ nơi thân này, 


306 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutf4) 





cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, 
không thiêu một căn nào. Và ở đây, này Udayl, các đệ tử của 
Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 

(14. Thần túc thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vị ấy chứng 
được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, 
qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thỏ, trồi lên 
ngang qua đất liền, như ở trong nước; đi trên nước không 
chìm như trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con 
chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thê tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên. Ví như, này Udayi, một người thợ gốm khéo tay, 
hay đệ tử người thợ gôm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thê 
làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Ví như, này Udayi, một 
người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo 
đếo khéo dũa, có thể làm các loại đỗ ngà tùy theo sở thích. Ví 
như, này UdaylI, người thợ vàng khéo tay, hay đệ tử người thợ 
vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn có thê làm các loại đồ vàng 
tùy theo sở thích; cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, dẫn tâm, hướng tâm đến các thân thông. 
Vị ấy chứng được các thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không: độn thổ, 
trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trong nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không 
như con chim; với bản tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 307 





những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thê tự thân 
bay đên cõi Phạm thiên. Và ở đây, này Udayl, các đệ tử của 
Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và 
chứng đặc cứu cánh viên mãn. 

(15. Thiên nhĩ thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe được hai 
loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. Ví như, này Udayl, 
một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng 
trống nhỏ, tiếng, loa, tiếng xập xỏa và tiếng kiêng. Người ây 
nghĩ. "Đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là 
tiếng loa, tiếng xập xỏa, tiếng kiếng. Cũng vậy, này Udayi, 
Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ 
tử của Ta, y cứ con đường tu hành này, với thiên nhĩ, thanh 
tịnh, siêu nhân, có thể nghe được hai loại tiếng, chư Thiên và 
Người, xa và gần. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta 
phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng 
đắc cứu cánh viên mãn. 

(16. Tha tâm thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người 
với tâm của mình được biết như sau: "Tâm tham biết là tâm 
tham; tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm sân, 
biết là tâm sân; tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm sĩ, 
biết là tâm si; tâm không si, biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm không chuyên chú, 
biết là tâm không chuyên chú. Tâm đại hành, biết là tâm đại 
hành; tâm không đại hành, biết là tâm không đại hành. Tâm 
chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng 


308 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfa) 





biết là tâm vô thượng. Tâm Thiền định, biết là tâm Thiền 
định; tâm không Thiền định, biết là tâm không Thiền định. 
Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, 
biết là tâm không giải thoát". Ví như, này Udayi, một người 
đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh 
niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tắm Đương trong 
sạch sáng suốt, hay một chậu nước trong; nếu mặt có tỳ vết, 
liền biết mặt có tỳ vết; nêu mặt không có tỷ vết, liền biết mặt 
không có tỳ vết. Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con 
đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta, y cứ con 
đường tu hành này, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, 
của loài người với tâm của mình được biết như sau: "Tâm 
tham, biết là tâm tham; tâm không tham biết là tâm không 
tham. Tâm sân, biết là tâm sân; tâm không sân, biết là tâm 
không sân. Tâm si biết là tâm si; tâm không si biết là tâm 
không si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm 
không chuyên chú; biết là tâm không chuyên chú. Tâm đại 
hành, biết là tâm đại hành; tâm không đại hành, biết là tâm 
không đại hành. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng: tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm Thiền 
định, biết là tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết là 
tâm không Thiền định. Tâm giải thoát; biết là tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát". Và ở đây, 
này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng 
ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(I7. Túc mạng thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 309 





một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ â Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". 
Như vậy các vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
nét đại cương và các chi tiết. Ví như, này Udayi, một người 
đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ây đi đến một làng 
khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy 
nghĩ: "Ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã 
đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, 
đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của 
ta". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... 
Như vậy các vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Và ở đây, này Udayi, các đệ 
tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí 
và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 
(18. Thiên nhãn thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ răng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; 


310 77. Đại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutfq) 





những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh 
nảo làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, các vị 
ây với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, người may mắn kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Ví như, này Udayl, 
một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường, một người có 
mắt đứng trên ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà 
ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài 
thượng. Người ấy nghĩ: "Những người này đi vào nhà, những 
người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên 
đường, những người này ngồi giữa ngã tư hay trên đài 
thượng". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. 
Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú sau 
khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


(19. Lậu tận thông) 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Ví như, này Uday!, tại dãy núi lớn 
có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 311 





một người có mắt đứng trên bờ sông thấy con hến, con sò, 
những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng 
một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, 
không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn 
đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một 
chỗ". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ 
với thăng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây, này Udayl, các đệ tử 
của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


Này Udayi, đây là pháp thứ năm, do pháp này các đệ tử 
của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau 
khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 

Này Udayi, do năm pháp này, các đệ tử của Ta cung 
kính, tôn trọng, kính lê, cúng dường Ta và sau khi cung kính, 
tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ Sakuludayli hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


78. Kinh Samanamandikà 
(Samanamandihdpufta sutt4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ 
Viên), tại tịnh xá Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika, trú ở tính xá của Mallika tại Ekasalaka, có 
hàng cây tinduka bao quanh, được xây dựng để tranh luận 
cùng với đại chúng du sĩ khoảng ba trăm vị. 


Rồi thợ mộc Pancakanga vào buôi sáng sớm, đi ra khỏi 
Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Thợ mộc Pancakanga suy nghĩ: 
"Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an 
tịnh Thiền tọa; cũng không phải thời để yết kiến các vị Tỷ- 
kheo đang tu dưỡng tâm ý, các vị Tỷ-kheo đang an tịnh 
Thiền tọa. Ta hãy đi đến tịnh xá của Mallika, tại Ekasalaka, 
có hàng cây Tinduka bao quanh, được xây dựng để tranh 
luận, đi đến du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika". 
Rồi thợ mộc Pancakanga đi đến tịnh xá của Mallika, tại 
Ekasalaka, có hàng cây Tinduka bao quanh, được xây dựng 
để tranh luận. 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana con của 
Samanamandika đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang lớn 
tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vẫn đề phù phiếm 
như vương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố uý luận, 
chiến đấu luận, thực luận, âm luận, y luận, sảng luận, hoa 
man luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa luận, thôn 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 313 





luận, trần luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng 
luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nước, 
câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải 
dương luận, hiện hữu, vô biên hữu luận. Du sĩ Uggahamana, 
con của Samanamandika thấy thợ mộc Pancakanga từ xa đi 
đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: 

--- Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng! Nay thợ mộc Pancakanga, đệ tử của Sa-môn Gotama 
đang đến. Khi nào các đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Sa- 
môn Gotama trú ở Savatthi, thời thợ mộc Pancakanga là một 
trong những vị ấy. Các vị Tôn giả ấy ưa mến an tịnh, được tu 
tập về an tịnh, tán thán an tịnh, nêu biết chúng này an tịnh, có 
thê ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ẫy đều im lặng. Thợ mộc Pancakanga đi 
đến du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika; sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Du sĩ Uggahamana nói với thợ mộc Pancakanga đang 
ngồi một bên: 

--- Này Thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành 
tựu bốn pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, 
là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Thế nào 
là bôn? Ở đây, này Thợ mộc, không làm ác nghiệp về thân, 
không nói lời ác, không tư duy ác tư duy, không sinh sông 
(bằng) nếp sống ác. Này Thợ mộc, ta chủ trương rằng một 
người nào thành tựu bốn pháp này, người ẫy sẽ được thiện cụ 
túc, thiện tối thắng, là Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng 
thăng. 


Rồi thợ mộc Pancakanga không hoan hỷ, không kích 
bác lời nói của du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika; 


314 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputfta sutffa) 





không hoan hỷ, không kích bác, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, 
với ý nghĩ: "Từ Thế Tôn, ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này". Rồi 
thợ mộc Pancakanga đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ 
mộc Pancakanga thưa lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa 
mình với du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika. Khi 
nghe nói vậy, Thế Tôn nói với thợ mộc Pancakanga: 


--- Nếu sự tình là như vậy thời một đứa con nít còn bé 
nhỏ, vô trí, nằm ngửa sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là 
bậc Sa-môn, thành đạt tối thượng, là bậc vô năng thắng đúng 
như lời du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika. Này 
Thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nằm ngửa, 
không có nghĩ: "Đây là thân”, từ đâu nó có thể làm ác nghiệp 
về thân, trừ ra chỉ biết quơ tay quơ chân? Này Thợ mộc, đối 
với đứa con nít, nhỏ bé, vô trí, năm ngửa, không có nghĩ: 
"Đây là lời nói", từ đâu nó có thể làm ác nghiệp về lời nói, 
trừ ra chỉ biết khóc? Này Thợ mộc, đối với đứa con nít, nhỏ 
bé, vô trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là tư duy", từ đâu 
nó có thê tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết bập bẹ? Này Thợ 
mộc, đối với đứa con nít, nhỏ c vô trí, năm ngửa, không có 
nghĩ. "Đây là nghề sinh sống", từ đâu nó có thể sinh sống 
băng nếp sống ác, trừ ra chỉ biết bú sữa mẹ? Nếu sự tình là 
vậy này Thợ mộc, thời một đứa con nít còn bé nhỏ, vô trí, 
năm ngửa, sẽ được thiện cụ thúc, thiện tối thắng, là bậc Sa- 
môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng, đúng như lời du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika. 


Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành tựu 
bốn pháp, người ấy sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối 
thắng, không là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng 
thắng, và như vậy, để xác chứng đứa con nít bé nhỏ, vô trí, 
nằm ngửa này. Thế nào là bốn? Ở đây, này Thợ mộc, không 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 315 





làm ác nghiệp về thân, không nói lời ác ngữ, không tư duy ác 
tư duy, không sinh sống (bằng) nếp sống ác. Này Thợ mộc, 
Ta chủ trương rằng một người thành tựu bốn pháp này, người 
ẫy sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối thắng, không là bậc 
Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 


Này thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành tựu 
mười pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là 
bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, VÔ năng thắng. Ta nói răng, 
những pháp này, này Thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu 
là những bắt thiện giới, Ta nói rằng, này Thợ mộc, những bắt 
thiện giới cần phải được người ấy hiểu là từ đây sanh 
(Itosamutthana). Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây cần phải 
được người ấy hiểu là những bất thiện giới được diệt trừ 
không có dư tản. Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được 
người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các "bất thiện giới. Ta nói rằng, này Thợ mộc, những 
pháp này cần phải được người ấy hiểu là những thiện giới. 
Ta nói răng, này Thợ mộc, những thiện giới cân phải được 
người ây hiểu là từ đây sanh. Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở 
đây, cần phải được người ấy hiểu là những thiện giới được 
diệt trừ không có dư tàn. Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải 
được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa 
đến diệt trừ các thiện giới. Ta nói rằng, này Thợ mộc, những 
(pháp) này cần phải được người ấy hiểu là những bắt thiện tư 
duy. Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu 
là những bất thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta nói rằng, này 
Thợ mộc, ở đây, cần phải được người ấy hiểu các bắt thiện tư 
duy được diệt trừ không có dư tàn. Ta nói rằng, này Thợ mộc, 
cần phải được người ấy hiểu là thực hành như vậy là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. Ta nói Tăng, này 
Thợ mộc, những pháp này cần phải được người ây. hiểu là 
những thiện tư duy. Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải 


316 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputfta sutffa) 





được người ấy hiểu là những thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta 
nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được người ấy hiểu 
là các thiện tư duy được trừ diệt không có dư tàn. Ta nói rằng, 
này Thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là thực hành như 
vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 


___ Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện giới? Thân nghiệp 
bât thiện, khâu nghiệp bât thiện, nêp sông ác. Những pháp 
này, này Thợ mộc, được gọi là bât thiện giới. 


Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này sanh khởi 
như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời từ tâm sanh khởi. Thế nào là tâm? Tâm có nhiều 
loại, đa chủng, sai biệt. Tâm có tham, có sân, có s1, từ đây 
những bắt thiện giới sanh khởi. 

Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này từ đâu được 
trừ diệt, không có dư tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được 
nói đến. Ở đây, này Thợ mộc, một Tỷ-kheo, sau khi đoạn trừ 
thân ác hạnh, tu tập thân thiện hạnh; sau khi đoạn trừ khẩu ác 
hạnh, tu tập khẩu thiện hạnh; sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu 
tập ý thiện hạnh; sau khi đoạn trừ nếp sống ác sinh sống VỚI 
nếp sông chánh. Ở đây, những bắt thiện giới ấy được trừ diệt 
không có tàn dư. 


Thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các bất thiện giới? Ở đây, này Thợ mộc, vị 
Tỷ-kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, sách 
tân tâm; khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh 
không được sanh khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh được trừ diệt; khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, sách tấn tâm khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay 
được sanh khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
sách tân tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy trì, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 317 





không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn. Sự thực hành như vậy, này Thợ mộc, là 
sự thực hành đưa đên diệt trừ các bât thiện giới. 


Và này Thợ mộc, thế nào là thiện giới? Thân nghiệp 
thiện, khâu nghiệp thiện, nêp sông thanh tịnh mạng; những 
pháp này, này Thợ mộc, được gọi là thiện giới. 


Và này Thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi như 
thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời là tự tâm sinh khởi. Thế nào là tâm? Tâm có 
nhiều loại, đa chủng, sai biệt. Tâm không tham, không sân, 
không sĩ, từ đây những thiện giới sanh khởi. 

Và này Thợ mộc, những thiện giới này từ đâu được trừ 
diệt, không có dư tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói 
đến. Ở đây, vị Tỷ-kheo có giới hạnh, và không chấp trước 
giới (silamayo), và vị này như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Ở đây, những thiện giới ấy được trừ diệt, không có 
dư tàn. 

Thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực hành 
đưa đến trừ diệt các thiện giới? Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn 
tâm, khiến cho các ác, bất thiện pháp, chưa sanh không được 
sanh khởi; khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ 
diệt; khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; 
khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, 
khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy trì, không có mơ 
hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ 
các thiện giới. 


318 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputfta suffa) 





Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện tư duy? Dục tư 
duy, sân tư duy, hại tư duy. Pháp này, này Thợ mộc, được 
gọi là bât thiện tư duy. 


Và này Thợ mộc, những bất thiện tư duy này sanh khởi 
như thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. 
Cần phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào là tưởng? 
Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai biệt: dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng, từ đấy những bất thiện tư duy sanh khởi. 


Và này Thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ đâu 
được trừ diệt, không có dư tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng 
được nói đến. Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Ở đây, những bất thiện tư 
duy được trừ diệt, không có dư tàn. 


Và sự thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy? Ở đây, vị Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn 
tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp chưa sanh không được 
sanh khởi... khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ 
diệt; khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; 
khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm; 
khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy trì, không có mơ 
hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ 
các bất thiện tư duy. 

Này Thợ mộc, thế nào là thiện tư duy? Ly dục tư duy, 
vô sân tư duy, bất hại tư duy; những pháp nảy, này Thợ mộc, 
được gọi là thiện tư duy. 

Và này Thợ mộc, những thiện tư duy này sanh khởi như 
thế nào? Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 319 





phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào là tưởng? Tưởng 
có nhiêu loại, đa chủng, sai biệt: ly dục tưởng, vô sân tưởng, 
bât hại tưởng, từ đây sanh khởi là những thiện tư duy. 


Và này Thợ mộc, những thiện tư duy này từ đâu được 
diệt, không có dư tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói 
đến. Ở đây, này Thợ mộc, vị Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ở đây, những thiện 
tư duy ấy được trừ diệt không có dư tản. 


Và sự thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy? Ở đây, Tỷ-kheo khởi 
lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm khiến 
cho các ác, bất thiện pháp chưa sanh không có sanh khởi... ; 
khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt... ; 
khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi 
lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến 
cho các thiện pháp đã sanh, có thê duy trì, không có mơ hồ, 
được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ 
các thiện tư duy. 


Và này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành 
tựu mười pháp này, người ấy được thiện cụ túc, thiện tối 
thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. Ở 
đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri 
kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh 
ngữ, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh 
tỉnh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học 
chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học 
chánh giải thoát. Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một 
người thành tựu mười pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện 
tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 


320 78. Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutffa) 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thợ mộc Pancakanga 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh 
Uu đà dì) 
(Cùlasakuludadyl sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). 
Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 


Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại Moranivapa (Không 
Tước Lâm), một tịnh xá du sĩ, cùng với đại chúng du sĩ. 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm bát vào Vương Xá 
để khát thực. Thế Tôn khởi lên ý nghĩ: "Nay còn quá sớm để 
đi khất thực ở Vương Xá, Ta hãy đi đến tịnh xá du sĩ Không 
Tước Lâm, đến du sĩ Sakuludayi". 


Rồi Thế Tôn đi đến tịnh xá du Sĩ Không Tước Lâm. 
Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi đang ngồi với đại chúng du sĩ, 
đang lớn tiếng, Cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề phù 
phiểm, như bản về vua, bàn vệ ăn trộm, bàn về Đại thần, bản 
vệ binh, bàn về sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về đồ ăn, bàn 
về đồ uống, bàn về y phục, bàn về giường năm, bàn về vòng 
hoa, bàn vê hương liệu, bản về bà con, bản về xe cộ, bàn vê 
làng, bàn về thị trấn, bàn về quốc độ, bàn về phụ nữ, bàn về 
anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây 
nước, câu chuyện vê người đã chết, bàn việc tạp nhạp, bản vê 
thế giới, bàn về biển cả, bàn về hiện hữu và không hiện hữu. 


322 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





Du sĩ Sakuludayi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền 
khuyến cáo chúng của mình: 

-- Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng! Nay Sa-môn Gotama này đang đến. Sa-môn Gotama 
ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an tịnh, 
có thê ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thể Tôn đến chỗ du sĩ 
Sakuluday1. Du sĩ Sakuludayi bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thế Tôn, 
thiện lai Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa 
là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi! Đây là chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi 
lây một ghê thâp khác rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói 
với du sĩ Sakuluday! đang ngôi một bên: 


-- Này Udayl, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang bàn 
vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị gián đoạn? 


-- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng con 
đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng không 
khó khăn gì. Bạch Thể Tôn, khi con không ở gần chúng này, 
thời chúng này ngồi nói nhiều câu chuyện phù phiếm. Và 
bạch Thế Tôn, khi con ở gần chúng này, thời chúng này ngồi 
nhìn thắng mặt con và nghĩ: "Sa-môn Udayi thuyết pháp gì, 
chúng ta sẽ nghe". Bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn đến với 
chúng này thời con và chúng này, ngồi nhìn thắng mặt Thế 
Tôn và nghĩ: "Thế Tôn thuyết pháp gì, chúng ta sẽ nghe". 


-- Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây vấn đề gì, để Ta có 
thê nói chuyện. 

-- Thuở xưa, bạch Thế Tôn, rất xa xưa, bậc biết tất cả, 
thây tât cả tự nhận mình có tri kiên không dư thừa: "Khi ta đi, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 323 





khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến được tồn tại 
liên tục thường hằng". Vị ấy khi được con hỏi câu hỏi về quá 
khứ, liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đẻ, 
và tỏ lộ phần nộ, sân hận, và bất mãn. Do vậy, bạch Thế Tôn, 
con khởi lên niệm hoan hý đối với Thế Tôn: "Thật sự Thế 
Tôn, thật sự bậc Thiện Thệ là bậc thiện xảo về những pháp 
này". 

-- Này Udayi, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất cả và tự 
nhận mình có tri kiến không dư thừa: "Khi ta đi, khi ta đứng, 
khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến được tôn tại, liên tục thường 
hằng"? Vị ấy là ai mà khi được Ông hỏi câu hỏi về quá khứ 
liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ 
lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn? 

-- Bạch Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Nataputta. 


-- Này Udayi, vị nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai 
biệt như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Hoặc là vị ấy hỏi 
Ta câu hỏi về quá khứ, hay là Ta hỏi vị ấy câu hỏi về quá 
khứ. Hoặc là vị ấy làm tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi về quá khứ; hay là Ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả 
lời câu hỏi về quá khứ. Này Udayi, vị nào với thiên nhãn 
thuân tịnh, siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị 
ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Hoặc là vị ấy hỏi Ta câu hỏi về tương lai, hay 
là Ta hỏi vị ấy câu hỏi về tương lai. Hoặc là vị ấy làm tâm Ta 
thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai, hay là Ta làm 
tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. Và 
thôi, này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở 
tương lai! Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: Cái này có mặt thì cái 


324 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





đây có mặt; do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có 
mặt thì cái đây không có mặt; do cái này diệt, cái đây diệt". 

-- Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh nghiệm 
với tự ngã này (Attabhava), con còn không có thể nhớ đến 
các nét đại cương và các chi tiết, từ đâu con có thể nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... con có thể 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, với các nét đại cương và 
các chỉ tiết như Thế Tôn? Bạch Thế Tôn, nay con còn không 
thấy được con phiêu phong quỷ (pamsapisacaka) từ đâu, với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân con có thê tuệ tri răng chúng 
sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh, như Thế Tôn? Do vậy, bạch 
Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con như sau: "Này Udayi, hãy 
dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai. Ta sẽ thuyết 
pháp cho Ông: "Cái này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này 
sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không 
có mặt; do cái này diệt, cái đây diệt", thời con lại càng không 
nhận rõ bội phần. Tuy vậy, bạch Thế Tôn, con có thể làm 
tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về bậc Đạo sư 
của mình. 

-- Này Udayi, bậc Đạo sư của Ông dạy những gì? 


-- Bạch Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng con dạy chúng 
con răng: "Sắc này là tôi thượng, sắc này là tôi thượng”. 


-- Này Udayi, khi bậc Đạo sư của Ông dạy Ông răng: 
"Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng", thời sắc tối 
thượng ấy là sắc gì? 


-- Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn, hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc 
tối thượng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 325 





-- Này Udayi, sắc ấy là sắc gì, khi sắc ấy không có một 
sắc nào khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn? 


-- Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn, hay thủ thắng hơn, thời sắc ấy là sắc 
tối thượng. 

-- Này Udayi, lời giải thích của Ông chỉ dài như vậy, 
Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nói: "Bạch Thế 
Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thắng hơn, sắc ấy là sắc tối thượng thời Ông không 
chỉ rõ sắc ấy. Này Udayi, như có người nói: "Tôi yêu và 
luyến ái một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: "Này 
Bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là 
người giai cấp nào, là Sát-đé-lj, hay Bả-la-môn, hay Phệ-xá, 
hay Thủ-đà?" Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn 
có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người, hay người bậc 
trung? Da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở 
tại làng nào, thị trấn nào, hay thành phố nào?" Khi được hỏi 
vậy người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như 
vậy có phải bạn đã yêu và đã luyến ái một người bạn không 
biết, không thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. -- Này 
Udayi, Ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy thời lời nói của 
người ấy có phải là không hiệu năng không? 

-- Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy thời lời nói của 
người ấy thật sự là không hiệu năng. 

-- Cũng vậy, này Udayi, khi Ông nói: "Bạch Thế Tôn 
khi một săc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay 
thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng", thời Ông không 
chỉ rõ sắc ấy. 


326 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





-- Bạch Thế Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp 
đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo mài, được đặt trên 
một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng 
lên; với sắc như vậy, tự ngã là không bệnh, sau khi chết. 


-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo 
châu nào, đẹp đếẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dữa, khéo mài, 
được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, 
bừng sáng lên; hay con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, 
giữa hai quang sắc này, quang sắc nảo vi diệu hơn, và thù 
thắng hơn? 


-- Bạch Thê Tôn, con sâu đom đóm trong đêm đen tôi 
mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai 
quang sắc. 


— Này Udayl, Ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm 
trong đêm đen tối mù hay là ngọn đèn dầu trong đêm đen tối 
mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nảo vi diệu hơn và thủ 
thắng hơn? 


-- Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, 
quang sắc (ngọn đèn dâu) này vi diệu hơn và thù thăng hơn 
giữa hai quang sắc. 


-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong 
đêm đen tôi mù, hay là một đông lửa lớn trong đêm đen tôi 
mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù 
thăng hơn? 

-- Bạch Thế Tôn, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, 
quang sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai quang 
sắc. 

-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong 
đêm đen tôi mù, hay ngôi sao mai trong một bâu trời trong 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 327 





sáng không mây vào lúc bình minh, giữa hai quang sắc này, 
quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


-- Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong một. bầu trời trong 
sáng không mây vào lúc bình minh, quang sắc này vi điệu 
hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Ngôi (sao Thái Bạch) 
sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, trong lúc bình 
minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng, trong một bầu 
trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày 
posatha (Bố-tát) vào ngày Răằm, giữa hai quang sắc này, 
quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


-- Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng, trong 
một bầu trời quang đăng không mây, vào lúc nửa đêm, trong 
ngày Uposatha (Bồ tát) vào ngày Rắm, quang sắc này vi điệu 
hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, vào 
lúc nửa đêm, trong ngày Uposatha (Bố-tát) vào ngày Rằm, 
hay là mặt trời trong lúc đứng bóng, trong một bầu trời 
quang đãng, không mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng cuối 
mùa mưa về mùa thu, giữa hai quang sắc nảy, quang sắc nào 
vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


-- Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng, trong 
một bầu trời quang đăng không mây, vào lúc giữa trưa, trong 
tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quang sắc nảy vi điệu hơn 
và thù thắng hơn. 


-- Này Udayi, hơn tất cả những quang sắc ấy có nhiều, 
rất nhiều chư Thiên, mà ánh sáng của những mặt trăng mặt 
trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư Thiên ấy. 
Và Ta không nói: "Không có một quang sắc nào khác vi diệu 


328 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





hơn và thù thắng hơn quang sắc ấy. Còn Ông, này Udayl, 
Ông lại nói: "Quang sắc này, thấp kém hơn, yếu đuối hơn 
quang sắc con sâu đom đóm, quang sắc ấy là tối thắng". Và 
Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


-- Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện. Thiện Thệ đã cắt đứt 
câu chuyện. 


-- Này Udayi, sao Ông lại nói: "Thế Tôn đã cắt đứt câu 
chuyện. Thiện thệ đã cắt đứt câu chuyện”? 


-- Bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư của chúng con dạy như 
sau: "Quang sắc này là tối thượng, quang sắc này là tối 
thượng". Nhưng bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng 
con khi bị Thế Tôn đối nạn, cật nạn, vấn nạn, (tự tỏ là) trống 
không, hư vọng, thất bại. 


-- Nhưng này Udayl, có một thế giới nhứt hướng lạc 
không? Có đạo lộ hợp lý nào đưa đên chứng đặc thê giới 
nhúứt hướng lạc? 


-- Bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con có dạy 
như sau: "Có một thê giới nhứt hướng lạc. Có đạo lộ hợp lý 
đưa đên chứng đặc thê giới nhứt hướng lạc". 


-- Này Udayi, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới 
nhứt hướng lạc là gì? 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, đoạn trừ lấy của không cho, từ bỏ lấy của không 
cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, đoạn trừ nói láo, từ bỏ 
nói láo, hay sống sau khi thọ trì một loại khổ hạnh. Bạch Thế 
Tôn, đó là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt 
hướng lạc. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 329 





-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, trong khi ây tự ngã là nhứt hướng lạc 
hay cả lạc cả khô? 

-- Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

- Này Udayl, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ lây 
của không cho, từ bỏ lấy của không cho, trong khi â ấy, tự ngã 
là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khổ? 

-- Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 

-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ tà 
dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ây tự ngã là nhứt hướng lạc, hay 
cả lạc cả khô? 

-- Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 

-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ 
nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ây tự ngã là nhút hướng lạc, 
hay cả lạc cả khô? 

-- Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

-- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi sống thọ trì 
một loại khô hạnh, trong khi ây tự ngã là nhứt hướng lạc, hay 
cả lạc cả khô? 

-- Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 

-- Này Udayl, Ông nghĩ thế nào? Như vậy đạo lộ đề 
chứng đặc một thê giới nhứt hướng lạc, đạo lộ ây cả lạc cả 
khô xen lẫn? 

-- Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt 
câu chuyện. 

-- Này Udayi, sao Ông lại nói như vây: "Thế Tôn đã cắt 
đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cặt đứt câu chuyện”? 


330 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





-- Bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con có dạy 
như sau: "Có một thế giới nhứt hướng lạc, có một đạo lộ hợp 
lý để chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc". Nhưng các bậc 
Đạo sư của chúng con khi bị Thế Tôn đối nạn, cật nạn, vấn 
nạn, (tự tỏ là) trống không, hư vọng, thất bại. Nhưng bạch 
Thế Tôn, có một thế giới nhứt hướng lạc không? Có một đạo 
lộ hợp lý đưa đến chứng đắc một thế giới nhứt hướng lạc 
không? 

-- Này Udayi, có một thế giới nhứt hướng lạc; có một 
đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. 


-- Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý â ẫy đưa đến 
chứng đặc thê giới nhứt hướng lạc? 


-- Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng đắc và 
trú Thiền thứ nhất; sau khi diệt tầm và tứ... chứng đắc và trú 
Thiền thứ hai... chứng đắc và trú Thiền thứ ba. Như vậy, này 
Udayi, là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt 
hướng lạc. 


-- Bạch Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ đưa 
đên chứng đăc thê giới nhứt hướng lạc. Chứng đắc như vậy, 
bạch Thê Tôn (phải chăng) là thê giới nhứt hướng lạc? 


-- Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là thế giới 
nhút hướng lạc. Đạo lộ ây chỉ là đạo lộ hợp lý đưa đên chứng 
đặc thê giới nhứt hướng lạc. 

Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ Sakuludayi lớn 
tiếng, cao tiếng, tO tiếng như sau: 

-- Ở đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. Ở 
đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. Chúng tôi 
không được biệt gì hơn như vậy nữa. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 331 





Rồi du sĩ Sakuludayi sau khi làm cho các vị du sĩ ấy 
lặng tiêng xuông, liên bạch Thê Tôn: 


-- Phải đến mức như thế nào, mới là chứng đắc thế giới 
nhứt hướng lạc? 


-- Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo đoạn trừ lạc... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư; có bao nhiêu chư Thiên được sanh 
vào thế giới nhứt hướng lạc, Tỷ-kheo cùng đứng với các chư 
Thiên ấy, cùng nói chuyện, cùng đàm luận. Cho đến mức độ 
như vậy, này Udayi, mới là chứng đắc thế giới nhứt hướng 
lạc. 


-- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc 
thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn? 


-- Này Udayi, không phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc 
thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Ta. Này Udayi, có những pháp khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn. Vì nhơn duyên chứng đắc các 
pháp ây, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của 
Ta. 


-- Bạch Thế Tôn, thế nào là những pháp cao thượng 
hơn, thù thắng hơn, vì nhơn duyên chứng đắc các pháp ây, 
các Tý-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn? 


-- Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A- 
la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 


332 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau khi nghe 
pháp, người Ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đây 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


VỊ ẫy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống các Tý-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy 
từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Vị ấy từ bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo 
Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

VỊ ẫy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ ấy 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 333 





hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 
hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. VỊ ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ 
các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ không nhận cừu và dê; từ bỏ không nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
không nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn 
bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm 
thương tồn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phả. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
(y và bình bát). Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y để che 
thân, với đồ ăn khát thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


334 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự “hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các căn này nội tâm 
hưởng lạc thọ không uề nhiễm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết- 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ấy sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 335 





trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 

Vị ấy sau khi từ bỏ năm triển cái này, các pháp làm tâm 
cầu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
dục sanh, với tầm với tứ. Đây là pháp, này Udayi, cao 
thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp 
nảy mà Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Lại nữa, này Udayi, vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Đây là pháp, này Udayi, cao 
thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp 
nảy mà Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta 


Lại nữa, này Udayl, vị ẫy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Đây là pháp, này Uday, 
cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đặc 
pháp này mà Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của 
W5 


Lại nữa, này Udayi, vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng 
hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này mà 
Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng không cầu uế, 
VỚI Các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bất động như vậy, vị ẫy hướng tâm đến túc mạng 
trí. Vị ấy nhớ nhiều đời ở quá khứ, như một đời, hai đời... 
nhớ đến nhiều đời sống ở quá khứ, với các nét đại cương và 


336 79. Tiếu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Uu đà di) 





các chỉ tiết. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù 
thăng hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp ây, Tỷ-kheo sông 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dân của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu uề, 
VỚI Các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm đến sanh tử trí 
của chúng sanh. VỊ ây với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
thấy rõ sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ răng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may măn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Dây 
là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhơn 
duyên chứng đắc pháp này, vị Tý-kheo sống Phạm hạnh dưới 
sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu ué, 
VỚI Các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu nhuyền, 
vững chắc, bắt động như vậy, vị Tỷ-kheo hướng tâm đến lậu 
tận trí. Vị ấy như thật biết: "Đây là Khổ"... "Đây là Khô 
tập"... "Đây là Khổ diệt"... "Đây là con Đường đưa đến khổ 
diệt". Vị ấy như thật biết: "Đâu là những lậu hoặc"... "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc"... "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Vị ấy như thật biết: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc". 

Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
với tự thân được giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sông nào khác nữa". Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn, 
thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này, các Tỷ- 
kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 337 





_—_ Đây là những pháp, này Udayi, cao thượng hơn, thù 
thăng hơn, do nhơn duyên chứng đặc những pháp này, các 
Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dân của Ta. 


Khi nghe nói vậy, du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia, dưới sự chỉ 
dẫn Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con thọ đại ĐIỚI. 


Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của Sakuluday! nói 
với du sĩ Sakuluday!: 


-- Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Sa-môn Gotama. Tôn giả Udayi, đã là bậc Đạo sư, 
nay chớ có sống làm đệ tử. Như một ghè nước tốt, nay bị 
thủng lỗ bị chảy nước; hành động của Tôn giả Udayi cũng sẽ 
như vậy. Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Sa-môn Gotama! Tôn giả Udayi đã là bậc Đạo sư, 
nay chớ có sống làm đệ tử. 

Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayi đã làm một 
chướng ngại pháp cho du sĩ Sakuludayi sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. 


80. Kinh Vekhanassa 
(Wekhanassa suftq) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô Độc). 

Rồi du sĩ Vekhanassa đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. 
Đứng một bên, du sĩ Vekhanassa thốt lên lời cảm hứng sau đây 
trước mặt Thế Tôn: 

-- Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. 

-- Nhưng này Kaccana, sao Ông lại nói như sau: "Sắc 
này là tối thượng, sắc này là tối thượng"? 

-- Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác cao 
thượng hơn, hay thù thắng hơn, sắc này là tối thượng. 

-- Nhưng này Kaccana, sắc ấy là sắc gì mà không có 
sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? 

-- Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao 
thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. 

-- Này Kaccana, lời giải thích của Ông chỉ dài như vậy, 
Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nói: "Tôn giả 
Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thủ 
thắng hơn, sắc ấy là tối thượng", thời Ông không chỉ rõ sắc 
ây. Này Kaccana, ví như có người nói: "Tôi yêu và luyến ái 
một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: "Này bạn, cô 
gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, Bạn có biết là người giai 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 339 





cấp nào; là Sát-đé-lj, hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, hay Thủ- 
đà?" Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: 
"Này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên 
gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung? Da đen sẵm, 
da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, thị trấn 
nào hay thành phố nào?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời 
không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy có phải bạn yêu 
và luyến á1 một người bạn không biết, không thấy?" Được 
hỏi vậy, vị ẫy trả lời phải. Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? 
Sự tình là như vậy, thời lời nói của người có phải là không có 
hiệu năng không? 

-- Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói 
của người ấy thật sự là không có hiệu năng. 

-- Cũng vậy, này Kaccana, khi Ông nói: "Tôn giả 
Gotama, khi sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn, 
hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng", thời Ông không chỉ 
rõ sắc Ấy. 

-- Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo 
châu, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài 
được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, 
bừng sáng lên. Với sắc như vây, tự ngã là không có bệnh, sau 
khi chết. 

-- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo 
châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa khéo mài, 
được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, 
bừng sáng lên, hay con sâu đom đóm trong đêm tối mịt mù, 
giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù 
thắng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đom đóm trong đêm 
đen tối mịt mù này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai 
quang sắc. 


340 60. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa suftfđ) 





-- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm 
trong đêm đen tôi mù hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, 
giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù 
thăng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen 
tối mù, quang sắc ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng 
hơn giữa hai quang sắc. 

-- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong 
đêm đen tối mù, hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối 
mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù 
thăng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, đồng lửa lớn trong đêm đen tối 
mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang 
SẮC. 

-- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong 
đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không mây vào 
lúc bình minh, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu 
hơn và thù thăng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng không 
mây vào lúc bình minh, quang sắc này vi diệu hơn và thủ 
thắng hơn giữa hai quang sắc. 

-- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Ngôi (sao Thái 
Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng, không mây, trong 
lúc bình minh hay là mặt trăng trong khi đứng bóng, trong 
một bầu trời trong sáng, không mây vào lúc nửa đêm, trong 
ngày Dposatha (Bồ-tát) vào ngày Rằm. Giữa hai quang sắc 
nảy, quang sắc nảo vi diệu hơn và thủ thắng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đăng, không mây, vào lúc nửa đêm, 
trong ngày Uposatha (Bồ-tát) vào ngày Răm, quang sắc này vi 
diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 341 





- Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc 
nửa đêm, trong ngày Uposatha (Bố-tát) vào ngày Răm, hay là 
mặt trời trong lúc đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng 
không mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về 
mùa thu, giữa hai quang sắc nảy, quang sắc nào vi diệu hơn và 
thù thắng hơn? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đăng không mây, vào lúc giữa trưa, 
trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quang sắc này vi diệu 
hơn và thù thắng hơn. 

-- Này Kaccana, hơn tất cả quang sắc ấy có rất nhiêu, 
rất nhiều chư Thiên, mà ánh sáng của những mặt trăng, mặt 
trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư Thiên ấy và 
Ta không nói: "Không có một quang sắc nào vi điệu hơn và 
Mr thắng hơn quang sắc ấy". Còn Ông, này Kaccana, Ông lại 

i: "Quang sắc này thấp kém hơn, yêu đuối hơn quang sắc 
con sâu đom đóm, quang sắc ấy là tối thăng", và Ông không 
chỉ rõ quang sắc ấy. 

Này Kaccana, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 
năm? Các sắc có mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc 
do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Kaccana, những pháp này là năm dục 
trưởng dưỡng. Này Kaccana, lạc và hỷ nào khởi lên, duyên 
với năm dục trưởng dưỡng này, được gọi là dục lạc. Như vậy, 
bởi vì có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục tối thượng 
lạc được gọi ở đây là tối thượng. 

Được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thế Tôn: 


342 60. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa suftf) 





-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: "Bởi vì 
có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc 
được gọi ở đây là tối thượng". 

-- Cái này thật khó cho Ông có thê hiểu được, này 
Kaccana, về dục, hay dục lạc, hay dục tối thượng lạc. Ông là 
người thuộc chấp kiến khác, thuộc kham nhẫn khác, thuộc 
mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc Đạo sư khác. Này 
Kaccana, nhưng đối với Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ 
hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ấy biết: 
"Dục, dục lạc, hay dục tối thượng lạc". 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa, phẫn nộ và 
bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói: 

-- Sa-môn Gotama sẽ bị đọa lạc. 

Và du sĩ Vekhanassa thưa Thế Tôn: 

-- Nhưng như vậy, ở đây, có một số Sa-môn, Bả-la-môn 
không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị 
ẫy tự cho: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa". Lời 
nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là 
nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư 
VỌNE. 

-- Này Kaccana, những Sa-môn, Bả-la-môn nào không 
biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là ta 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui đời này nữa”, lời phủ nhận chỉ trích 
như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Kaccana, hãy bỏ qua 
quá khứ, hãy bỏ qua tương lai. Hãy đến, người có trí không 
gian trá, không xảo quyệt, chơn trực và nói như sau: “Ta giảng 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 343 





dạy, ta thuyết pháp". Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời 
không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình: "Như vậy 
thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng 
buộc của vô minh". Ví như, này Kaccana, một đứa trẻ, bé nhỏ, 
yếu ớt, nằm ngửa, bị trói buộc nơi cô với năm trói buộc, rất có 
thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần 
thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc Ấy, khi không còn 
trói buộc nữa, nó biết: "Ta được giải thoát". Cũng vậy, này 
Kaccana, hãy đến người có trí không gian trá, không xảo 
quyệt, chơn trực và nói như sau: "Ta giảng dạy, ta thuyết 
pháp". Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu 
người ấy tự biết mình, tự thấy mình: "Như vậy thật sự là đã 
giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô 
minh" 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 1ỷ-kheo 
Tăng. Xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


81. Kinh Ghatikàra 
(Ghatihara sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala 
với đại chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa 
điểm rồi mỉm cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, 
do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười. Không phải không lý do, 
Như Lai lại mim cười". Rồi Tôn giả Ananda đắp y về phía 
một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại 
mỉm cười? Không phải không lý do, Như Lai lại mỉm cười. 


-- Thuở xưa này Ananda, tại địa điểm này là một thị 
trấn tên là Vebhalinga, phôn thịnh, giàu có và dân cư đông 
đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác sống ở đây, dựa vào thị trấn Vebhalinga. Ở đây, 
này Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này Ananda. Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ngồi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 

Rồi Tôn giả Ananda gấp tư y sanghati (tăng-già-lê), trải 
ra rồi bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngồi xuống. Chính tại địa 
điêm này, hai bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sẽ sử dụng. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 345 





Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

-- Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này là thị trấn 
tên Vebhalinga, phôn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Này 
Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng CIác 
đã sống dựa vào thị trân Vebhalinga. Chính tại đây, này 
Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này Ananda, Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ngồi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Này Ananda, chính tại thị trần Vebhalinga, có người 
thợ làm đồ gốm tên là Ghatikara, người này là người đản tín 
của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, vị 
đàn tín đệ nhất. Thanh niên Jotipala là người bạn chí thân 
của thợ gốm Ghatikara. Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara 
nói với thanh niên Jotipala: 


"-- Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi 
đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy". 


Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala nói 
với thợ gôm Ghatikara: 
Ộ "~- Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì?" 
Lần thứ hai, này Ananda... Lần thứ ba, này Ananda, thợ 
gôm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 
-— Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi 
đên yêt kiên Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 


346 61. Kinh Ghatìkàra (Ghatlkàra sutfq) 





Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ây". 


Lần thứ ba này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ 
gôm Ghatikara: 


"_- Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì?" 


-- Vậy này bạn Jotipala, hãy cầm đồ gãi lưng và bột 
tắm, cúng ta hãy đi đến sông đề tăm". 


-- Thưa bạn, vâng". 


Này Ananda, thanh niên Jotipala vâng đáp thợ gốm 
Ghatikara như vậy. 


Thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala lấy đồ gãi 
lưng và bột tăm, đi đên sông đê tăm. Rôi này Ananda, thợ 
gôm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 


"_- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. Này 
bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là 
tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ấy". 

Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala nói 
với thợ gồm Ghatikara: 


"_- Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì?" 

Lần thứ hai, này Ananda, ..lần thứ ba này Ananda, thợ 
gôm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 

"-- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. Này 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 347 





bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là 
tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ấy". 


Lần thứ ba, này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ 
gôm Ghatikara: 


"_- Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì?" 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara năm lấy thanh niên 
Jotipala ở nơi cổ tay áo và nói: 

".- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. Này 
bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến 
Thể Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là 
tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ấy". 


Rồi này Ananda, sau khi gỡ thoát cỗ áo, thanh niên 
Jotipala nói với thợ gôm Ghatikara: 


"-- Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên vị Sa-môn đâu 
trọc ây đê làm gì? 


Rôi thợ gôm Ghatikara năm lây tóc vừa mới tăm xong 
của thanh niên Jotipala và nói: 


-- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn 
Kinh bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. Này 
bạn Jotipala chúng ta hãy đi, chúng ta hãy đi đến yết kiến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là 
tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác". 


346 61. Kinh Ghatìikàra (Ghatflkàra sutftq) 





Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala suy nghĩ như sau: 
"Thật là vi diệu! Thật là hy hữu! Thợ gồm Ghatikara tuy 
sanh thuộc hạ cấp, lại dám nghĩ có thể nắm lây tóc của ta, 
dầu ta vừa mới gội đầu, chắc việc này không phải là tầm 
thường", rồi nói với thợ gốm Ghatikara: 

"_- Này bạn Ghatikara, có thật sự là cần thiết không?" 


-- Này bạn Jotipala, thật sự là cần thiết. Thật là tốt lành 
cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác". 


"-- Vậy bạn Ghatikara, hãy thả (tay) ra. Chúng ta sẽ đi". 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên 
Jotipala cùng đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Sau khi đến, thợ gôm Ghatikara đảnh lễ Thể Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác rồi ngồi xuống một 
bên. Còn thanh niên Jotipala thời nói lên những lời cháo đón 
hỏi thăm với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, này Ananda, thợ gôm 
Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: 

".- Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của 
con, bạn thân tình của con. Mong Thế Tôn thuyết pháp cho 
bạn con". 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, với pháp thoại khích lệ làm cho thích thú, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ thợ gốm Ghatikara và 
thanh niên Jotipala. Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và 
thanh niên Jotipala, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác với pháp thoại, khích lệ, làm cho 
thích thú, phân khỏi, hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 349 





Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm 
Ghatikara: 


"¬ Này bạn Ghatikara, khi nghe pháp này, vì sao bạn 
không xuât g1a?" 


"-- Này bạn Jotipala, bạn không biết tôi sao? Tôi phải 
nuôi dưỡng cha mẹ giả và mù lòa”. 

"-- Vậy này bạn Ghatikara, tôi sẽ xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình”. 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên 
Jotipala đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, này Ananda, thợ gôm Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác: 


"_- Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của 
con, bạn thân tình của con. Mong Thê Tôn xuât gia cho bạn 


t† 


con. 


Và này Ananda, thanh niên Jotipala được Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác cho xuất gia, cho 
thọ đại giới. Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, sau khi thanh niên Jotipala xuất gia 
chưa bao lâu, sau nửa tháng, sau khi ở tại Vebhalinga lâu cho 
đến khi thấy tự thỏa mãn, liền du hành đi đến Baranasi. Ngài 
tuần tự du hành và đến tại Baranasi (Ba-la-nai). Rồi này 
Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng CIác 
trú tại Baranasli, ở Isipatana, vườn Lộc Uyên. 


3%0 61. Kinh Ghatlkàra (Ghatfikàra suffq) 





Này Ananda, KikI, vua xứ Kasi được nghe như sau: 
"Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến 
Baranasl, trú tại BaranasI, Isipatana, vườn Lộc Uyên. Rồi này 
Ananda, Kiki, vua nước Kasi cho thắng các cỗ xe tối thù 
thắng, sau khi tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng với các cỗ 
xe thù thắng đi ra khỏi thành Baranasl với đại uy vệ của nhà 
vua để yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Vua đi xe cho đến chỗ nào còn đi được xe, rồi xuống 
xe đi bộ, đi đến chỗ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, vua ngồi xuống một bên. Này 
Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng CIác 
với pháp thoại, khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hÿ Kiki, vua xứ Kasi, đang ngồi một bên. 
Rồi Kiki, vua xứ Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác với pháp thoại khích lệ, làm cho 
thích thú, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác: 


"-~- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con mời 
ngày mai đên dùng cơm với chúng Tỷ-kheo”". 


Và này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác im lặng nhận lời. Rồi này Ananda, sau khi 
được biết Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nhận lời, Kiki, vua xứ Kasi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thân bên 
hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

Và này Ananda, KikI, vua xứ KasIl, sau khi đêm ẫy đã 
mãn, tại trú xứ của mình, cho bày biện các món ăn thượng vị, 
loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô, các loại cari, các hột 
đen được gạn bỏ, và các món ăn gia VỊ, rồi báo thời giờ cho 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác được biết: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 351 





".- Bạch Thê Tôn giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác vào buổi sáng đấp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ của. Kiki, vua xứ Kasi, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Rồi này Ananda, Kiki, 
vua xứ Kasi tự tay thân hầu và làm cho thỏa mãn chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, khi 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã ăn 
xong, tay đã rời khỏi bát, lây một ghế thấp rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, này Ananda, KikI, vua xứ 
Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác: 

"_- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con 
an cư mùa mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy 
cho chúng Tỷ-kheo". 


"-- Thôi vừa rôi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa 
mưa Tôi." 


Lân thứ hai, này Ananda,... Lân thứ ba, này Ananda, 
KIkI, vua xứ Kasl, bạch Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 

"-- Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của con, 
an cư mùa mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy 
cho chúng Tỷ-kheo”. 

"-- Thôi vừa rôi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư trong 
mùa mưa rôi". 

Rôi này Ananda, Kiki, vua xứ KasIi, suy nghĩ như sau: 
"Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", vì vậy cảm 


352 61. Kinh Ghatìkàra (Ghatlkàra sutfq) 





thấy thất vọng, ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, 
bạch Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


".- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đàn tín hộ trì hơn 
con?" 


"-- Đại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại 
đây có thợ gốm tên là Ghatikara. Người ấy là đàn tín hộ trì 
của Ta, một đàn tín hộ trì tối thượng. Đại vương, Đại vương 
có nghĩ như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở 
Baranasi", do vậy, Đại vương cảm thấy thất vọng, ưu phiền. 
Nhưng thợ gốm Ghatikara không có như vậy, và không sợ 
như vậy. Này Đại vương, thợ gồm Ghatikara đã quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nâu. Này Đại vương, thợ gồm 
Ghatikara thành tựu lòng tin bất thối chuyên đối với Phật, đối 
với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái 
lạc. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara không có nghi ngờ 
đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có 
nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có nghỉ ngỜ, đối với Con 
Đường đưa đến khô diệt. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara, 
ăn một ngày một bữa, sống Phạm hạnh, có giới hạnh, theo 
thiện pháp. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ ngọc và 
vàng, không có vàng và bạc. Này Đại vương, thợ gốm 
Ghatikara không có tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị 
này vui lòng làm thành ghè bát với đất lấy từ bờ đê bị sập 
xuống hay do chuột và chó đảo lên, và nói như sau: "Ở đây, 
nếu ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng 
nhúm các loại đậu que (mugøga), từng nhúm các loại đậu hột 
(kalaya), và có thể lấy cái gì mình muốn". Này Đại vương, 
thợ gốm Ghatikara nuôi dưỡng cha mẹ già và mù lòa. Này 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 353 





Đại vương, thợ gốm Ghatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải 
trở lui đời này nữa. 

"Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị trấn .Vabhalinga. 
Rồi này Đại vương, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến cha mẹ của thợ gốm Ghatikara, sau khi đến nói với cha 
mẹ thợ gốm Ghatikara như sau: 


"_- Người thợ làm đồ gốm đi đâu?" 


"-- Bạch Thê Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thê Tôn đã 
đi khỏi và có dặn như sau: Hãy lây cháo từ nơi nôi, hãy lây 
đô ăn từ nơi chảo mà dùng”. 

"Rôi Ta, này Đại vương, sau khi lây cháo từ nơi nôi, lây 
đô ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi. Rôi 
này Đại vương, thợ gôm Ghatikara đi đên cha mẹ, sau khi 

3 °, 
đên, nói với cha mẹ như sau: 

"-- AI đã lây cháo từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi chảo, ăn 
xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi?" 

"-- Này con, Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi lây cháo từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi chảo, 
ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi". 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như 
sau: "Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã 
được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tin 
tưởng ta như vậy". Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng, 
hỷ lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một 
tuần (không rời khỏi) cha mẹ (người thợ gốm). 

"Một thời, này Đại Vương. Ta trú ở thị trấn Vebhalinga, 
lúc bấy giờ, các cốc bị mưa dột, rồi Ta, này Đại vương, gọi 
các Tỷ-kheo: 


34 61. Kinh Ghatìikàra (Ghatlkàra sutfq) 





"-- Hãy đi, này các Tỷ-kheo, và xem tại nhà của thợ 
gôm Ghatikara có cỏ hay không? 

"Khi được nghe nói vậy, này Đại vương, các Tỷ-kheo 
bạch với Ta: 

".- Bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Ghatikara không 
có cỏ, nhưng nhà người ây có mái cỏ". 

—_ = Này các Tỷ-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ 
gôm Ghatikara. 

"Rồi này Đại vương, các Tỷ-kheo ấy rút cỏ từ ngôi nhà 
thợ gôm Ghatikara. Này Đại vương, cha mẹ thợ gôm 
Ghatikara nói với các Tỷ-kheo ây: 

"-- Quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà?" 

"-- Này Đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác bị mưa dột". 

"- Hãy lẫy đi, chư Hiền giả! Hãy lây đi, chư Hiền giả!" 

"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ, 
sau khi đên thưa với cha mẹ như sau: 

"-- Những ai đã rút cỏ khỏi ngôi nhà?" 

"¬ Này Con, các Tỷ-kheo có nói: Ngôi nhà của Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác bị mưa đột". 

"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như 
sau: "Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta đã được 
Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tin tưởng 
ta như vậy". 

"Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng, hỷ lạc không 
rời khỏi thợ gôm Ghatikara, hay cho đên một tuân, (không 
rời khỏi) cha mẹ thợ gôm. Rôi suôt cả ba tháng trời, ngôi nhà 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 355 





đứng lây bầu trời làm mái, nhưng không có mưa rơi vào. Và 
như vậy, này Đại vương, là người thợ gôm Ghatikara. 


"-- Lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm Ghatikara; 
thật khéo lợi ích thay, bạch Thế Tôn cho thợ gốm Ghatikara, 
đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác 
tin tưởng!" 


Rồi này Ananda, KikI, vua xứ Kasi, cho người đưa đến 
thợ gốm Ghatikara, khoảng năm trăm xe gạo có vỏ, gạo vàng 
khô và các món đồ ăn. Rồi này Ananda, những người nhà 
vua cử đi đến thợ gốm Ghatikara và nói: 


"-- Này Tôn giả, năm trắm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô 
và các món đồ ăn này, do KikI, vua xứ Kasi, gởi đến cho Tôn 
giả, mong Tôn giả hãy nhận lấy". 

".- Nhà vua rất nhiều phận sự, rất nhiều việc cần phải 
làm. Thật là vừa đủ cho tôi, được nhà vua nghĩ đến như thế 
này”. 

-- Này Ananda, rất có thể Ông suy nghĩ như sau: "Lúc 
bây giờ, thanh niên Jotipala có thể là một người khác". 
Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ, Ta 
chính là thanh niên Jotipala. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


82. Kinh Ratthapàla 
(Ratthapdla sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của dân 
chúng Kưmu tên là Thullakotthita. 


Các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita được nghe như 
sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, Tôn giả xuất gia từ dòng 
họ Sakya, du hành giữa dân chúng Kuru nay đã đến 
Thullakotthita với đại chúng Tỷ-kheo. Tiếng đôn tốt đẹp sau 
đây được nói lên về Tôn giả Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng 
ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với chúng Sa-môn, Bả-la-môn, các loài Trời và 
Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ 
ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, và giới thiệu đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch”. Tốt đẹp thay, sự chiêm 
ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 


Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita đi đến chỗ 
Thế Tôn ở, sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Một số người 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 357 





chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Một số 
người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Một số 
người yên lặng ngồi xuống một bên. 


Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các vị Bà-la-môn, gia 
chủ ở Thullakotthita đang ngôi một bên. 


Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapala, con 
trai một gia đình thượng tộc ở chính tại Thullakotthita Ấy, 
đang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện nam tử Ratthapala 
suy nghĩ như sau: "Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, 
thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trăng bạch như vỏ 
ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình". 


Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita, sau khi 
được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các Bà-la-môn, gia 
chủ ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: 


--- Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành 
Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trăng 
bạch như vỏ ốc. Con muốn, bạch Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. 


358 62. Kinh Ratthapàdla (Ratthapàla suffa) 





-- Nhưng này Ratthapala, Ông có được cha mẹ bằng 
lòng cho Ông xuât gia chưa? 


-- Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho 
con xuât g1a. 


-- Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia 
nêu không được cha mẹ người ây băng lòng. 


„„ ÊP Như vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần 
thiệt đê cha mẹ băng lòng cho con được xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. 


Rồi thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi, đi 
đến cha mẹ, sau khi đến liền thưa với cha mẹ: 


-- Thưa Mẹ và Cha, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sông tại gia đình thật không dễ gì thực hành 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng 
bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho 
con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi được nghe nói vậy, cha mẹ Thiên nam tử 
Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: 


-- Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc 
nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, 
con không biết gì vê đau khổ. Này con thân yêu Ratthapala, 
hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn, uống, ăn chơi, con 
có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước 
đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn 
không muốn không có mặt con, huống nay con còn sống, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 359 





chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình! 


Lần thứ hai... Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala thưa 
với mẹ cha: 


-- Thưa Mẹ và Cha, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sống tại gia thật không dễ gì thực hành 
Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trăng 
bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho 
con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Lần thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với 
thiện nam tử Ratthapala: 


-- Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc 
nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, 
con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthapala, 
hãy đến ăn, hãy sống và hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, 
con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các 
phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu con có chết, chúng 
ta còn không muôn không có mặt con, huống nay con còn 
sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình! 


Rồi thiện nam tử Ratthapala không được cha mẹ cho 
xuât gia, liên ngay tại chỗ ây năm xuông trên đât trân và nói: 


-- Ta sẽ chết ở đây, hay được xuất gia. 


Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam 
tử Ratthapala: 


360 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





-- Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc 
nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, 
con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, này con thân 
yêu Ratthapala, hãy ăn, hãy uông, hãy vui chơi. Ăn, uống, 
vui chơi, con có thê thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm 
các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu con có chết, 
chúng ta còn không muôn không có mặt con, huống nay con 
còn sông, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình! 


Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthapala giữ im 
lặng. Lân thứ hai... Lân thứ ba, cha mẹ thiện nam tử 
Ratthapala nói với thiện nam tử Ratthapala: 


-- Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc 
nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được 
nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, con 
không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, này con thân yêu 
Ratthapala, hãy ăn, hãy uông, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui 
chơi, con có thê thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các 
phước đức. Chúng ta không băng lòng cho con được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu con có chết, chúng 
ta còn không muôn không có mặt con, huỗng nay con còn 
sông, chúng Ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình! 


Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. 

Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala liền đi đến các thân 
hữu của thiện nam tử Ratthapala, và nói: 

-- Này các Thân hữu, thiện nam tử Ratthapala nằm trên 
đât trân và nói: "Ơ đây, ta sẽ chêt, hay được xuât gia". Này 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 361 





các con thân mến, hãy đi đến thiện nam tử Ratthapala, sau 
khi đến hãy nói với thiện nam tử Ratthapala: "Này bạn 
Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ bạn, khả ái, dễ 
thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an 
lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết 8Ì về đau khổ. Hãy 
đứng dậy, bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy uông, hãy vui chơi. 
Ăn, uống, vui chơi, bạn có thê thụ hưởng các ái dục và sung 
sướng làm phước đức, cha mẹ bạn không bằng lòng cho bạn 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn 
có chết đi, cha mẹ bạn còn không muốn không có mặt bạn, 
huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình!" 

Rồi những người bạn của thiện nam tử Ratthapala vâng 
theo lời cha mẹ của thiện nam tử Ratthapala, đi đến chỗ thiện 
nam tử Ratthapala, sau khi đến liền nói: 


-— Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ 
bạn, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi 
dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gÌ về 
đau khổ. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy uông, 
hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, bạn có thê thụ hưởng các ái 
dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn không 
bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ bạn còn không 
muôn không có mặt bạn, huống nay bạn còn sống, cha mẹ 
bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình! 

Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthapala giữ im 
lặng. Lần thứ hai... Lần thứ ba, những người bạn của thiện 
nam tử Ratthapala, nói với thiện nam tử Ratthapala: 


-- Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ 
bạn, khả ái, dê thương, được sông trong an lạc, được nuôi 


362 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì về 
đau khổ. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, 
hãy vui chơi. Ăn uống, vui chơi, bạn có thể thụ hưởng các ái 
dục, và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn không 
bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đỉnh. Nếu bạn chết đi, cha mẹ bạn còn không 
muôn không có mặt bạn, huống nay bạn còn sống, cha mẹ 
bạn lại bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình ! 


Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. 


Rồi các thân hữu của thiện nam tử Ratthapala đi đến 
cha mẹ thiện nam tử Ratthapala, sau khi đên liên thưa: 


-- Thưa Mẹ và Cha, thiện nam tử Ratthapala đang nằm 
xuống trên đất trần kia và nói: "Ở đây, ta sẽ chết, hay được 
xuất gia". Nếu Cha Mẹ không băng lòng cho thiện nam tử 
Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, thời 
Ratthapala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu Cha Mẹ bằng lòng 
cho thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, thời Cha Mẹ có thể thấy Ratthapala sau khi 
xuất gia. Nếu thiện nam tử Ratthapala không cảm thấy hoan 
hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
thời Ratthapala không còn con đường nào đi khác hơn. 
Ratthapala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện 
nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 

-- Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép 


thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. 


Rồi những thân hữu của thiện nam tử Ratthapala, đi đến 
thiện nam tử Ratthapala, sau khi đên, liên nói: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 363 





-- Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ 
bạn, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng 
trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gì vê đau 
khổ. Hãy đứng dậy, ăn, uông, và vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, 
bạn có thể thụ hưởng các ái dục, và sung sướng làm các 
phước đức. Cha mẹ bạn đã băng lòng cho phép được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình, và sau khi xuất gia, cần 
phải vê thăm cha mẹ. 


Rồi thiện nam tử Ratthapala, sau khi đứng dậy, sau khi 
lây lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam 
tử Ratthapala bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con đã được mẹ cha bằng lòng cho 
phép con được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 
Thê Tôn hãy xuât gia cho con. 


Và thiện nam tử Ratthapala được xuất gia dưới sự chỉ 
dân của Thê Tôn và được thọ đại giới. 


Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapala thọ đại giới 
không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại 
Thullakotthita cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến 
Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú 
tại Savatthi, Jetavana, tu viện của Anathapindika. 


Rồi Tôn giả Ratthapala sống một mình, viễn ly, không 
phóng đật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình hướng đến, tức là tự chứng ngộ với 
thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở 


364 62. Kinh Ratthapdla (Ratthapàla suffa) 





đời này nữa”. Tôn giả Ratthapala trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
Rồi Tôn giả Ratthapala đi đến Thế Tôn, sau khi đến 


đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ratthapala bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu Thế 
Tôn cho phép con. 

Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn giả 
Ratthapala. Khi Thế Tôn được biết thiện nam tử Ratthapala 
không thể từ bỏ tu học, trở lại hoàn tục, liền nói với Tôn giả 
Ratthapala: 


-- Này Ratthapala, nay Ông hãy làm những gì Ông nghĩ 
là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thế Tôn, thân hữu hướng về Thế Tôn, sau khi thâu xếp chỗ ở, 
cầm y bát và khởi hành đi đến Thullakotthita, tuần tự du 
hành và đến Thullakotthita. Ở đấy, Tôn giả Ratthapala trú tại 
vườn Lộc Uyên của vua Koravya. Rồi tôn giả Ratthapala vào 
buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Thullakotthita đề khất thực. 
Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thullakotthita và đến tại 
nhà người cha mình. 


Lúc bấy giờ người cha của Tôn giả Ratthapala đang 
chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của Tôn giả 
Ratthapala thây Tôn giả Ratthapala từ xa đi đên, và nói. 

-- Chính vì những Sa-môn đầu trọc này mà đứa con độc 
nhât của chúng ta, khả ái, dễ thương đã xuât gia. 

Và Tôn giả Ratthapala từ ngôi nhà của cha mình, không 
được bô thí, không nhận được lời từ chôi, chỉ nhận được lời sĩ 
nhục. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 365 





Lúc bấy lờ, người nữ tỷ thân gia của Tôn giả 
Ratthapala muốn quăng đồ cháo ngày hôm qua. Tôn giả 
Ratthapala nói với người nữ tỳ ấy: 


-- Này Chị, nếu cần phải quăng đỗ cháo này, hãy đồ 
vào bát của tôi ở đây. 

Rồi người nữ tỳ, trong khi đồ cháo ngày hôm qua ấy 
vào bát của Tôn giả Ratthapala, nhận diện được tướng tay, 
chân và giọng nói của Tôn giả. Người nữ tỳ liền đi đến người 
mẹ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến nói với người mẹ của 
Tôn giả Ratthapala: 


-- Thưa tôn mẫu, tôn mẫu có biết chăng, cậu ấm 
(ayyaputta) Ratthapala đã trở vê. 


-- Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ được thoát khỏi 
phận nô tỳ. 

Rồi mẹ Tôn giả Ratthapala đi đến cha Tôn giả 
Ratthapala và nói: 


-- Thưa gia chủ, gia chủ có biết chăng, thiện nam tử 
Ratthapala đã trở vê. 


Lúc "bấy giờ, Tôn giá Ratthapala đang ăn cháo ngày 
hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đến 
tại chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến liền nói với Tôn 
giả Ratthapala: 


-- Này con thân yêu Ratthapala, có phải con đang ăn 
cháo ngày hôm qua? Này con thân yêu Ratthapala, con phải 
vào nhà của con. 


-- Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi, những 
người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Chúng 
tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ ! Chúng tôi 
có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ, nhưng tại đấy, chúng 


366 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





tôi không nhận được bó thí, không nhận được lời từ chối, chỉ 
nhận được lời sỉ nhục. 


-- Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala. 
-- Thưa gia chủ, thôi vừa rồi ! Hôm nay tôi đã ăn xong. 


-- Vậy này con thân yêu Ratthapala, hãy nhận lời mời 
ngày mai đên dùng cơm. 


Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. Rồi người cha của 
Tôn giả Ratthapala, sau khi được biết Tôn giả Ratthapala đã 
nhận lời liền về đến nhà của mình, cho chất vàng nén và tiền 
vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại, và cho gọi các 
người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala: 


-- Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang 
điêm mà xưa kia các con được thiện nam tử Ratthapala ái lạc 
và ưa thích. 


Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala, sau khi đêm ấy 
đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình, các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, liền báo giờ cho Tôn 
giả Ratthapala: 


-- Đã đến giờ, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã sẵn 
sảng. 

Rồi Tôn giả Ratthapala vào buôi sáng đắp Y, cằm bát đi 
đến ngôi nhà của người cha mình, sau khi đến ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala 
cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng và nói với Tôn 
giả Ratthapala: 

-- Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài của mẹ, 
kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con thân 
yêu Ratthapala, con có thê thụ hưởng tài vật và làm các 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 367 





phước đức. Này con thân yêu Ratthapala, hãy từ bỏ tu học, 
hoàn tục thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức. 


-- Thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, 
sau khi chỗông chât đông vàng nén và tiên vàng này vào trong 
các xe, sau khi cho chở và hạ xuông giữa sông Hãng, hãy đô 
đông vàng này vào giữa dòng sông. Vì sao vậy? Này gia chủ, 
vì do nhân duyên này, mà sâu, bị, khô, ưu, não sẽ khởi lên 
cho gia chủ. 

Rồi những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala ôm mỗi 
chân (Tôn g1ả) và nói: 

-- Thưa phu quân (ayyaputtaka) vì thiên nữ nào mà phu 
quân sông phạm hạnh? 

-- Các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi 
sông phạm hạnh. 

-- Phu quân Ratthapala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà 
chị. 

Nói lên như vậy, (các người vợ cũ) liền ngã xuống đất, bất 
tỉnh. 

Rồi Tôn giả Ratthapala nói với phụ thân: 

-- Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bồ thí đồ ăn thời hãy 
bô thí đi, chớ có phiên nhiêu chúng tôi. 

-- Hãy ăn, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã sẵn 
sàng. 

Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala tự tay thân mời 
và làm cho thỏa mãn Tôn giả Ratthapala với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mêm. 

Rồi Tôn giả Ratthapala sau khi ăn xong, tay đã rời khỏi 
bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây: 


368 62. Kinh Ratthapàdla (Ratthapàla suffa) 





Hãy nhìn hình bóng trang sức này, 

Một nhóm vết thương được tích tụ, 

Bệnh nhiêu, tham tưởng cũng khá nhiễu, 
Nhưng không gì kiên cố, thường trú. 


Hãy nhìn dung mạo trang sức này, 
Với các châu bảu, với vòng tai, 
Một bộ xương được da bao phủ, 
Được y phục làm cho sáng chói. 


Chán được sơn với son với sáp, 
Mặt được thoa với phản, VỚI bỘI, 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 


Tóc được uốn bảy vòng, bảy lớp, 
Mắt được xoa với thuốc, với son, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 


Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, 
Là uễ thân được điểm thời trang, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 

Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 


Người thợ săn đặt bày lưới sập, 
Loài nai khôn chẳng chạm bén chân, 
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường, 
Mặc cho kẻ bắt nai than khóc. 


Tôn giả Ratthapala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền đi 
đến vườn Lộc Uyên của vua Koravya, sau khi đến liền ngồi 
xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 


Rồi vua Koravya nói với người thợ săn: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 369 





- Này thợ Săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc Uyễn, ta 
muôn đi thăm viêng cảnh đẹp. 


-- Thưa vâng, Đại vương. 


Người thợ săn vâng đáp vua Koravya, trong khi dọn 
dẹp vườn Nai, thấy Tôn giả Ratthapala đang ngôi dưới gốc 
cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua 
Koravya, sau khi đến liền tâu vua Koravya: 


-- Tâu Đại vương, vườn Nai đã được dọn đẹp. Và ở đây 
có thiện nam tử tên là Ratthapala là con một thế gia ở 
Thullakotthita mà Đại vương thường hay tán thán, vị ấy đang 
ngồi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


-- Này Thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. 
Nay chúng ta muôn cung kính cúng dường Tôn giả 
Ratthapala. 


Rồi vua Koravya, sau khi nói: "Ở đây, hãy đem bố thí 
tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm", ra lệnh 
cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, 
liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thullakotthita để yết kiến 
Tôn giả Ratthapala với đại uy phong của bậc để vương. Sau 
khi cỡi xe cho đến chỗ đất còn có thể cỡi xe được, Ngài 
xuống xe, đi bộ, cùng với hàng tùy tùng vương hầu, đến chỗ 
của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Tôn giả Ratthapala, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng 
một bên, vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapala: 

-- Ở đây xin mời Tôn giả Ratthapala ngồi xuống trên nệm 
VOI. 

-- Thôi vừa rồi, Đại vương! Đại vương hãy ngồi. Tôi đã 
ngồi trên chỗ ngồi của tôi. 


370 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





Rồi vua Koravya ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapala: 


-- Bạch Tôn giả Ratthapala, có bốn sự suy vong này. 
Chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây, có người 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy 
vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. 


Này Tôn giả Ratthapala, thế nào là lão suy vong? Ở đây, 
thưa Tôn giả Ratthapala có người niên cao, lạp lớn, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Vị 
ấy suy tư như sau: "Nay ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. 
Thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu 
hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. 
Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". Vị này, do thành tựu lão suy 
vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala 
được gọi là lão suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay còn 
trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuôi 
thanh xuân, trong sơ kỳ tuôi đời; Tôn giả Ratthapala đâu có 
lão suy vong? Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, 
hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là bệnh suy vong? 
Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người bị bệnh, khổ đau, 
mang trọng bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị bệnh, khổ 
đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta thâu được các 
tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật 
đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 371 





thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn 
giả Ratthapala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả 
Ratthapala nay ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không 
quá lạnh, không quá nóng; Tôn giả Ratthapala đâu có bệnh 
suy vong? Tôn giá Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã 
nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là tài sản suy vong? 
Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người giàu sang, tiền của 
nhiễu, tài vật nhiêu, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến 
chỗ suy vong. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta trước đây giảu 
sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều. Những tài vật ấy của ta dần 
dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được 
những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng 
những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
Vị này do thành tựu tải suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo 
cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Như vậy, 
thưa Tôn giả Ratthapala được gọi là tài suy vong. Nhưng Tôn 
giả Ratthapala chính tại Thullakotthita này, là con của một 
lương gia đệ nhất; Tôn giả Ratthapala đâu có tài sản suy vong? 
Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


Và này Tôn giả Ratthapala, thế nào là thân tộc suy vong? 
Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người có nhiều thân hữu 
quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc 
của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư 
như sau: "Trước kia, ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà 
con huyết thông. Những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần 
dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được 
những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng 


372 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
VỊ này do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là thân tộc suy 
vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala ở chính tại Thullakotthita 
này, có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, Tôn 
giả Ratthapala đâu có thân tộc suy vong? Vậy Tôn giả 
Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


Thưa Tôn giả Ratthapala, đây là bốn loại suy vong, do 
thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây, có người cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình; Tôn giả Ratthapala đâu có những loại ấy? Vậy Tôn giả 
đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình? 


-- Thưa Đại vương, có bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết 
giáo ây, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Thế nào là bốn? 


"Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt", thưa Đại 
vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ nhất, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, 
mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


"Thế giới là vô hộ, vô chủ", thưa Đại vương, đó là 
thuyết giáo Chánh pháp thứ hai, do Thế Tôn, bậc Tri Giả. 
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết giảng. Do 
tôi biết, tôi thấy. và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 373 





"Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả", thưa 
Đại vương đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, 
mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái", 
thưa Đại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, 
mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Thưa Đại vương, đây là bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết 
giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


-- Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là vô thường đi 
đến hủy diệt," ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu 
như thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Khi Ngài 
20 tuổi, hay 25 tuổi, Ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về 
ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về 
kiếm, bắp về mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện 
nghệ trong nghề đánh giặc? 


-- Thưa Tôn giả Ratthapala, khi tôi được 20 hay 25 tuổi, 
tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về 
xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp về mạnh, và 
cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh 
giặc. Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapala, tôi cảm thấy có 
thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. 


374 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nay Đại 
vương vẫn còn bắp về mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và 
thiện nghệ đánh giặc như vậy không? 


-- Không như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, nay tôi đã 
già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống 
mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, 
thưa Tôn giả Ratthapala, tôi nghĩ: "Ở đây, ta sẽ bước chân", 
nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. 


-- Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt", và tôi sau 
khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


-- Thật vi diệu thay, Tôn Giả Ratthapala! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, Bậc A la hán, Chánh Đăng Giác đã khéo nói: 
"Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt". Thật vậy, thưa Tôn 
giả Ratthapala, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. 


Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương quốc nảy, có 
đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân xa, 
cũng có đội quân bộ, nếu chúng tôi gặp nguy khốn thời các 
đội quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế 
giới là vô hộ, vô chủ", ý nghĩa của lời nói này, cần phải được 
hiểu như thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương 
có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? 


-- Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi có bệnh phong kinh 
niên. Nhiều khi, thân hữu quen biết, bà con huyết thông đứng 
xung quanh tôi và nói: "Nay vua Koravya sẽ mệnh chung, 
nay vua Koravya sẽ mệnh chung". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 375 





-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương 
có thể nói chăng, với các thân hữu quen biết, bà con huyết 
thống của Đại vương: "Mong rằng Tôn giả thân hữu quen 
biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi! 
Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, đề tôi có thể có một cảm 
thọ nhẹ nhàng hơn"; hay là Đại vương chỉ có thể thọ lãnh 
cảm thọ ẫy một mình? 


-- Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi không có thể nói với 
các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi: "Mong 
rằng các Tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thông làm 
vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ 
này để có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn”; và tôi chỉ có 
thể thọ lãnh cảm thọ ây một mình". 


-- Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Thế giới là vô hộ, vô chủ", và tôi sau khi biết, sau khi 
thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: 
"Thế giới là vô hộ, vô chủ". Thật vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala, thế giới là vô hộ, vô chủ. 


Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương quốc này có 
rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất". 
Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần 
phải từ bỏ tất cả". Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu 
như thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Dầu cho 
nay Đại vương sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục 


3756 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





trưởng dưỡng, Đại vương có thể nói được như sau: "Chính 
như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng 
dưỡng này”; hay là người khác sẽ thọ hưởng tải sản này, còn 
Đại vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình? 


-- Thưa Tôn giả Ratthapala, dầu cho nay tôi sống thụ 
hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng. Tôi 
không có thể nói được như sau: "Chính như vậy tôi thọ 
hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng này". Chính 
người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi phải đi theo 
nghiệp của tôi. 

-- Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả". 
Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapalal Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: 
"Thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả". Thật vậy, 
thưa Tôn giả Ratthapala, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, 
từ bỏ tất cả. 

Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là thiếu thốn, khao 
khát, nô lệ cho tham ái". Ý nghĩa của lời nói này cần phải 
được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Có phải 
Đại vương trị vì ở Kuru, một nước phổn thịnh? 


-- Thưa vâng, Tôn giả Ratthapala. Tôi trị vì ở Kuru, 
một nước phôn thịnh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 377 





-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có 
người đáng tin cậy, chánh trực đến với Đại vương từ phương 
Đông, và sau khi đến tâu với Đại Vương: "Tâu Đại vương, 
Đại vương có biết chăng? Tôi từ phương Đông lại. Ở đấy, tôi 
có thấy một quốc độ lớn, phú cường, phôn thịnh, dân cư trù 
mật. Tại đây có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại 
đây có nhiều ngà voi, tại đây có nhiều vàng nén, tiền vàng 
chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ. Và có thể chinh phục 
quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu Đại vương, hãy đi 
chinh phục !" Đại vương sẽ hành động như thế nào? 


-- Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chinh phục quốc độ 
ấy, tôi sẽ trị vì. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến với Đại vương từ phương Tây... . từ phương Bắc .. 
từ phương Nam... từ bờ biển bên kia, người ấy đáng tin _. 
chánh trực, tâu với Đại vương: “Tâu Đại vương, Đại vương có 
biết chăng? Tôi từ bờ biển bên kia lại. Ở đây, tôi thấy có một 
quốc độ lớn, phú cường, phôn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy 
có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều 
ngà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã 
làm, có nhiều phụ nữ. Và có thê chinh phục quốc độ ấy với vũ 
lực như thế ây. Tâu Đại vương, hãy đi chỉnh phục". Đại 
vương sẽ hành động như thế nào? 

-- Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chinh phục quốc độ 
ấy, tôi sẽ trị vì. 

-- Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, 
" và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


378 62. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla suffa) 





-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắẳng Giác đã khéo nói: 
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái". Thật 
vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, thể giới là thiếu thốn, khao 
khát, nô lệ cho tham ái. 


Tôn giả Ratthapala đã giảng như vậy, sau khi giảng như 
vậy xong, lại nói thêm như sau: 
Ta thấy người giàu sang ở đời, 
Có của vì sỉ không bồ thí. 
Vì tham, họ tích tụ tài vật, 
Và chạy theo dục vọng càng nhiêu. 


Dùng bạo lực, chỉnh phục quả đất, 
Vua trị vì cho đến hải biên, 
Không thỏa mãn bờ biển bên này, 
Và chạy theo bờ biển bên kia. 


Vua cùng rất nhiễu loại người khác, 
Ái chưa ly, mạng chung đã đến, 
Bị thiếu thốn, không bỏ thân họ, 
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. 


Quyến thuộc tán loạn, khóc người ấy: 
"Than ôi, người ấy không bất tử ! ". 
Mạng thân người ấy vải bao phủ, 

Họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu. 


Bị thọc với cây, người ấy cháy, 
Độc mảnh vải, bỏ tiễn của lại. 

Ở đây, quyến thuộc cùng thân hữu, 
Không nơi nương tựa cho kẻ chết. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 379 





Kẻ thừa tự, nhận mang tải sản, 

Riêng con người, theo nghiệp phải đi, 
Tiên của đâu có theo người chết, 

Cả vợ con, tài sản, quốc đó. 


Tài sản không mua được trưởng thọ, 
Phú quý không tránh được già Su, 
Kẻ trí nói đời này thật ngắn, 

Thật vô thường, biến đổi luôn luôn. 
Kẻ giàu, kẻ nghèo đêu cảm xúc, 
Người ngu, kẻ trí đồng cảm thọ, 

Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, 

Bác trí cảm xúc, không run sợ. 


Do vậy, trí tuệ thắng tài vật, 

Nhờ trí, ở đây được viên thành. 
Không thành mãn trong hữu, phi hữu, 
Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp. 


Nhập thai thác sanh thể giới khác, 
Người ấy luân hôi, tiếp tục sanh, 
Kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là 
Nhập thai và sanh thể giới khác. 


Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, 

Ác tánh hại mình do tự nghiệp, 
Chúng sanh cũng vậy chết đời khác, 
Ác tánh hại mình, do tự lực. 


Dục vọng nhiều loại, ngọt, khả ải, 
Nhiêu loạn tâm dưới nhiễu hình thức, 
Thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, 
Nên tôi xuất gia, tâu Đại vương ! 


380 62. Kinh Ratthapdla (Ratthapàdla sutfq) 





Như quả từ đáy, người bị rụng, 
Cả già lẫn trẻ, khi thân hoại, 

Do thấy chính vậy, tôi xuất gia, 
Hạnh Sa-môn phải là tối thắng, 


Thưa Đại vương! 


83. Kinh Makhàdeva 
(Makhadeva sufta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng 
Makhadevamba. 

Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa điểm. Tôn 
giả Ananda liền suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 8ì. Thế Tôn 
lại mỉm ng Không phải không có lý do khiến Thế Tôn 
mỉm cười". Rồi Tôn giả Ananda, đắp y phía một bên vai, 
chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại 
mỉm cười? Không phải không lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. 

-- Thuở xưa, này Ananda, vị vua chính nước Mithila 
này tên là Makhadeva, là vị pháp vương như pháp, kiên trì 
trên pháp, vị Đại vương thực hành Chánh pháp, giữa các Bà- 
la-môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ 
Uposatha (Bồ-tát) vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mông 8. 
Rồi này Ananda, vua Makhadeva sau nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, bảo người thợ cạo tóc: 


"-- Này Thợ cạo tóc, khi nào Ông thấy trên đầu ta, có 
mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biệt". 


"-- Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua 
Makhadeva. Này Ananda, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, 


362 63. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva suffa) 





nhiêu ngàn năm, người thợ cạo tóc thây trên đâu vua 
Makhadeva có sanh tóc bạc, thây vậy liên tâu vua 
Makhadeva: 


"-- Các Thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương. Tóc bạc đã 
được thây mọc ra trên đâu". 


"._ Vậy này Thợ cạo tóc, hãy khéo nhỗ những sợi tóc 
bạc ây với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta". 


"-- Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua 
Makhadeva, sau khi khéo nhỗ những sợi tóc bạc ấy với cái 
nhíp, đặt chúng trên bàn tay của vua Makhadeva. Rồi này 
Ananda, vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một 
lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi hoàng tử con đầu và nói: 


"-- Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra cho 
ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ 
các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên 
lạc. Hãy đến đây, này Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ 
này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Và này Hoàng tử thân yêu, 
khi nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người 
thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao 
lại quốc gia cho hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp 
tục duy trì, con chớ thành người tối hậu sau ta. Này Hoàng tử 
thân yêu, khi hai người còn tỒn tại, và có sự đứt đoạn của 
truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy 
là người tối hậu. Vậy này Hoàng tử thân yêu, ta nói với con: 
"Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục 
duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 383 





Rồi này Ananda, vua Makhadeva, sau khi cho người 
thợ cạo tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao 
quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài 
Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cảà-sa, vua 
Makhadeva đã xuất gia. 


Vị này an trú, biến mãn một phương với tâm thấm 
nhuần lòng từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy củng khắp thế giới, 
trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm thấm nhuần lòng từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


Với tâm thấm nhuân lòng bi... với tâm thắm nhuần lòng 
hỷ.... an trú biến mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng 
xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, 
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biến mãn với tâm thắm nhuân lòng xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 


Nhưng này Ananda, vua Makhadeva, tám vạn bốn ngàn 
năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử, tám vạn bốn ngàn năm, 
đã trị vì như một phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, đã chấp 
chánh như một quốc vương; tám vạn bốn ngàn năm, chính tại 
ngôi rừng xoài Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cả-sa đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
sống theo Phạm hạnh. VỊ này, sau khi tụ tập bốn Phạm trú, 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi này Ananda, con vua Makhadeva, sau nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người thợ cạo tóc: 


-- Này thợ cạo tóc, khi nào Ông thấy trên đầu Ta có 
mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biệt”. 


384 63. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva suffa) 





"-- Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con vua 
Makhadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu con vua 
Makhadeva có sanh tóc bạc, thấy vậy liền tâu với con vua 
Makhadeva: 


"-- Các Thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương. Tóc bạc đã 
được thây mọc ra trên đâu". 


"-- Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhô những sợi tóc 
bạc ây với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta". 


"-- Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con vua 
Makhadeva, sau khi khéo nhố những sợi tóc bạc ấy với cái 
nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con vua Makhadeva. Rồi 
này Ananda, con vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cạo 
tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng tử con 
đầu và nói: 

"-- Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra cho 
ta, tóc bạc đã thấy sanh ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ dục lạc 
thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. Hãy đến 
đây, này Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Và nay, này Hoàng tử thân yêu, khi nào 
con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo 
tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao lại quốc 
gia này cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập. Con phải tiếp tục 
duy trì, chớ thành người tối hậu sau ta. Này Hoàng tử thân 
yêu, khi hai người còn tỒn tại, và có sự đứt đoạn của truyền 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 385 





thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là 
người tối hậu. Vậy này Hoàng tử thân yêu, ta nói với con: 
"Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục 
duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta". 


Rồi này Ananda, con vua Makhadeva, sau khi cho 
người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo 
giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài 
này, con vua Makhadeva, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- 
sa, đã xuất Ø1a, VỊ này an trú, biến mãn một phương với tâm 
thấm nhuần lòng từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thắm nhuần lòng 
từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm thắm 
nhuần lòng bi... Với tâm thâm nhuằn lòng hý... an trú biến 
mãn một phương với tâm thấm nhuần lòng xả; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm thâm nhuằn lòng xả, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Nhưng này Ananda, con vua Makhadeva 
tám vạn bốn ngàn năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử; tám 
vạn bốn ngàn năm, đã trị vì như một phó vương; tám vạn bốn 
ngàn năm, đã chấp chánh như một quốc vương; tám vạn bốn 
ngàn năm, chính tại ngôi rừng xoài này, con vua Makhadeva 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, sống theo Phạm hạnh. Vị này, sau 
khi tu tập bốn Phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi này Ananda, các tử tôn của vua Makhadeva truyền 
nối tiếp tục vua ấy, sau tám vạn bốn ngàn năm làm vương tộc 


386 63. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva suftf) 





(Khattiya), chính tại ngôi rừng xoài Makhadeva này, sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các vị ấy biến mãn một phương với tâm 
thấm nhuân lòng từ và an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thầy phương xứ, cùng 
khắp biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thắm nhuần 
lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
thấm nhuân lòng bi... Với tâm thắm nhuằn lòng hý....... an trú, 
biến mãn một phương với tâm thắm nhuân lòng xả; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, những vị ấy an trú 
biến mãn với tâm thắm nhuân lòng xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Vị ấy tám vạn bốn ngàn năm đã chơi 
trò chơi của hoảng tử, tám vạn bốn ngàn năm, đã trị vì như 
một phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, đã chấp chánh như 
một quốc vương: tám vạn bốn ngàn năm, chính tại ngôi rừng 
xoài Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo 
Phạm hạnh. Các vị ấy, sau khi tu tập bốn Phạm trú, khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


Nemi là vị cuối cùng của các vị vua ấy, là vị pháp 
vương như pháp, kiên trì trên pháp, vị đại vương thực hành 
Chánh pháp giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị dân và 
thôn dân, hành trì lễ Uposatha (Bố-tát) vào các ngày 14, ngày 
15 và ngày mông 8. 


Thuở xưa, này Ananda, khi chư Thiên ở Tavatimsa 
(Tam thập tam thiên) ngồi hội họp với nhau tại giảng đường 
Thiện Pháp (Sudhamma), cuộc đối thoại sau đây được khởi 
lên: "Thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha, thật tốt đẹp 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 387 





thay cho dân chúng Videha, được vua Nemi là vị pháp vương 
như pháp, kiên trì trên pháp, vị Đại vương thực hành Chánh 
pháp giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, 
hành trì lễ Uposatha (Bố-tát) vào các ngày 14, ngày l5 và 
ngày mông §". 


Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với chư Thiên ở 
cõi trời Ba mươi ba: 

"-- Chư Khanh, chư Khanh có muôn yêt kiên vua NemI 
không?". 

"-- Thưa Thiên chủ, chúng tôi muôn yêt kiên vua 
Nemi". 


Lúc bấy giờ, vua Nemi trong ngày rằm lễ Bố-Tát 
(Uposatha), đã gội đầu, giữ trai giới đang ngồi trên lầu cung 
điện. Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka, như nhà lực sĩ duỗi 
bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, 
Thiên chủ biến mất giữa chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, và 
hiện ra trước mặt vua Nemi. Rồi này Ananda, Thiên chủ 
Sakka nói với vua Nemi: 


"-- Tâu Đại vương, thật hạnh phúc thay cho Đại vương, 
thật tốt lành thay cho Đại vương! Tâu Đại vương, chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba đang ngồi tại giảng đường Thiện Pháp 
tán thán Đại vương và nói: "Thật hạnh phúc thay cho dân 
chúng Videha... và ngày mông 8". Tâu Đại vương, chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba muốn yết kiến Đại vương. Tâu Đại 
vương, tôi sẽ gởi cho Đại vương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo, 
Đại vương hãy cưỡi thiên xa ấy, chớ có sợ hãi! " 

Này Ananda, vua Nemi im lặng nhận lời. Rồi này 
Ananda, Thiên chủ Sakka, sau khi biết được vua Nemi đã 
nhận lời, như nhà lực sĩ... liền biến mất và hiện ra giữa chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 


368 63. Kinh Makhàdeva (Makhadeva suff) 





Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka gọi người đánh xe 
Matall và nói: 

"-- Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo 
hãy đi đến vua Nemi và nói: "Tâu Đại vương, đây là cỗ xe có 
ngàn ngựa kéo do Thiên chủ Sakka gửi đến cho Đại vương. 
Đại vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi! ”. 


"-- Thưa vâng, Tôn giả". 


Người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ Sakka, cho 
thăng cô xe có ngàn ngựa kéo, đi đên vua Nemi và thưa: 


"._ Tâu Đại vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do 
Thiên chủ Sakka gửi đến cho Đại vương. Đại vương hãy 
cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi! Và tâu Đại vương, con sẽ dẫn 
Đại vương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác 
đưa đến sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác hay con đường do 
đó các thiện nghiệp đưa đến sự cảm thọ quả báo các thiện 
nghiệp". 

"-- Hãy đưa Ta đi, cả hai con đường”. 


Và này Ananda, người đánh xe Matali đưa vua Nemi 
đến giảng đường Sudhamma (Thiện Pháp). Này Ananda, 
Thiên chủ Sakka thấy vua Nemi đường xa đi đến, sau khi 
thấy vậy, liền nói với vua Nemi: 

"-_ Hãy đến, tâu Đại vương; thiện lai, tâu Đại vương. 
Tâu Đại vương, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ngồi Ở 
giảng đường Sudhamma, tán thán Đại vương như sau: "Thật 
là hạnh phúc... và ngày mồng 8". Tâu Đại vương, chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba muốn yết kiến Đại vương. Tâu Đại 
vương, hãy hoan lạc với thiên uy lực giữa chư Thiên”. 


".. Thôi vừa rồi, Tôn giả. Hãy đưa tôi về Mithila, tại 
đây tôi sẽ sông theo Chánh pháp giữa các vị Bà-la-môn, gia 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 389 





chủ, và giữa các thị dân và thôn dân và thọ trì trai giới vào 
các ngày l4, ngày IŠ và ngày mông 8". 

Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với người đánh 
xe Matali: 

"-- Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, 
hãy đưa vua Nemi về tại Mithila". 

"-- Thưa vâng, Tôn giả". 

Này Ananda, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ 
Sakka, thăng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, và đưa vua Nemi về 
Mithila. 

Ở đây, này Ananda, vua Nemi sống như pháp giữa các 
Bà-la-môn, gia chủ và giữa thị dân và thôn dân, thọ trì trai 

1ớI vào các ngày 14, ngày IŠ và ngày mông 8. 
D gay gay say 2 

Và này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều 
ngàn năm; vua NemIi gọi người thợ cạo tóc: 

"-- Này Thợ cạo tóc, khi nào Ông thấy trên đầu ta có 
mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biệt”. 

"-- Thưa vâng, tâu Đại vương". 

Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua NemI. 
Này Ananda, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn 
năm, người thợ cạo tóc thây trên đâu vua Nemi có mọc tóc 
bạc, thây vậy liên tâu với vua Nemi: 

"-- Các Thiên sứ đã hiện cho Đại vương. Tóc bạc đã 
được thây mọc ra trên đâu". 

"-- Vậy này Thợ cạo tóc, hãy khéo nhỗ những sợi tóc 
bạc ây với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta". 


"-- Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


390 63. Kinh Makhàdeva (Makhàdeva suff) 





Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua NemI, sau 
khi khéo nhổ những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng 
trên bàn tay vua NemI. Rồi này Ananda, vua Nemi, sau khi 
cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho 
ĐỌI VỊ A8: tử con đầu và nói: 

-- Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra cho 
ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ 
các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên 
lạc. Hãy đến đây, Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. 
Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống: không gia đình. Và này Hoàng tử thân yêu, khi 
nào con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ 
cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao lại 
quốc gia cho vị hoảng tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục 
duy trì, con chớ thành người tối hậu sau ta. Này Hoàng tử 
thân yêu, khi hai người còn tồn tại, và có sự đứt đoạn của 
truyền thống này, thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy 
là người tối hậu. Này Hoàng tử thân yêu, ta nói với con: 
"Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục 
duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta". 


Rồi này Ananda, vua Nemi, sau khi cho người thợ cạo 
tóc một lương ấp như là một ân tứ, sau khi khéo giao quốc 
gia cho vị Hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài Makhadeva 
này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất Ø1a, VỊ này 
an trú, biến mãn một phương với tâm thấm nhuằn lòng từ; 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp. thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú, biến mãn với tâm thâm nhuân lòng từ, quảng đại vô biên, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 301 





không hận, không sân. Với tâm thấm nhuân lòng bi...... Với 
tâm thắm nhuần lòng hỷ....... an trú biến mãn mọt phương 
với tâm thấm nhuằn lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biên mãn với tâm thắm nhuần 
lòng xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Nhưng 
này Ananda, vua NemI, tắm vạn bốn ngàn năm, đã chơi trò 
chơi của hoàng tử; tắm vạn bốn ngàn năm, đã trị vì như phó 
vương: tám vạn bốn ngàn năm, đã chấp chánh như một quốc 
vương; tám vạn bốn ngàn năm, chính tại ngôi rừng xoài 
Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, đã xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo Phạm 
hạnh. Vị này, sau khi tu tập bốn Phạm trú, khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


Nhưng này Ananda, người con của vua Nemi tên là 
Kalarajanaka. VỊ này không xuất gia, từ bỏ gia đình, _sống 
không gia đình. Vị này đã cắt đứt truyền thống tốt đẹp â ấy. Vị 
này là người tối hậu của các vị ây. Này Ananda, rất có thê 
Ông nghĩ như sau: "Trong thời ây, vua Makhadeva, vị đã 
thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy là một vị khác". Nhưng này 
Ananda, chớ có hiểu như vậy. Trong thời ây, ta là 
Makhadeva. Ta đã thiết lập truyền thống tốt đẹp ấy. Dân 
chúng đến sau cho rằng truyền thống tốt đẹp ấy được Ta thiết 
lập. Nhưng này Ananda, truyền thống tốt đẹp ấy không đưa 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, 
Niết-bản và này Ananda, nay thế nảo là truyền thống tốt đẹp 
được Ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 
Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là Chánh trì kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này Ananda, đây 


392 63. Kinh Makhàdeva (Makhadeva suftf) 





là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết lập, và truyền thống ấy 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bản. 


Này Ananda, về vấn đề này, Ta nói như sau: "Truyền 
thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các 
Ông chớ có thành người tối hậu sau Ta". Này Ananda, khi 
hai người còn tồn tại, và có sự đứt đoạn của truyền thông này, 
thời người nào làm cho đứt đoạn, người ấy là người tối hậu. 
Vậy này Ananda, Ta nói với Ông: "Truyền thống tốt đẹp này 
do Ta thiết lập, các Ông hãy tiếp tục duy trì. Các Ông chớ có 
thành người tối hậu sau Ta". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


84. Kinh Madhurà 
(Madhurad suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) trú 
ở Madhura, tại rừng Gunda. 


Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: "Sa-môn 
Mahakaccana trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được khởi lên về Tôn giả Kaccana: "Tôn giả là 
bậc Hiền giả, bậc Trí giả, thông minh, đa văn, nói năng lưu 
loát, nhà biện tài lão luyện, bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán. 
Thật tốt lành thay được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 


Rồi vua Madhura Avantiputta cho thắng nhiều cỗ xe 
thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng và đi ra khỏi Madhura 
với uy vệ của bậc đại vương để yết kiến Tôn giả 
Mahakaccana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được, 
rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana, sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
Madhura Avantiputta thưa với Tôn giả Mahakaccana: 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, các vị Bà-la-môn đã nói như 
sau: "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng 
tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch chủng, các 
chủng tánh khác là hắc chủng; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, 
các chủng tánh phi Bả-la-môn không như vậy; các Bà-la- 
môn là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của 


394 64. Kinh Madhurà (Madhurà suffa) 





Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, tạo tác 
bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên. Ở đây, Tôn giả Kaccana 
đã nói gì? 

-- Thưa Đại vương, đây chỉ là một âm thanh ở đời (câu 
nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, chủng 
tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch chủng, các 
chủng tánh khác là hắc chủng; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, 
các chủng tánh phi Bà-la-môn không như vậy. Các Bả-la- 
môn là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của 
Phạm thiên sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, tạo tác 
bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên”. Đây chỉ là một pháp 
môn, với pháp môn này cần được hiếu như là một âm thanh 
ở đời. (Câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, 
các chủng tánh khác là hạ liệt... thừa tự Phạm thiên”. 

Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có 
người Khattiya (Sát-đế-]j) sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, 
vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Khattiya khác là 
người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; 
hay người ấy có thê có một vị Bà-la-môn, hay người ấy có 
thê có một vị Vessa (Tỳ-xá, Phệ-xá) hay người ấy có thê có 
một Sudda (Thủ-đà) là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, 
thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính á1? 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Khattiya sông 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ây có thê 
có một người Khattiya khác là người hầu hạ trung thành, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; người ấy cũng có thê có một 
người Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một Vessa, hay 
người ấy có thể có một người Sudda là người hầu hạ trung 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 395 





thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, 
làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có 
một Bà-la-môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay 
bạc, người ấy có thể có một người Bả-la-môn khác là người 
hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính áI; hay 
người ấy có thể có một vị Khattiya, hay người ấy có thể có 
một vị Vessa, hay người ấy có thể có một người Sudda là 
người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái? 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Bà-la- -môn sống 

sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê 

có một người Bả-la-môn khác là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có 
một vị Khattiya, hay người ấy có thể có một vị Vessa, hay 
người ấy có thê có một vị Sudda là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có 
một Vessa sông sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, 
người ấy có thể có một người Vessa khác là người hầu hạ 
trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng người, lời nói kính ái; hay người ấy có 
thể có một Khattiya hay người ấy có thê có một Bả-la-môn, 
hay người ấy có thể có một Sudda là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, 
làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính á1? 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Vessa sống 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc; người ấy có thê 


396 64. Kinh Madhurà (Madhurà suffa) 





có một người Vessa khác là người hầu hạ trung thành, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có một 
người Khattiya, hay người ấy có thê có một người Bả-la-môn, 
hay người ấy có thể có một người Sudda là người hầu hạ 
trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có 
người Sudda sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay 
bạc, người ấy có thể có một người Sudda khác, là người hầu 
hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người 
ấy có thể có một Khattiya, hay người ấy có thể có một người 
Bà-la-môn, hay người ấy có thê có một người Vessa là người 
hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái? 


-- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Sudda sống 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê 
có một người Sudda khác là người hầu hạ trung thành, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có một 
Khattiya, hay người ấy có thể có một Bà-la-môn, hay người 
ấy có thê có một người Vessa là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình 
là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, hay không 
đồng đăng? Và ở đây Đại vương có ý nghĩ như thế nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy thời bôn chủng tánh này là đông đăng. ỞƠ đây, tôi không 
thây có sự sai biệt gì. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 397 





-- Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là 
hạ liệt... thừa tự Phạm thiên. Thưa Đại vương, Đại vương 
nghĩ thế nào? Ở đây, có người Khattiya sát sanh, lấy của 
không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy có sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục không, hay không phải thác sanh? Hay 
ở đây Đại vương nghĩ thế nào? 


-- Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thê sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như 
vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 

-- Lành thay! lành thay, thưa Đại vương! Lành thay Đại 
vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay như 
vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa 
Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, có người Bà-la- 
môn; ở đây, có người Vessa; ở đây, có người Sudda sát sanh, 
lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà 
kiến sau khi thân hoại mạng chung, có sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục không, hay không phải thác sanh? Hay 
ở đây, Đại vương nghĩ thế nào? 


-- Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú, 


398 64. Kinh Madhurà (Madhurà suffa) 





đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đôi với tôi là vậy, và như vậy là 
điêu tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 


-- Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành thay, 
Đại vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. 
Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là 
như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, hay không 
đồng đăng? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ như thế nào? 


-- Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy thời bốn chủng tánh này là đồng đăng. Ở đây, tôi không 
thấy có sự sai biệt gì. 

-- Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là 
hạ liệt... thừa tự Phạm thiên. Thưa Đại vương, Đại vương 
nghĩ thế nào? Ở đây, có người Khattiya từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này không, hay không thê thác sanh? Hay 
ở đây, Đại vương nghĩ thế nào? 


-- Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh 
kiến, sau khi thân hoại mang chung, người ây có thê sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy và 
như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 3099 





-- Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành thay, Đại 
vương. Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay như vậy 
là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa Đại 
vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vị Bà-la-môn, 
ở đây nếu có vị Vessa, ở đây nếu có vị Sudda từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy có thê sanh thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này hay không, hay không thê thác sanh? Hay ở 
đây, Đại vương nghĩ thế nào? 


-- Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thê sanh lên thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy; và như 
vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 

-- Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành thay, 
Đại vương! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. 
Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là 
như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không 
đồng đắng? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ thế nào? 


-- Thật vậy thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bôn chủng tánh này là đông đăng. Ở đây, tôi không 
thây có sự sai biệt gì. 


-- Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là 
hạ liệt... là thừa tự Phạm thiên. Thưa Đại vương, Đại vương 


400 64. Kinh Madhurà (Madhurà suffa) 





nghĩ thê nào? Ở đây, vị Khattiya đột nhập nhà cửa, cướp giật 
đồ đạc, hành động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn 
hay tư thông vợ người. Và nêu có người bắt người ấy và dẫn 
người ấy đến trước mặt Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, 
đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến Đại vương. Nếu Đại vương 
muôn, hãy hình phạt nó". Hay Đại vương đối xử người ấy 
như thế nào? 


-- Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết người 
ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, chúng tôi sẽ tân xuất 
người ấy hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội 
trạng. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng 
Khattiya mà xưa kia người ấy được gọi đã biến mất. Nay 
người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. 


-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
người Bà-la-môn; ở đây, người Vessa; ở đây, người Sudda 
đột nhập nhà cửa, hay cướp giật đồ đạc, hay hành động kẻ 
cướp, hay phục kích các đường lớn, hay tư thông vợ người. 
Và nếu có người bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt 
Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã 
làm hại đến Đại vương. Nếu Đại vương muốn, hãy hình phạt 
nó". Hay Đại vương đôi xử với nó như thế nào? 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết người 
ấy hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, hay chúng tôi sẽ tân 
xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo 
tội trạng. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng 
Sudda mà xưa kia người ấy được gọi đã biến mắt. Nay người 
ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đắng hay 
không đồng đăng? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ gì? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 401 





-- Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không 
thấy có sự sai biệt gì. 

-- Do pháp môn này, thưa Đại vương, vẫn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là 
hạ liệt... là thừa tự Phạm thiên”. Thưa Đại vương, Đại vương 
nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khattiya, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, chỉ ăn một 
bữa, sống Phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp; Đại vương 
đối xử với vị ấy như thế nào? 

-- Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, 
hay mời chỗ ngồi, hay cúng đường vị ấy bốn loại đồ dùng như 
y phục, ầm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp 
đặt sự bảo vệ hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? Thưa Tôn 
giả Kaccana, danh xưng Khattiya mà xưa kia vị ấy được gọi đã 
biến mất. Nay vị ẫy chỉ được gọi là một vị Sa-môn. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
người Bà-la-môn, ở đây người Vessa, ở đây người Sudda sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ 
bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sông Phạm hạnh, trì giới 
luật, trì thiện pháp; Đại vương đối xử với vị ấy như thế nào? 


-- Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay 
mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ dùng, như y 
phục, âm thực, sảng tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt 
sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả 
Kaccana, danh xưng Sudda mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến 
mắt. Nay vị ây chỉ được gọi là một vị Sa-môn. 


402 64. Kinh Madhurà (Madhurà suffa) 





-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự 
tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đăng hay 
không đồng đắng? Và Đại vương, ở đây, Đại vương có ý 
nghĩ thế nào? 

-- Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không 
thấy có sự sai biệt gì. 

-- Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần phải 
hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn là 
chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có 
Bà-la-môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng, 
chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà-la-môn 
không phải như vậy. Các Bả-la-môn là con Phạm thiên. Các 
Bả-la-môn là con chính tông của Phạm thiên, sanh ra từ miệng, 
sanh ra từ Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên". 

Khi được nói vậy, vua Madhura Avantiputta thưa với 
Tôn giả Mahakaccana: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccana! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Kaccanal Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Kaccana dùng nhiều phương tiện trình bày, 
giải thích. Con xin quy y Tôn giả Kaccana, quy y Pháp, quy 
y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Kaccana nhận con làm cư sĩ, 
từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


-- Thưa Đại vương, Đại vương chớ có quy y tôi, Đại 
vương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. 


-- Thưa Tôn giả Kaccana, nay bậc Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ây trú ở đâu? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 403 





-- Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
nay đã nhập Niêt-bàn rôi, thưa Đại vương. 


-- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu chúng tôi được nghe Thế 
Tôn ở xa mười yojana (do tuần), chúng tôi sẽ đi mười yojana 
để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa 
Tôn giả Kaccana, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa hai 
mươi yojana, ba mươi yojana, bốn mươi yojana, năm mươi 
yojana, chúng tôi sẽ đi năm mươi yojana, để yết kiến Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Kaccana, 
vì rằng Thế Tôn đã nhập Niết-bàn rồi, chúng tôi xin quy y 
Thế Tôn đã nhập Niết-bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Kaccana nhận con làm Cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


85. Kinh Vương tử Bồ-đề 
(Bodhirajàkumara sutt4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại 
Sunsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. 


Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi (Bồ-đề) có một ngôi lâu 
đài tên Kokanada dựng lên không bao lâu và chưa được một 
Sa-môn, một Bà-la-môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi 
vương tử Bodhi gọi thanh niên SanJikaputta và nói: 


-- Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi Thế Tôn 
có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa: "Bạch Thế Tôn, 
vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế 
Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và bạch như sau: 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của vương tử 
BodhI, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ-kheo”". 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp vương tử Bodhi, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên 
Sanjikaputta đang ngồi một bên và bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh 
lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, 
lạc trú và thưa như sau: "Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 405 





của vương tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”". 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên Sanjikaputta, 
sau khi biêt được Thê Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đi đên vương tử Bodhi, sau khi đên, thưa với vương tử Bodhi: 


-- Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế Tôn 
Gotama như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, vương tử Bodhi cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú, và thưa như sau: "Mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của vương tử BodhI, ngày mai dùng cơm cùng 
với chúng Tỷ-kheo". Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 


Rồi vương tử Bodhi, sau khi đêm ấy đã mãn, tại trú xá 
của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm, và cho trải vải trăng lâu đài Kokanada cho đến tầm 
cấp thấp nhất (pacchima), rồi gọi thanh niên Sanjikaputta: 


-- Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn. 
sau khi đến, hãy báo giờ cho Thế Tôn được biết: "Bạch Thế 
Tôn, đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú 
xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi chờ 
đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Vương tử Bodhi 
thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền tiến đến đón, 
đảnh lễ Thế Tôn, đi đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. 
Rồi Thế Tôn đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện 


Thệ hãy bước lên trên vải, để con được hạnh phúc, an lạc lâu 
đài. 


406 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, 
vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện 
Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, vương tử 
Bodhi bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện 
Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda 
thưa với vương tử Bodhi: 


-- Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tắm vải, Thế Tôn 
không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đên những người 
thâp kém. 


Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tắm vải, cho sửa soạn 
các chỗ ngồi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi Thế Tôn bước 
lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế đã soạn sẵn với chúng 
Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi tự tay mời chúng Tỷ-kheo với 
đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương tử Bodhi, khi Thế 
Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử Bodhi 
bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được chứng 
đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khô". 

-- Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc Chánh 
Đăng Giác, khi còn là vị Bồ Tát, Ta nghĩ như sau: "Lạc được 
chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 407 





Và Ta, này Vương tử, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, 
niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuôi thanh 
xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không 
bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


đa xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, 

tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara 
Kalama ở, khi đến xong liên thưa với Alara Kalama: "Hiền 
giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này". 
Này Vương tử, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: 
"Này Tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là như vậy, 
khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bồn sư của mình (chỉ 
dạy), tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú". Này Vương tử, và 
không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. 
Và này Vương tử, cho đến vấn đề khua môi và vẫn đề phát 
ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc 
Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác 
cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 


Này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Alara Kalama 
tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự trị, 
tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú”. Chắc chắn Alara Kalama 
biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này Vương tử, 
rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến Ta nói với 
Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào, Ngài 
tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp này?" Này Vương 
tử, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về Vô sở hữu xứ. 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có 
niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng 


408 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cô găng chứng cho được pháp mà 
Alara Kalama tuyên bô: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta 
an trú”. 


Rồi này Vương tử, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Vương tử, Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến, 
Ta nói với Alara Kalama: "Này Hiền giả Kalama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vậy?" -- "Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, 
tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". --"Này 
Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy". --"Thật lợi ích thay cho chúng tôi, 
Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy 
một đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự trị, tự 
chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự 
chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự 
đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp 
mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nảo, 
Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nảo, tôi là như vậy. 
Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" 


Như vậy, này Vương tử, Alara Kalama là Đạo Sư của 
Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn 
sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Vương tử, rồi Ta tự 
suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yếm ly, không hướng 
đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến 
an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác 
ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 409 





đạt Vô sở hữu xứ”. Như vậy, này Vương tử, Ta không tôn 
kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 

Rồi này Vương tử, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm 
cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka 
Ramaputta, khi đến xong Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
"Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. 
Được nói vậy, này Vương tử, Uddaka Ramaputta nói với Ta: 
"Này Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp này là như vậy, 
khiến người có trí không bao lâu như vị Bốn sư của mình 
(chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này Vương tử, Ta 
đã thông suốt pháp ây một cách mau chóng. Và này Vương 
tử, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, 
thời Ta nói giáo lý của kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão 
(Thượng Tọa), và Ta tự cho rằng Ta như người khác cũng 
vậy, Ta biết và Ta thấy. 


Này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Rama tuyên bố 
pháp này không phải vì lòng tin: "Sau khi tự trị, tự chứng, tự 
đạt, ta mới an trú". Chắc chăn Rama thấy pháp này, biết pháp 
này, rồi mới an trú". Này Vương tử, rồi Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, Ngài tự trị, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" Này Vương tử được 
nghe nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bố về Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ 
có Rama mới có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải 
chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ 
có Rama mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có 
Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng 


410 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





cho được pháp mà Rama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, tự an trú”. 


Rồi này Vương tử, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Vương tử, Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, sau khi 
đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có 
phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này 
đến mức độ như vậy?" --"Vâng Hiền giả, tôi đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". -- 
"Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này đến mức độ như vậy." Thật lợi ích thay cho 
chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thấy một đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự 
tri tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú, chính pháp ẫy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp 
mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nảo, 
Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. 
Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" 


Như vậy, này Vương tử, Uddaka Ramaputta là Đạo Sư 
của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ẫy ngang hàng với mình, và 
tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Vương tử, rồi 
Ta suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yêm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không 
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa 
đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Như vậy, này 
Vương tử, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta 
bỏ đi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 AII 





Này Vương tử, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 
thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước 
Mapgadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Uruvela (Ưu lâu tần 
loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội 
qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực. Này Vương tử, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là 
một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông 
trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc đễ dàng đi khất thực. Thật 
là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có 
thể tỉnh tấn". Và này Vương tử, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và 
nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tấn". 


Nhưng này Vương tử, có ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe: Này Vương tử, ví như 
có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. 
Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ 
nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra”. Này Vương tử, Ông nghĩ thế 
nào? Người ây lây khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông đặt 
trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen 
lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế 
Tôn, vì cành cây ây đâm ướt, đây nhựa sông lại bị ngâm 
trong nước, nên người ây chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


-- Cũng vậy, này Vương tử, những Sa-môn hay những 
Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối 
với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, 
dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những Tôn 
giả Sa-môn hay Bả-la-môn này thình lình cảm thọ những 
cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 


412 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





không có thể chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đẳng 
Giác, và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bả-la-môn này 
không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, 
kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được 
tri kiến, vô thượng Chánh Đăng Giác. Này Vương tử, đó là 
ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được 
khởi lên nơi Ta. 

Này Vương tử, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Vương tử, 
ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm 
dụng cụ làm lửa với ý nghĩ. "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ 
hiện ra". Này Vương tử, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy 
khúc cây đẫm ướt, đây nhựa sông, được vớt khỏi nước, được 
đặt trên đất khô Ấy, rôi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể 
nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sông, dầu 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ 
bị mệt nhọc và bực bội. 


-- Cũng vậy, này Vương tử, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn sông không xả ly các dục về thân, những gì đối với các 
VỊ ẫy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn giả Sa- 
môn, hay Bả-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể 
chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đăng Giác. Và nếu 
những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn nảy không thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khô đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 413 





thượng Chánh Đăng Giác. Này Vương tử, đó là ví dụ thứ hai, 
vi điệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Vương tử, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Vương tử, 
ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi 
nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ 
làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". 
Này Vương tử, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây 
khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, 
rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến nơi 
nóng hiện ra được không? 


-- Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ây khô, không nhựa, lại được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đât khô. 


-- Cũng vậy, này Vương tử, những Tôn giả Sa-môn hay 
Bà-la-môn sông xả ly các dục về thân, những gì đối với các 
VỊ ây thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục 
khác vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. 
Nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Chánh Đắng Giác. Này Vương tử, đó là ví dụ thứ ba, 
vi điệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: "Ta hãy nghiễn răng, 
dán chặt lên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm!" Này Vương tử, rồi Ta nghiên răng, 
dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục 
tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi 


414 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại 
tâm, mô hôi thoát ra từ nơi nách của Ta. Này Vương tử, như 
một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy 
vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này 
Vương tử, khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 
mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này Vương tử, dầu cho 
Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được 
an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tỉnh tấn do 
tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
Thiền nín thở". Và này Vương tử, rồi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng vả ngang qua mũi. Này Vương tử, khi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì 
một tiếng gió động kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. 
Này Vương tử, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thôi 
bệ đang thôi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Vương tử, khi 
Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, 
thời một tiếng gió động kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. 
Này Vương tử, dầu cho Ta có chí tâm tỉnh cần, tinh tấn, tận 
lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân 
của Ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì Ta bị chi 
phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Vương tử, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai. Này 
Vương tử, khi Ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang 
qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thôi 
lên đau nhói trong đầu Ta. Này Vương tử, ví như một người 
lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 4I5 





cũng vậy này Vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh 
khủng thôi lên đau nhói trong đâu Ta. Này Vương tử, dầu 
cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm 
được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích 
động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, 
do tinh tấn chống lại khô thọ ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau : "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Vương tử, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, Ta 
cảm giác đau đầu, một cách kinh khủng. Này Vương tử, ví 
như một người lực sĩ lây một dây nịt bằng da cứng quấn tròn 
quanh đầu rồi xiết mạnh; cũng vậy, này Vương tử, khi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mỗi, và ngang 
qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này 
Vương tử, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn tận lực, 
dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của 
Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối 
bởi sự tỉnh tấn do tỉnh tấn chống lại khổ thọ Ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Vương tử, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này 
Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang 
qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt 
ngang bụng của Ta. Này Vương tử, ví như một người đồ tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một con 
dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Vương tử, khi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
Vương tử, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, 
dẫu cho niệm được an trú, không dao động nhưng thân của 


416 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối 
bởi sự tính tân, do tỉnh tân chông lại khô thọ ây. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Vương tử, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này 
Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang 
qua mũi và ngang qua tal, thì có một sức nóng kinh khủng 
khởi lên trong thân Ta. Này Vương tử, ví như hai người lực 
sĩ sau khi năm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, 
đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, này Vương tử, 
khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
và ngang qua tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên 
trong thân Ta. Này Vương tử, dầu cho Ta có chí tâm, tinh 
cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao 
động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được 
khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tỉnh tấn, do tinh tấn chống 
lại khổ thọ ấy. 


Lại nữa, này Vương tử, chư Thiên thấy vậy nói như sau: 
"Sa-môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn Gotama sắp sửa 
chết". Một số chư Thiên nói như sau: "Sa-môn Gotama chưa 
chết. Sa-môn Gotama, cũng không phải sắp chết. Sa-môn 
Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như 
vậy". 

Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy hoàn 
toàn tuyệt thực". Rồi này Vương tử, chư Thiên đến Ta và nói 
như sau: "Này Thiện hữu, Hiền giả chớ có hoàn toàn tuyệt 
thực. Này Thiện hữu, nếu Hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, 
chúng tôi sẽ đồ các món ăn chư Thiên ngang qua KA lỗ chân 
lông cho Hiền giả, và nhờ vậy Hiền giả vân sông”. Rồi này 
Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoản toàn tuyệt 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 417 





thực và chư Thiên này đỗ các món ăn chư Thiên ngang qua 
các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, thời như 
vậy Ta tự đối Ta". Này Vương tử, Ta bác bỏ chư Thiên ấy và 
nói: "Như vậy là đủ". 


Này Vương tử, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như xúp đậu 
xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ". Và 
này Vương tử, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn 
từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu 
hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầy yếu. 
Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng cỏ 
hay những đốt cây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của 
Ta trở thành như móng chân con lạc đả; vì Ta ăn quá ít, 
xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh; vì Ta 
ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột 
một nhà sản hư nát; vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh 
của Ta năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước 
long lanh năm sâu thăm trong một giếng nước thâm sâu; vì 
Ta ăn quá ít, đa đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô cằn như trái 
bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm 
cho nhăn nhíu khô cằn. Này Vương tử, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy 
rờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lẫy. Nếu Ta 
nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta nắm 
lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Vương tử, da bụng của Ta đến 
bám chặt xương sống. Này Vương tử, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại 
tiện, hay đi tiêu tiện" thì Ta ngã qu? úp mặt xuống đất, vì Ta 
ăn quá ít. Này Vương tử, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy 
tay xoa bóp chân tay, thì này Vương tử, trong khi Ta xoa bóp 
chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn 
quá Ít. 


418 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Lại nữa, này Vương tử, có người thấy vậy nói như sau: 
"Sa-môn Gotama có da đen". Một số người nói như sau: "Sa- 
môn Gotama, da không đen, Sa-môn Gotama có da màu 
xám". Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không 
đen, da không xám.” Một sỐ người nói như sau: "ŠSa-môn 
Gotama da không đen, da không xám, Sa-môn Gotama có da 
màu vàng sâm". Cho đến mức độ như vậy, này Vương tử, da 
của Ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại, vì Ta ăn quá ít. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở xưa có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô 
này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô 
này là tôi thượng không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô 
này là tối thượng, không thê có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự 
khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Hay là 
có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?" 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong 
khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và 
Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm- -phù- -đề Œambu), Ta ly 
dục, ly pháp bất thiện chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như vậy, 
Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?" Và 
này Vương tử, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi 
Ta: "Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ”. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ chăng lạc thọ 
này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bât thiện?" Này Vương tử, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 4I9 





rồi Ta suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, 
ly pháp bất thiện".' 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ: "Nay thật không dễ gì 
chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế 
này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua". Rồi này Vương tử, 
Ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Vương tử, lúc bấy giờ, 
năm Tỷ-kheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn 
Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". Này 
Vương tử, khi thấy Ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ây 
chán ghét Ta, bỏ đi và nói: "Sa-môn Gotama nay sống đầy 
đủ vật chất, từ bỏ tỉnh tấn, trở lui đời sống sung túc". 


Và này Vương tử, sau khi ăn thô thực và được sức lực 
trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này 
Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta được tỒn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được 
tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 
thứ ba. Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được 
tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Vương tử, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử dụng, vững chăc, 


420 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng 
minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này”. 
Như vậy, Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. Này Vương tử, đó là minh thứ 
nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, 
minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh 
tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tả kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; 
những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh 
nảo làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy Ta với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy Sự sống chết của chúng sanh. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 421 





Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Vương tử, đó là minh thứ hai Ta đã chứng 
được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, 
ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta 
biết như thật: "Đây là Khổ", biết như thật: "Đây là Nguyên 
nhân của khổ", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, 
biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Này Vương tử, đó là minh thứ ba mà Ta 
đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm 
tỉnh cần. 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp này do 
Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu 
thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham 
thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham 
thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Idapaccàyata 
Paticcasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này 


422 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả 
sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta 
thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy 
thật khô não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!" Này 
Vương tử, rồi những kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sản, 
Khó chứng ngộ pháp này. 


Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị, 
Kẻ ái nhiễm vô mình, 
Không thấy được pháp này. 
Rồi này Vương tử, với những suy tư như vậy, tâm của 
Ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. 


Này Vương tử, lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati khi 
biết được tâm tư của Ta; với tâm tư của mình, liền suy nghĩ: 
"Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong, nêu 
tâm của Như Lal, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hướng về 
vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp". Rồi này Vương tử, 
Phạm thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co, hay co cánh tay đang duỗi; cũng vậy, vị ấy biễn mất 
từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra trước mặt Ta. Này Vương 
tử, rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai chắp 
tay hướng vái Ta và bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết 
pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng 
sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe 
Chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu 
Chánh pháp”. Này Vương tử, Phạm thiên SahampatI nói như 
vậy. Sau khi nói vậy, lại nói thêm như sau: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 423 





Xưa tại Magadha, 

Hiện ra pháp bắt tịnh, 
Pháp do tâm cấu uễ, 

Do suy tư tác thành. 

Hãy mở tung mở rộng, 
Cánh cửa bất tử này. 

Hãy để họ nghe Pháp, 

Bác Thanh tịnh Chứng Ngộ. 


Như đứng trên tảng đả, 

Trên đỉnh nủi tột cao 

Có người đứng nhìn xuống, 

Đám chúng sanh quây quần. 

Cũng vậy, ôi Thiện Tuệ, 

Bậc Biến Nhãn cùng khắp, 

Leo lên ngồi lâu đài, 

Xây dựng bằng Chánh pháp 

Bác Thoát Ly sâu muộn, 

Nhìn xuống đám quân sanh, 

Bị sâu khổ áp bức, 

Bị sanh già chỉ phối, 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng chiến trường. 

VỊ trưởng đoàn lữ khách, 

Bác Thoát Ly nợ nắn. 

Hãy đi khắp thể giỏi, 

Bậc Thể Tôn Chánh Giác! 

Hãy thuyết vi diệu pháp, 

Người nghe sẽ thâm hiểu! 

Này Vương tử, sau khi biết được lời Phạm thiên yêu 

cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, Ta nhìn 
quanh thế giới. Này Vương tử, với Phật nhãn, Ta thấy có 


424 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có 
hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ 
dạy, khó dạy, và một số Ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh 
thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. 
Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một 
số hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh ra dưới nước, 
lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi 
dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên đưới nước, sống vươn lên 
tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi 
mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này Vương tử, 
với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, 
nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện 
tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy khó dạy, và một số Ít thấy Sự 
nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm 
những hành động lỗi lầm. Và này Vương tử, Ta nói lên bài 
kệ sau đây với Phạm thiên Sahampati: 


Cửa bất tử rộng mở, 

Cho những ai chịu nghe. 

Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 

Tự nghĩ đến phiển toải, 

Ta đã không muốn giảng, 

Tối thượng vi diệu pháp, 

Giữa chung sanh loài Người. 

(Ôi Phạm thiên) 

Này Vương tử, rồi Phạm thiên Sahampati tự nghĩ: "Ta 

đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp", đảnh lễ Ta, thân 
phía hữu hướng về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 425 





Này Vương tử, rồi Ta tự suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp 
cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?" Này 
Vương tử, rồi Ta tự nghĩ: "Nay có Alara Kalama là bậc trí 
thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta 
hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau 
hiểu Chánh pháp này". Này Vương tử, rồi chư Thiên đến Ta 
và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh 
chung bảy ngày rồi". Rồi tri kiến khởi lên nơi Ta: "Alara 
Kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi". Này Vương tử, Ta 
nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama: Nếu nghe 
pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu". 


Rồi này Vương tử, Ta lại nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp cho ai 
đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?" Rồi này Vương tử, 
Ta lại nghĩ: "Nay có Uddaka Ramaputta là bậc tri thức, đa văn, 
sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. Vị này sẽ mau hiểu Chánh 
pháp này." Rồi chư Thiên đến Ta và nói như sau: "Bạch Thế 
Tôn Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua". Rồi tri 
kiến khởi lên nơi Ta: "Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm 
qua". Này Vương tử, Ta nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho 
Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramaputta sẽ 
mau thâm hiểu". 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp cho 
ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?" Rồi này 
Vương tử, Ta lại nghĩ: "Nhóm năm Tỷ-kheo này đã hầu hạ 
Ta khi Ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ây thật giúp ích nhiều. 
Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm Tỷ-kheo!" 
Rồi này Vương tử, Ta lại nghĩ: "Nay nhóm năm Tỷ-kheo ở 
tại đâu?" Này Vương tử, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
Ta thấy nhóm năm Tỷ-kheo hiện ở Baranasi (Ba la nại), tại 
Isipatana, vườn Lộc Uyên. Rồi này Vương tử, sau khi ở tại 


426 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, Ta lên đường đi đến 
Baranas1. 


Này Vương tử, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka, đã 
thây Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bô- 
đê. Sau khi thây, vị ây nói với Ta: 


"-- Các căn của Hiền giả thật sáng suốt. Da sắc của 
Hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này Hiền giả, vì 
mục đích gì, Hiền giả xuất gia? Ai là bậc Đạo Sư của Hiền 
giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai?" 


Này Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với tà mạng 
đạo Upaka bài kệ như sau: 


"__ Ta, bác Tì hăng tất cả, 
Ta, bậc Nhất thiết Trí. 

Hết thảy pháp, không nhiễm, 
Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 
Đoạn tán mọi khát ái. 

Như vậy Ta tự giác, 

Côn phải y chỉ ai? 

Ta không có Đạo Sư, 

Bác như Ta không có. 

Giữa thể giới Nhơn, Thiên, 
Không có ai bằng Ta. 

Bậc Ứng Cúng trên đời, 
Bác Đạo Sư vô thượng. 

Tự mình Chánh Đăng Giác, 
Ta an tịnh, thanh thoái. 


Đề chuyển bánh xe Pháp. 
Ta đến thành Kàsi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 427 





Gióng lên trồng bất tử, 
Trong thê giới mù lòa. ” 
"-- Như Hiền giả đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng là bậc 
Chiên thăng Vô tận. " 


"_- Như Ta, bác Ti hăng giả, 
Những ai chứng lậu tận, 
Ác pháp, Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch ". 

(Này Upaka) 


Này Vương tử, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại 
đạo Upaka nói với Ta: 


"-- Này Hiên giả, mong răng sự việc là vậy". 
Nói xong, Upaka lặc đâu rôi đi theo một ngã khác. 


Này Vương tử, rồi Ta tuần tự đi đến Baranasi, Isipatana, 
vườn Lộc Uyên, đi đến chỗ nhóm năm Tỷ-kheo ở. Này 
Vương tử, nhóm năm Tỷ-kheo khi thấy Ta từ xa đi đến, đã 
cùng nhau thỏa thuận như sau: "Này các Hiền giả, nay Sa- 
môn Gotama đang đi đến; vị này sống trong sự sung túc, đã 
từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta 
chớ có đánh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lây y bát. Hãy đặt 
một chỗ ngồi, và nếu vị ây muôn, vị ây sẽ ngôi". Này Vương 
tử, nhưng khi Ta đi đến gần, năm Tỷ-kheo ấy không thê giữ 
đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón Ta và 
cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước 
rửa chân đến. Nhưng các vị ấy gọi Ta bằng tên với danh từ 
Hiền giả (Avuso). 


Này Vương tử khi ta nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm Tỷ-kheo: 


428 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





".- Này các Tỷ-kheo, chớ có gọi Ta bằng tên và dùng 
danh từ Hiền giả. Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, 
Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến 
giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt 
ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà 
các Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các Ông sẽ an trú." 


Này Vương tử, khi nghe nói vậy, nhóm năm Tỷ-kheo 
nói Ta: 

"-- Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, 
với khô hạnh này, Hiền giả đã không chứng được Pháp siêu 
nhân, tri kiến, thù thắng xứng đáng bậc Thánh, thì này làm 
sao Hiền giả, VỚI nêp sông sung túc, với sự từ bỏ tính cần, 
VỚI sự trở lui đời sông vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được 
Pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh?" 


Này Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Tỷ- 
kheo: 


".- Này các Tỷ-kheo, Như Lai không sống sung túc, 
không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. 
Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng 
được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời 
khuyến giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm 
hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các Ông sẽ an trú." 


Này Vương tử, lại lần thứ hai, nhóm năm Tỷ-kheo nói với 
Ta: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 429 





"-- Hiền giả Gotama, với nếp sống này... tri kiến thù 
thăng xứng đáng bậc Thánh?" 


Này Vương tử, lại lần thứ hai Ta nói với nhóm năm Tỷ- 
kheo: 


_= Này các Ty-kheo, Như Lai không sống sung túc... 
các Ông sẽ an trú." 

Này Vương tử, lại lần thứ ba, nhóm năm Tỷ-kheo nói với 
Ta: 


"-- Hiền giả Gotama, với nếp sống này... tri kiến thù 
thăng xứng đáng bậc Thánh?" 


Này Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm 
Tỷ-kheo: 


"-- Này các Tỷ-kheo, từ trước đến nay, các Ông có chấp 
nhận là Ta chưa bao giờ nói như vậy chăng?" 


"_- Bạch Thế Tôn chưa bao giờ như vậy. " 


-- Này các Ty-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
bàn] Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng 
dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến giáo, các Ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tư chứng, tự đạt được ngay trong 
hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các Thiện 
nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Ông 
sẽ an trú”. 

Sáu người sống, với các đồ ăn mà hai Tỳ Kheo này khất 
thực đem về. Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo 
được Ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao 
lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà con 
cháu các lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. 


430 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


-- Độ bao lâu, bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo chấp nhận 
Như Lai là vị lãnh đạo, chứng được mục đích tối cao... và an 
trú. 

-- Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy theo 
Vương tử có thể kham nhẫn, Vương tử hãy trả lời. Này 
Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Vương tử có thiện xảo 
trong nghề cưỡi voi và trong kỹ thuật dùng câu móc không? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong nghề 
cưỡi vol và kỹ thuật dùng câu móc. 

-- Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cưỡi voi và 
dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử". Nếu người ấy không có lòng tin, thời những 
gì lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể đạt được. 
Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những gì ít bệnh có thể đạt 
được, người ấy không thể đạt được. Nếu người ấy gian trá, 
xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thê 
đạt được, người ây không đạt được. Nếu người ấy biếng nhác, 
thời những gì tinh tấn, cần mân có thể đạt được, người ấy 
không đạt được. Nếu người ấy có liệt tuệ, thời những gì trí 
tuệ có thể đạt được, người ẫy không đạt được. Này Vương tử, 
Vương tử nghĩ thế nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cỡi voi 
và dùng câu móc với Vương tử không? 

-- Bạch Thế Tôn, người ấy, dầu thành tựu chỉ một đức 
tánh, người ấy cũng không có thê học kỹ thuật cỡi voi và dùng 
câu móc với con; huống chỉ (nếu người ấy thành tựu) cả năm 
đức tánh! 

-- Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cỡi voi và 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 431 





dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử". Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thể đạt được, người ây đạt được. Nếu người ây ít bệnh, 
thời những øì ít bệnh có thê đạt được, người ấy đạt được. 
Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thời những gì 
không gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ây đạt 
được. Nếu người ây tính tấn, cần mẫn, thời những gì tính tấn, 
cần mẫn có thể đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ẫy 
có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể đạt được, người ây đạt 
được. Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc với Vương tử 
không? 


-- Bạch Thế Tôn, người ấy, dầu cho thành tựu chỉ một 
đức tánh, cũng có thê học kỹ thuật cỡi voi và dùng câu móc 
với con; huông chi (nêu người ây thành tựu) cả năm đức tánh. 


-- Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tấn chỉ này. 
Thế nào là năm? Ở đây, này Vương tử, vị Tỷ-kheo có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. 


Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, 
không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tân. 


Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chơn 
đối với bậc Đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị 
đồng Phạm hạnh. 


Vị ấy sống tinh cần, tỉnh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, 
làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cô, kiên trì, không từ 
bỏ gánh nặng đôi với các thiện pháp. 


432 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





Vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt (của các 
pháp). với sự thê nhập bậc Thánh đưa đên sự chơn chánh 
đoạn diệt khô đau. Này Vương Tử, như vậy là năm tính cân 
ch1. 


Này Vương tử, vị Tỷ-kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ 
này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tự chứng 
tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy 
có thê chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị Tỷ-kheo 
thành tựu năm tinh cần chỉ này... và an trú sáu năm... năm 
năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, 
đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần 
chi này... và an trú bảy tháng. Này Vương tử, đừng nói chi 
bảy tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ này... và 
an trú ngay trong sáu tháng... trong năm tháng, bốn tháng, ba 
tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. Này Vương tử, đừng 
nói chi nửa tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tính cần chi 
này... và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng nói 
chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tỉnh cần chi này 
sáu đêm ngày... năm đêm ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, 
hai đêm ngày, một đêm ngày. 


Này Vương tử, đừng nói chi một đêm ngày, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ này, chấp nhận Như Lai là 
bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buổi chiều thời chứng 
được sự thù thăng buổi sáng, nêu được giảng dạy buổi sáng, 
thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 433 





-- Ôi, thật là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo 
thuyết pháp thay! Nếu được giảng dạy buổi chiều thời chứng 
được sự thù thắng buổi sáng, nêu được giảng dạy buổi sáng 
thời chứng được sự thù thắng buổi chiều. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputta thưa với 
Vương tử Bodhi: 


-- Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật là Phật! 
Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp thay! " Nhưng 
Vương tử không nói thêm: "Tôi quy y Tôn giả Gotama này, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng". 


- Này SanJikaputta chớ có nói như vậy! Này 
Sanjikaputta, chớ có nói như vậy! Này SanJikaputta, mặt 
trước mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau: 
"Một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu 
viện Ghosita. Mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, đứa con này của con, dù là con trai hay con gái, cũng 
xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, nó trọn đời quy ngưỡng". Lại một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại 
Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyễn. Rồi người 
vú của ta, ăm ta bên hông, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú của ta 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi nay xin quy 
y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế 
Tôn nhận vương tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, xin trọn đời quy ngưỡng". Và nay, này SanJikaputta, 
lần thứ ba ta quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 


434 85. Kinh Vương tử Bồ-đè (Bodhirajàkumàra sutfa) 





kheo. "Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung con trọn đời quy ngưỡng", 


86. Kinh Angulimàla 
(Angulimadla sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tịnh xá 
ông Anthapindika (Câp cô độc). 


Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi 
(Ba-tư-nặc), nước Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ 
săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối 
với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị 
trần trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc 
độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm 
băng ngón tay người. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong, 
đọn đẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi trên con 
đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn bò, các 
người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành thấy 
Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp 
Angulimala, thây vậy liền bạch Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ 
có đi trên con đường này. Thưa Sa-môn, trên con đường này 
có tên cướp Angulimala, là một thợ săn, tay vẫy máu, sát hại, 
bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các 
làng trở thành không làng, các thị trần trở thành không thị 
trần, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn 
giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. 
Thưa Sa-môn, trên đường này, có mười người, hai mươi 


436 66. Kinh Angulinàla (Angulimadla sutfq) 





người, ba mươi người, bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại 
rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp 
Angulimala". Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn 
tiếp tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các 
người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: "Thưa 
Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... rơi vào tay của tên cướp 
Angulimala". Lần thứ hai, Thế Tôn giữ 1m lặng, vẫn tiếp tục 
đi. 

Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các 
người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: "Thưa 
Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... rơi vào tay của tên cướp 
Angulimala". Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi 
thấy liền nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Con 
đường này, cho đến mười người, hai mươi người, ba mươi 
người, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, tụ họp 
lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay 
người Sa-môn này, chỉ có một mình, không có người thứ hai, 
lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại 
mạng sống của người Sa-môn này! " Rồi tên cướp 
Angulimala lấy kiếm và tắm khiên, đeo cung và tên vào, và 
đi theo sau lưng Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên 
cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó cũng 
không có thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình 
thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Ta trước đây đuổi theo con voi đang 
chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp 
nó, đuôi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuôi theo con 
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 437 





của ta cũng không thê bắt kịp Sa-môn này đang đi với tốc lực 
bình thường". Nó thưa với Thê Tôn: 


-- Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn! 


-- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng 
lạn 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa-môn 
Thích Tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự 
thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: "Ta đã đứng tồi, 
này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại". Vậy ta hãy hỏi vị 
Sa-môn này". Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với 
Thế Tôn: 

-- Người đi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao ta không đứng?” 
Sa-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đưng lại, còn ta không đứng? 


-- Angulimala, Ta đã đứng rồi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm, 
Côn ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 


-- Đã lâu tôi kính, bác Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 
Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiểm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đánh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 
Đức Phát từ bị, bậc Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sự Nhân giới, cùng với Thiên giới, 


438 66. Kinh Angulinàla (Angulimadla sutfq) 





Ngài đã trả lời: "Thiện lai Tỷ-kheo ”. 
Ủy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 

Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa-môn tùy 
tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và tuần tự du hành, 
Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi, 
Jetavana, tại tịnh xá ông AnthapIndika. 


Lúc bấy: 8IỜ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn 
tiếng nói lên: "Tâu Đại vương, trong lãnh thổ Đại vương, có 
tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát 
hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì 
nó, các làng trở thành không làng, thị trần trở thành không 
thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn 
giết người, nó mang một Keo 3 hoa làm bằng ngón tay người. 
Đại vương hãy tần xuất nó". 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm trăm 
con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tịnh xá, đi xe 
đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với vua Pasenadi xứ Kosala đang ngôi một bên: 


-- Thưa Đại vương, có phải vua Seniya BIimbisara nước 
Magadha tức giận với Đại vương, hay các người Licchavi ở 
Vesali, hay một địch vương nào khác? 


-- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
không có tức giận với con, không phải các người Licchavi ở 
Vesali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế 
Tôn, trong lãnh thổ của con, có tên cướp tên là Angulimala, 
một tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có 
lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành 
không làng, các thị trần trở thành không thị trấn, các quốc độ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 439 





trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có 
thê tân xuât nó được (napatisedhissamI). 


- Thưa Đại vương, nếu Đại vương được thấy 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống Phạm 
hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp. Đại vương sẽ làm gì với 
Angulimala? 


-- Bạch Thế Tôn, con sẽ đánh lễ, hay đứng dậy, hay đưa 
ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, 
tức là y phục, ầm thực, sảng tọa và dược phẩm trị bệnh, hay 
chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, 
từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp lại có thể trở 
thành giữ giới, biết chế ngự như vậy? 

Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn 
bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua 
Pasenadi: 

-- Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông 
tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Pasenadi nước 
Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bẻn nói với 
vua PasenadIi, nước Kosala: 

-- Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương! Chớ có sợ hãi, thưa 
Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho Đại vương. 

Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của 
vua Pasenadi, nước Kosala, được tan biến. Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala đến gần Tôn giả Angulimala, sau khi đến, thưa 
với Tôn giả Angulimala: 


-- Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 


440 66. Kinh Angulinàla (Angulimadla sutfq) 





-- Thưa phải, Đại vương. 


_ — Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ gì? 
Mẫu thân thuộc dòng họ gì? 


„.= Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gagøa, 
mâu thân thuộc dòng họ MantanI. 


-- Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagga Manfaniputta 
được hoan hỷ. Tôi sẽ cô găng lo bôn sự cúng dường là y 
phục, âm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng núi, 
đi khât thực mà ăn, sông chỉ với ba y. Rôi Tôn giả 
Angulimala nói với vua Pasenadi nước Kosala: 

-- Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người 
không thê nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể 
an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có thể tịch diệt. 
Bạch Thế Tôn, đối với người con không thê nhiếp phục với 
gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được, với 
không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải 
đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải 
làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài và ra đi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 441 





Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng 
nhà một ở Savatthi, Tôn giả Angulimala thấy một người đàn 
bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, Tôn 
giả suy nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau 
khổ thay các chúng sanh! " Rồi Tôn giả Angulimala, sau khi 
đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Angulimala bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm 
y bát, đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, 
trong khi đi khất thực từng nhà một ở SavatthI, con thấy một 
người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy 
vậy, con suy nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật 
đau khổ thay các chúng sanh! " 


-- Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi 
đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà chị, vì rằng 
tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sống của 
chúng sanh, mong rằng với sự thật ây, bà được an toản, vả 
sanh đẻ được an toàn!" 


-- Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cô ý nói láo. 
Bạch Thê Tôn, con đã cô ý giêt hại mạng sông rât nhiêu 
chúng sanh rôi. 


-- Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, 
sau khi đến hãy nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà 
chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến này chưa bao giờ 
cô ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật â Ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn!" 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


442 66. Kinh Angulimàla (Angulimadla sutfq) 





Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến 
Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: "Thưa 
Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay chưa bao 
gIỜ có ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!" Và người 
đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn. 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, 
tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay 
trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục 
đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì 
nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". VỊ ấy 
biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một 
vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cẦm y bát, đi 
vào Savatthi để khát thực. Lúc bấy giờ, một cục đât do một 
người ném, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một cây 
gậy do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng, rơi 
trên thân Tôn giả Angulimala. Rồi Tôn giả Angulimala bị lễ 
đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế 
Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy 
vậy, liền nói với Tôn giả Angulimala: "Hãy kham nhẫn, này 
Bà-la-môn! Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Ông đang. gặt 
hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ Ông 
phải chịu nâu nh ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm". 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền tịnh, cảm thọ 
được giải thoát lạc, và trong lúc ây nói lên lời cảm khái sau đây: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 443 





“AI trước phóng dật, sau không phóng dật, 
Sáng chói đời này, như trăng thoái máy, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chận lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoái máy. 


Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát má}. 
Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo! 


Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
Thán tâm an tịnh, san sẻ mọi người. 
Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 
Từ bậc Tản thán, vô oán hận tâm. 


Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 
Một kẻ như vậy, không có hại 1a, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 
Vị ấy Sẽ chứng lối thượng tịch tịnh. 


Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây gổ. 


Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, 

Có ké được điễu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điều không gậy, không kiểm. 
(Bởi bậc như vậy). 


Ta tên Vô Hại, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 
Trước ta được tên ngulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 


444 


66. Kinh Angulinàla (Angulimadla sutfq) 





Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala, 
Xem ta quy y, đoạn dáy sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 


Kẻ ngu vồ trí, đam mê phóng dát, 

Còn người có trí, giữ không phóng dậi, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tối quỷ, 
Chớ mê phóng dật, chớ mề dục lạc. 


Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. 


Giữa các chân lý được khéo giảng dạy, 
Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 
Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác, 
Ba mình ta chứng, Phật lý viên thành. 


87. Kinh Ái sanh 
(Pizajdtika sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp cô độc). 

Lúc bấy giờ con một của một gia chủ, khả ái, đáng 
thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không 
còn muốn làm việc, không còn muốn ăn uống, luôn luôn đi 
đến nghĩa địa, người ấy than khóc: "Con ở đâu, đứa con một 
của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" Rồi người gia chủ 
Ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi 
một bên: 


-- Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú tự tâm 
ông, có phải các căn của Ông đổi khác? 

-- Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thê không đổi 
khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương 
của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn 
muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn 
đi đến nghĩa địa và than khóc: "Con ở đâu, đứa con một của 
ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" 


-- Sự thật là như vậy, này Gia chủ, vì răng, này Ga chủ, 
sâu, bi, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

-- Nhưng đôi với ai, bạch Thê Tôn, sự tình sẽ như vậy: 
"Sâu, bi, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái?" Vì 


446 87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutfa) 





rằng, bạch Thế Tôn, hỷ lạc (anandasomanassa) do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái. 

Rồi người gia chủ, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, 
chông báng lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi đồ nhứt 
lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia chủ kia, đi đến 
những người đánh bạc ấy, sau khi đến nói với những người 
ấy như sau: 


-- Này Quý vị, ở đây tôi đi đên Sa-môn Gotama, sau 
khi đên, đảnh lễ Sa-môn Gotama rôi ngôi xuông một bên. 
Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi đang ngôi một bên: 


- "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú tự 
tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác?" Này Quý vị, 
được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn Gotama: 

- "Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đôi 
khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương 
của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn 
muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn 
đi đến nghĩa địa và than khóc: "Con ở đâu, đứa con một của 
ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" 


- "Sự thật là như vậy, này Gia chủ. Vì răng, này Gia 
chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI". 


- "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy! 
"Sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". 
Này Quý vị, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống báng 
lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 447 





-- Sự thật là như vậy, này Gia Chủ! Sự thật là như vậy, 
này G1a chủ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, hiện hữu từ nơi 
á1. 

Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa ta và 
những người đánh bạc”, rôi bỏ đi. 


Và cuộc đối thoại ấy dần dần được truyền đi và truyền 
đên trong nội cung. Rôi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi 
hoàng hậu Mallika: 


-- Này Mallika, đây là lời Sa-môn Gotama nói với các 
người ây: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nơI ái". 

-- Tâu Đại vương, nêu Thê Tôn đã dạy như vậy, thì sự 
việc là như vậy. 


-- Điều gì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng nói 
theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama. Vì vị Đạo 
sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá hoan hỷ với vị Đạo sư nên 
nói: "Sự thật là vậy, thưa Đạo sư! Sự thật là như vậy, thưa 
Đạo sư". Cũng vậy, này Mallika, điều gì Sa-môn Gotama nói, 
Hoàng hậu quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama nên đã nói: 
"Nếu Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy". Hãy đi đi, 
Mallika, hãy đi đi! 

Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bả-la-môn Nalijangha 
Và nÓI: 

-- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi có ít bệnh, ít 
não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, và thưa: "Bạch Thế 
Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi 
thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, 
lạc trú không, và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế 


448 87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutfa) 





Tôn đã nói như sau: Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Và nêu Thê Tôn trả lời Ong như thê nào, hãy 
khéo năm giữ và nói lại với ta. Vì các Như Lai không nói 
phản lại sự thật. 

-- Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-la-môn Naliiangha vâng đáp hoàng hậu Mallika, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Bà-la-môn Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, 
khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và thưa như sau: "Bạch 
Thế Tôn. có phải Thế Tôn đã nói như sau: "Sầu, bi, khổ, ưu, 
não đo ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái"? 


-- Thật sự là như vậy, này Bảà-la-môn. Thật sự là như 
vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sầu, bi, khổ, ưu, não do 
ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu não do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái. Này Bả-la-môn, thuở xưa, ở tại Savatthi 
này, bà mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn 
loạn, đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này 
qua ngã tư đường khác và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu 
không? Người có thấy mẹ tôi đâu không?" 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu não do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savatthi 
này, người cha của một người đàn bà mệnh chung..., người 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 449 





anh mệnh chung..., người chị mệnh chung..., người con trai 
mệnh chung.... người con gái mệnh chung..., người chồng 
mệnh chung. Từ khi người chồng mệnh chung, người đàn bà 
này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua 
đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy chồng tôi đâu không? Người có thấy 
chồng tôi đâu không?" 

Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái. Này Bả-la-môn, thuở xưa, ở tại Savatthi này, 
người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn 
loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường 
này qua ngã tư đường khác và nói: "Người có thấy mẹ tôi 
đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không?" 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái. Này Bả-la-môn, thuở xưa, ở tại Savatthi 
này, người cha của một người đàn ông mệnh chung..., người 
anh mệnh chung..., người chị mệnh chung..., người con trai 
mệnh chung..., người con gái mệnh chung..., người vợ mệnh 
chung. Từ khi người vợ mệnh chung, người đản ông này phát 
điên cuông, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: 
"Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ tôi đâu 
không?" 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành 
Savatthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con. 
Những người bà con ấy của người đàn bà muốn dùng sức 


450 87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutfa) 





mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho 
một người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu. Rồi 
người đàn bà ấy nói với chồng mình: "Này Hiền phu, những 
người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và 
muôn gả cho một người đàn ông khác. Nhưng tôi không 
muốn như vậy". Rồi người ấy chặt người đàn bà ấy làm hai, 
rồi bá vận, nghĩ rằng: "Hai chúng ta sẽ gặp nhau trong đời 
sau". Này Bà-la-môn, do pháp môn này cân phải được hiểu 
rằng sầu, bi, khổ, ưu, não đo ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu Mallika, sau khi 
đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika toàn thể cuộc đàm thoại 
với Thế Tôn. 

Rồi hoảng hậu Mallika đi đến vua Pasenadi nước 
Kosala, và thưa: 


-- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương 
có thương công chúa Vajiri của thiệp không? 


-- Phải, này Mallika, ta thương công chúa VaJIrI. 


-- Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu có một 
sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho công chúa VaJiri của Đại 
vương. Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não không? 


-- Này Mallika, nêu có sự biên dịch, đôi khác xảy đên 
cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự thay đôi đên đời 
sông của ta, làm sao không khởi lên nơi ta, sâu, bị, khô, ưu, 
não? 


-- Chính liên hệ đên sự tình này, tâu Đại vương mà Thê 
Tôn, bậc Trị Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 451 





ái". Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nữ Sát-đề-lj 
Vasabha, Đại vương có thương yêu không? 


-- Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đề-l¡ Vasabha. 


-- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một 
sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho nữ Sát-đê-lỊ Vasabha, Đại 
vương có khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não không? 


-- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy 
đến cho nữ Sát-đế-lị Vasabha, thì sẽ có một sự đôi khác xảy 
đến cho đời sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu, 
bi, khô, ưu não? 


-- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái". Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Tướng 
quân Vidudabha, Đại vương có thương quý không? 


- Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vidudabha. 


-- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có một 
sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho tướng quân Vidudabha, 
Đại vương có khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não không? 


-- Này Mallika, nêu có một sự biến dịch, đổi khác xảy 
đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự đổi khác xảy đến 
cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta, sầu, bị, 
khổ, ưu não? 


-- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái". Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương thiếp không? 


452 87. Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutfa) 





-- Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng hậu. 


-- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu có một 
sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho thiệp, Đại vương có khởi 
lên sâu, bi, khô, ưu, não không? 


-- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy 
đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đối khác xảy đến cho 
mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, 
ưu, não? 


-- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái". Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương dân chúng Kasi và Kosala không? 


-- Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng KasI và 
Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới có 
được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và dùng các vòng hoa, 
hương liệu, phẫn sáp. 


-- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu có một 
sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho dân chúng Kasi và Kosala, 
Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, ưu não không? 


-- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy 
đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự đổi 
khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên 
nơi ta sầu, bi, khổ, ưu não? 


-- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã nói: "Sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 453 





-- Thật vĩ diệu thay, này Mallika! Thật hy hữu thay, này 
Mallika! Thế Tôn đã thê nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ. 
Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn tây trần. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy 
đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và nói 
lên ba lần lời cảm hứng sau đây: "Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác! ". 


88. Kinh Bàhitika 
(BahiHRa suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông 
Anathapindika (Cấp cô độc). 

Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở Savatthi xong, sau 
bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Tôn giả đi đến lâu đài 
Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường) để 
nghỉ trưa. 

Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala cưỡi trên con 
voi Ekapundarika và đi ra khỏi thành Savatthi trong buổi 
sáng sớm. Vua Pasenadi nước Kosala thấy Tôn giả Ananda 
từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vị đại thần Sirivaddha: 


-- Vị Tôn giả ấy, này Sirivaddha, có phải là Ananda 
không? 

-- Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ây là Ananda. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với một người khác: 


-- Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, rồi 
thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có 
công việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy 
vì lòng từ chờ đợi một lát". 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 455 





Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi đến Tôn 
giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, người ấy thưa với Tôn giả Ananda: 

-- Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: "Thưa Tôn 
giả, nếu Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, 
thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Ananda 
đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền ngồi xuống trên 
chỗ đã đoạn sẵn, dưới một gốc cây. Rồi vua Pasenadi nước 
Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ nào có thể đi voi được, rồi 
xuống voi đi bộ đến chỗ Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

-- Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda ngồi trên 
thảm ngựa. 


-- Thôi vừa rôi, Đại vương, Đại vương hãy ngôi. Tôi đã 
ngôi trên chô ngôi của tôi. 

Vua Pasenadi nước Kosala ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngôi, vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 

-- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thê Tôn không làm 
các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bả-la-môn có trí quở 
trách? 

-- Thưa Đại vương, Thê Tôn không làm các thân hành 
mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

-- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thê Tôn không làm 
các khâu hành... không làm các ý hành mà các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn có trí quở trách? 


456 66. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutfa) 





-- Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các khẩu hành, 
ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điêu mà tôi không thê nói lên 
một cách đây đủ trong một câu hỏi, đã được Tôn giả Ananda 
nói lên một cách đây đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn 
giả, khi người ngu sĩ, thiêu kinh nghiệm tán thán hay hủy 
báng những người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, 
thì chúng tôi không y cứ vào đây và xem như là lõi cây. 
Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh nghiệm tán 
thán hay hủy báng những người khác, có chứng nghiệm và 
suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đây và xem như là lõi cây. 

Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành mà 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

-- Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành gì bất thiện. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành bắt thiện? 

-- Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có tội. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? 

-- Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có hại? 

-- Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nảo có khổ báo. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo? 

-- Thưa Đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, 
đưa đên hại người, đưa đên hại cả hai, từ nơi thân hành ây, các 
bât thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm. Thưa 
Đại vương, thân hành như vậy bị các Sa-môn, Bả-la-môn có 
trí quở trách. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành... thế nào là ý 
hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 457 





-- Thưa Đại vương, bắt cứ ý hành gì bất thiện. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bắt thiện? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo. 
-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? 


-- Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi ý hành â ấy các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Thưa Đại 
vương, ý hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách. 


-- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự 
đoạn trừ tât cả bât thiện pháp? 


-- Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện 
pháp và thành tựu các thiện pháp. 


-- Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nảo là thân hành 
không bị các Sa-môn, Bả-la-môn có trí quở trách? 


-- Thưa Đại vương, bất cứ thiện thân hành nào. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là thiện thân hành? 

-- Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có tội. 
-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có tội? 

-- Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có hại. 
-- Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có hại? 


-- Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo. 


458 66. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutfa) 





-- Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo? 

-- Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến 
tự hại, không đưa đên hại người, không đưa đên hại cả hat, từ 
nơi thân hành ây, các bât thiện pháp thôi giảm, các thiện 
pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, thân hành như vậy không 
bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

-- Thưa Tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành... thế nào 
là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

-- Thưa Đại vương, bắt cứ thiện ý hành nào. 

-- Thưa Tôn giả, thế nảo là thiện ý hành? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có tội. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có tội? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có hại. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có hại? 

-- Thưa Đại vương, phảm ý hành nào có lạc báo. 

-- Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo? 

-- Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến tự 
hại, không đưa đên hại người, không đưa đên hại cả hai, từ 
nơi ý hành ây, các bât thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. Thưa Đại vương, ý hành như vậy không bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

-- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự 
thành tựu tât cả thiện pháp? 

-- Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện 
pháp. và thành tựu các thiện pháp. 

-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa Tôn giả. Do 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 459 





Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn giả, được hoan hỷ và 
thỏa mãn với những lời khéo nói của Tôn giả Ananda. Được 
hoan hỷ và thỏa mãn, thưa Tôn giả, với những lời khéo nói 
của Tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báu 
cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận 
con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa báu cho Tôn 
giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa 
báu. Chúng tôi vui lòng tặng một làng ân tứ cho Tôn giả 
Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép nhận một làng ân tứ. 
Nhưng thưa Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này 
Tôn giả Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có cuộn 
vải ngoại hóa này, được gắn vào trong một cán dù, do vua 
Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha gởi cho tôi, dài mười 
sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn 
giả Ananda vì lòng từ bi nạp thọ cho. 

-- Thôi vừa rồi, Đại vương! Tôi đã đủ ba y. 

-- Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả Tôn 
giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Aciravati chảy mạnh, tràn qua 
hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả 
Ananda có thê làm cho mình ba y, từ nơi tâm vải ngoại hóa 
này. Còn ba y cũ, Tôn giả Ananda có thể đem phân phát cho 
các đồng Phạm hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi 
được trôi chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, 
mong Tôn giả nhận cho tâm vải ngoại hóa này. 

Rồi Tôn giả Ananda nhận lấy tâm vải ngoại hóa. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

-- Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. Chúng 
tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm. 

-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


460 66. Kinh Bàhitika (Bàhitika sutfa) 





Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Ananda dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân bên hữu hướng 
VỆ ngài, rôi ra ổi. 

Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước Kosala ra 
đi không bao lâu, liên đi đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lê 
Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn 
giả Ananda tường thuật lên Thê Tôn tât cả cuộc đàm thoại 
với vua Pasenadi nước Kosala rôi dâng tâm vải ngoại hóa lên 
Thê Tôn. 

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

-- Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước Kosalal 


Thật tốt đẹp thay cho vua Pasenadi nước Kosalal Vua đã 
được yêt kiên Tôn giả Ananda và được cúng dường. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


89. Kinh Pháp trang nghiêm 
(Dhammmacetiya sua) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích-ca). 
Medalumpa là một thị trân của dân chúng Sakka. 


Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đên 
Nangaraka vì có một vải công việc. Rôi vua Pasenadi nước 
Kosala nói với Digha Karayana: 


= Này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, ta 
muốn đi đến các thượng uyền để ngăm phong cảnh. 


-- Thưa vâng, Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, rồi thưa với vua Pasenadi 
nước Kosala: 


-- Tâu Đại vương, các cỗ xe thù thắng của Đại vương 
đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ xe thù 
thắng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe thù thắng khác, 
với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi đến vườn thượng uyễn, 
đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ, vào 
vườn thượng uyên, trong khi đi qua đi lại trong vườn thượng 
uyên, trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua Pasenadi nước 
Kosala thấy những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, 


462 69, Kinh Pháp trang nghiêm (Dhanunacefiya suff4) 





vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích 
hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua liền nghĩ đến Thế 
Tôn: "Những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng 
người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp 
với trầm tư mặc tưởng này, chính tại đây, chúng ta đảnh lễ 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala nói với Digha Karayana: 


-- Này Karayana, những gốc cây khả ái... Chánh Đẳng 
Giác. Này Karayana, nay Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trú tại chô nào? 

-- Tâu Đại vương, có một thị trần của dân chúng Sakka 
tên là Medalumpa. Tại đây, Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đang trú. 

-- Này Karayana, Medalumpa, thị trấn của dân chúng 
Sakka, cách xa Nangaraka bao nhiêu? 


- — Tâu Đại vương, cách không xa, có ba yojana (do 
tuân). Có thê đi đên chỗ ây trong ngày. 

-- Vậy này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, 
chúng ta sẽ đi yêt kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. 

-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
cho sửa soạn các cỗ xe thủ thắng, sau khi sửa soạn xong các 
cỗ xe thù thắng, liền tâu với vua Pasenadi nước Kosala: 


-- Tâu Đại vương các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn xong, 
nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ xe thù 
thăng, và cùng với các cô xe thù thăng khác, từ Nangaraka đi 
đên Medulampa, thị trân của dân chúng Sakka, đên nơi đó nội 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 463 





trong ngày, rồi đi đến tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có 
thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc bấy giờ 
một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua 
Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, 
thưa với các Tỷ-kheo ấy: 


__ Chư Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ở đâu? Chúng tôi muôn yêt kiên Thê Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. 


-- Thưa Đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này với 
các cửa khép kín. Hãy im lặng đến gân, bước vào hành lang 
nhưng không vượt qua, sau khi đằng hắng, hãy gõ vào khóa 
cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ ấy, trao 
kiêm và vành khăn cho Digha Karayana. Rôi Digha 
Karayana tự nghĩ: "Nay vua muôn đi một mình. Ở đây, ta 
phải dừng lại". Rôi vua Pasenadi nước Kosala im lặng đi đên 
căn nhà đóng cửa, sau khi đên, bước vào hành lang nhưng 
không vượt qua, đăng hăng và gõ vào khóa cửa. Thê Tôn mở 
cửa. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi 
đâu đảnh lê chân Thê Tôn, miệng hôn xung quanh chân Thê 
Tôn, tay xoa rờ xung quanh chân và tự xưng tên: 

-- Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. 
Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. 

-- Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại vương 
lại hạ mình tột bực như vậy đôi với thân này và biêu lộ tình 
thân ái như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống 
(Dhammanvaya) này đôi với Thê Tôn. "Thê Tôn là bậc 


464 69, Kinh Pháp trang nghiêm (Dhanunacefiya suff4) 





Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng 
đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". Ở đây, bạch Thế 
Tôn, con thấy nhiều vị Sa-môn, Bả-la-môn hành trì Phạm 
hạnh có giới hạn trong mười năm, hai mươi năm, ba mươi 
năm, bốn mươi năm. Những vị này, sau một thời gian, khéo 
tắm, khéo phân sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống thụ 
hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Ở 
đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống hành trì 
Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến 
hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây 
ra có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. 
Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn. "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác. Pháp được Thế Tôn 
khéo giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập, hành 


11 


trl.. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, 
Sát-đế-lj cãi lộn với Sát-đề-lj, Bà-la-môn cãi lộn với Bà-la- 
môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con, con cãi 
lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con cãi lộn với cha, anh em 
cãi lộn với anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn 
với anh em, bạn bẻ cãi lộn với bạn bẻ. Còn ở đây, bạch Thế 
Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống với nhau thuận hòa, thân 
hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn 
nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy 
ngoài đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh 
tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế 
Tôn khéo tu tập, hành trì". 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ công 
viên này đến công viên khác, từ cung uyên này đến cung 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 465 





uyên khác. Ở đấy, con thấy một số Sa-môn, Bà-la-môn gầy 
mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như 
không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con 
suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống Phạm 
hạnh không được hoan hỷ hay có những ác nghiệp được giấu 
kín. Do vậy, các vị Tôn giả này mới gây mòn, khốn khổ, da 
xấu, bạc nhợt, tay chân gân nôi, hình như không có gì đẹp 
mắt để người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói: 


"_- Vì sao chư Tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu, 
bạc nhọt, tay chân gân nôi, hình như không có gì đẹp mắt đê 
người ta nhìn?”. 


Các vị ấy trả lời như sau: 
"_- Tâu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền". 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo hân 
hoan, phần khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, 
bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm 
tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 
"Thật sự các bậc Tôn giả này ý thức được một sự tối thắng 
thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự 
nên các bậc Tôn giả này hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn 
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ 
cúng của người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đế-l¡, đã 
làm lễ quán đảnh, có thê hành quyết những ai đáng bị hành 
quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai 
đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngồi xử kiện, 
có người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không có dịp 


466 69, Kinh Pháp trang nghiêm (Dhanunacefiya suff4) 





đề nói: "Này Quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta, khi ta đang 
ngồi xử kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong". Bạch 
Thế Tôn, thế mà có người vẫn ngắt lời nói của con. Còn ở 
đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo, trong khi Thế Tôn 
thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, trong khi ây 
không có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch 
Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ 
chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một 
đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: "Tôn giả hãy 
im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Đạo Sư của 
chúng ta đang thuyết pháp". Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý 
nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính 
chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không 
kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có 
một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng 
này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với 
Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì". 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát-đề-lj 
bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi 
tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia, như muốn đả phá các 
tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe: "Sa-môn 
Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp 
đặt câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama 
câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn 
Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế 
này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như 
thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia". Những vị này 
nghe: "Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hay thị trấn 
này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn 
Gotama với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 467 





cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Được Sa-môn Gotama, với 
pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ, họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định 
trước), huống nữa là chất vẫn! Trái lại, họ trở thành đệ tử của 
Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp truyền 
thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của 
Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Bà-la- 
môn bác học... Gia chủ bác học, Sa-môn bác học, tế nhị, nghị 
luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi 
chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... họ không hỏi 
Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), huống nữa là chất 
vấn. Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, 
một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, 
tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng với thăng trí, chứng 
ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích tối 
thượng của Phạm hạnh mà những Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ 
nói như sau: "Thật sự chúng ta gần hoại vong! Thật sự chúng 
ta gần hoại diệt! Xưa kia chúng ta không phải Sa-môn lại tự 
xem là Sa-môn, không phải Bà-la-môn lại tự xem là Bả-la- 
môn, không phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. 
Nay chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới thật là 
Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-hán". Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


Lại nữa, bạch Thê Tôn, Isidatta và Purana là hai quan 
g1ữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sông do con 


468 69, Kinh Pháp trang nghiêm (Dhanunacefiya suff4) 





cho, và chính con đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ 
không hạ mình đối với con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. 
Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân chống với đội 
quân đối nghịch, và muốn thử thách Isidatta và Purana, hai 
quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch 
Thế Tôn, hai quan giữ ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng 
nhau đàm luận vê chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuông 
ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe là chỗ 
Thế Tôn ở và với chân hướng về chỗ con. Bạch Thế Tôn, 
con suy nghĩ như sau: "Thật vị diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Hai quan giữ ngựa Isidatta và Purana này ăn cơm của ta, đi 
xe của ta, sinh sống đo ta cho, và chính ta đem danh vọng lại 
cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình 
đối với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được một sự 
tối thăng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành 
đạt tuần tự". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế 
Tôn khéo tu tập hành trì". 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát-đề-]j, 
con cũng thuộc dòng Sát-đề-l¡. Thế Tôn là người nước Kosala, 
con cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn được tám mươi 
tuổi, con cũng được tám mươi tuổi. Vì Thế Tôn thuộc dòng 
Sát-đé-lị và con cũng thuộc đòng Sát-đé-lj; vì Thế Tôn là người 
nước Kosala, con cũng thuộc người Kosala; vì Thế Tôn được 
tám mươi tuổi, con cũng được tám mươi) tuổi; nên con sẵn sảng 
hạ mình tột bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Bạch 
Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con nhiều công việc, có 
nhiều bổn phận phải làm. 

-- Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 469 





Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, Thế 
Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, đấy là vua Pasenadi nước Kosala. 
Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, vua đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Này các Tỷ-kheo, hãy học các pháp trang 
nghiêm. Hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này các Tỷ- 
kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu, là căn bản 
của Phạm hạnh. 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


90. Kinh Kannakatthala 
(Kannakatthala sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyễn ở 
Kannakatthala. 


Lúc bây giờ vua Pasenadi nước Kosala đi đên UJunna 
có công việc. Rôi vua Pasenadi nước Kosala bảo một người: 


-- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và hỏi thăm 
có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như 
sau: "Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có 
mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, 
hôm nay vua Pasenadi nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến 
yết kiến Thế Tôn". 

-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn vả ngôi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có 
mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, 
hôm nay vua Pasenadi nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến 
yết kiến Thế Tôn". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 471 





Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm nay vua 
Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến vua Pasenadi 
nước Kosala tại phòng ăn, và thưa như sau: 


-- Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, 
khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa giúp: "Bạch 
Thế Tôn, chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú không". 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng đi đến 
Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. 


-- Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và Sakula 
lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


-- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có nghe: 
"Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buôi ăn sáng, sẽ yết 
kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến con tại 
phòng ăn và thưa như sau: "“Tâu Đại vương, hãy nhân danh 
chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thế Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, 
có mạnh khỏe, lạc trú không". 


-- Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma và 
Sakula được hạnh phúc! 


472 90. Kinh Kannakatthala (Kannakafthala suff) 





Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà-la-môn 
nào toàn tri, toàn kiến, có thể tự cho là chứng được tri kiến 
viên mãn; sự tình như vậy không thể xảy ra". Bạch Thế Tôn, 
những aI nói như sau: "Sa-môn Gotama có nói: "Không có 
một Sa-môn hay Bà-la-môn nào toản tri, toàn kiến có thể cho 
là chứng được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ấy nói lời Thế Tôn 
nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng như thật; họ 
giải thích pháp đúng pháp và những ai nói hợp pháp, đúng 
pháp sẽ không có cơ hội để chỉ trích hay không? 


-- Thưa Đại vương, những ai nói như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn; 
sự tình như vậy không thể xảy ra", những vị nói như vậy 
không nói đúng lời Ta nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư 
ngụy, không đúng sự thật. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với tướng quân 
Vidudabha: 


-- Này Tướng quân, ai đã đem vân đê này vảo trong nội 
cung? 


-- Tâu Đại vương, Bả-lamôn SanJjaya, thuộc dòng họ 
Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một người: 


-- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo với 
Bả-la-môn SanjJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, 
vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn giả". 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 473 





Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi đến 
Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau khi đến, liền 
thưa với Bà-la-môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, rất có thê những điều Thế Tôn nói về 
một vấn đề khác, được người ta gán vào một vấn đề khác. 
Bạch Thế Tôn, liên hệ vấn đề gì Thế Tôn tự xem là nói 
những lời nói ấy? 

-- Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những lời như 
sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thể trong 
một lúc, biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự 
tình như vậy". 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân 
duyên (saheturupam) và nói như sau: "Không có một Sa-môn 
nào hay Bả-la-môn nào có thê trong một lúc, biết hoàn toàn và 
thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy". Bạch Thế Tôn, 
có bốn giai cấp này: Sát-đé-]j, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. 
Bạch Thế Tôn, giữa bốn giai cấp này có những khác biệt nào, 
sai biệt nào? 

-- Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đé-l¡, Bà- 
la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, giữa bốn giai 
cấp này, hai giai cấp Sát-đề-lị và Bà-la-môn được xem là tối 
thượng về xưng hô; hai giai cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, 
chắp tay và giúp đỡ họ các công việc. 

-- Bạch Thế Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch Thế 
Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: 
Sát-đế-lj, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Bạch Thế Tôn, 
trong bốn giai cấp này, có những khác biệt nảo, sai biệt nào? 


474 90. Kinh Kannakatthala (Kannakatfthala suff) 





-- Thưa Đại vương, có năm tinh cần chỉ này. Thế nào là 
năm? Ở đây, thưa Đại vương, Tý-kheo có lòng tin, tin tưởng 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. 
VỊ ây không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự mình như chơn 
đối với bậc Đạo sư, đối VỚI các vị sáng suốt hay đối với các 
đồng Phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ 
gánh nặng đối với thiện pháp. Vị ấ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ 
về sự sanh diệt các pháp, với sự thể nhập của các bậc Thánh, 
đưa đến chơn chánh đoạn diệt các khổ đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát-đé-lị, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đà. Và nếu các giai cấp này thành tựu năm 
tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc lâu 
dài cho họ. 


-- Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-lị, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đà. Nếu những vị này thành tựu năm tỉnh 
cần chi này, bạch Thế Tôn, ở đây có sự khác biệt gì, có sự sai 
biệt gì? 

-- Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt trong 
tinh cần. Ví như, thưa Đại vương, giữa những con voi đáng 
được điều phục, hay những con ngựa đáng được điều phục, 
hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo 
huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. 
Thưa Đại Vương, Đại vương nghĩ thế nào? Hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 475 





huấn luyện, có phải chúng được điều phục, đạt được khả 
năng điêu phục (dantakaranam), chúng được điêu phục, đạt 
được vị trí điêu phục (dantabhumn)? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-- Còn hai con vol, hai con ngựa, hay hai con bò không 
được khéo điều phục kia, không được khéo huấn luyện kia, 
không được điều phục mà chúng đạt được khả năng điều 
phục, không được điều phục mà chúng đạt được vị trí điều 
phục như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được 
khéo điều phục kia, được khéo huấn luyện kia? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được do 
lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không dối trá, do 
tinh cần tinh tắn, do trí tuệ, cũng sẽ do bắt tín, do nhiều bệnh 
tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, sự tình như vậy không thê 
xảy ra. 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam), Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch 
Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-lị, Bả-la- -môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà. Và nếu các vị này thành tựu năm tính cần chỉ này, 
nếu họ chân chánh tinh cần, thì bạch Thế Tôn, có thể có sự 
khác biệt nào, có thể có sự sai biệt nào giữa các vị này không? 

-- Thưa Đại vương, ta nói không có sự khác biệt gì về 
phương diện giải thoát đối với giải thoát. Ví như, thưa Đại 
vương, một người đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, 
lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây sala lại 
và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi 
khô từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara lại và nhen lửa, 
lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Vì 


476 90. Kinh Kannakatthala (Kannakatfthala suff) 





răng các loại củi dùng đê nhen lửa sai khác, vậy có những saI 
khác gì, giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 

-- Thưa không, bạch Thê Tôn. 


-- Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do tinh tấn 
tạo nên, do tinh cần nhen nhúm lên, ở đây, Ta nói không có 
một sự sai biệt gì về giải thoát đối với giải thoát. 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế 
Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng có 
chư Thiên không? 


-- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: "Bạch 
Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?" 


-- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có sanh lại 
tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


-- Thưa Đại vương, chư Thiên nào có não hại tâm, sanh 
lại tại đây; chư Thiên nào không có não hại tâm, không sanh lại 
tại đây. 


Khi được nghe nói vậy, tướng quân Vidudabha bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, chư Thiên có não hại tâm, sanh lại tại 
đây có thê đánh đuôi hay trục xuât chư Thiên không có não 
hại tâm, không sanh lại tại đây không? 

Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: "Tướng quân 
Vidudabha này là con vua Pasenadi nước Kosala, ta là con 
Thê Tôn. Nay đã đên thời người con nói chuyện với người 
con”. Rôi Tôn giả Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 

-~ Này Tướng quân, nay ở đây, tôi sẽ hỏi lại Tướng 
quân vân đê này. Nêu có thê được, Tướng quân hãy trả lời. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 477 





Này Tướng quân, Tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng cho 
đến lãnh thổ của vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của 
vua Pasenadi nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ Ấy, vua 
Pasenadi nước Kosala có thể đánh đuôi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống Phạm hạnh 
ra khỏi chỗ ấy không? 

-- Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của vua 
Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi nước Kosala 
ngự trị, trị vì; tại chỗ Ấy, vua Pasenadi nước Kosala có thể 
đánh đuôi hay trục xuất vị Sa-môn hay Bà-la-môn có công 
đức tu hành, hay không có công đức tu hành, có sống Phạm 
hạnh hay không sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 

-- Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thế nào? Xa 
rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước Kosala, và tại 
chỗ của vua Pasenadi nước Kosala không ngự trị, không trị 
vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi nước Kosala có thê đánh đuôi 
hay trục xuất vị Sa-môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành 
hay không có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay 
không sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 

-- Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua 
Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala không ngự trị, không trị vì; tại chỗ Ấy, vua Pasenadi 
nước Kosala không có thể đánh đuôi... ra khỏi chỗ ấy. 

-- Thưa Tướng quân, Tướng quân có nghe nói đến chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba không? 

-- Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói đến chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua Pasenadi nước 
Kosala cũng nghe có nói đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. 


478 90. Kinh Kannakatthala (Kannakatfthala suff) 





-- Này Tướng quân, Ông nghĩ thế nào? Vua Pasenadi 
nước Kosala có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy được không? 


-- Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala không thê 
thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm sao vua lại có thể 
đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra 
khỏi chỗ ấy? 

-- Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não hại 
tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, làm sao lại có 
thê đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên không có não hại tâm, 
không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ây được? 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy tên gọi là gì? 

-- Thưa Đại vương, tên là Ananda!l 

-- Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! Tôn giả 
Ananda thuyết có nhân duyên, Ananda thuyết liên hệ đến 
nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có Phạm thiên không? 

-- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói như vậy: 
"Bạch Thế Tôn, có Phạm thiên không?". 

-- Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây hay 
không sanh lại tại đây? 

-- Thưa Đại vương, nếu Phạm thiên có não hại tâm thì 
Phạm thiên ấy có sanh lại tại đây. Nếu không có não hại tâm, 
thời Phạm thiên ấy không sanh lại tại đây. 

Rồi một người khác tâu với vua Pasenadi nước Kosala: 

-- Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc dòng họ 
Akasa đã đến. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la-môn 
Sanjaya, thuộc dòng họ Akasa: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 479 





-- Này Bà-la-môn, ai phô biến câu chuyện này trong nội 
cung? 

-- Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 

Tướng quân Vidudabha lại nói: 

-- Tâu Đại vương, chính Bà-lamôn SanJaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 

Rồi có một người tâu với vua Pasenadi nước Kosala: 

-- Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất 
thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu trả lời ấy 
làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, 
nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi 
Thế Tôn về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời 
cho chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời 
ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, 
nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế 
Tôn về chư Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được 
chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, 
chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm thiên và Thế Tôn đã trả lời 
về Phạm thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. Bạch 
Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi Thế Tôn, vẫn đề ấy 
Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải 
mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 
Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều 
công việc, có nhiều phận sự phải làm. 

-- Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp 
thời. 


480 90. Kinh Kannakatthala (Kannakatfthala sufta) 





Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


91. Kinh Brahmayu 
(Brahmadyu sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. 


Lúc bấy giờ, Bả-la-môn Brahmayu trú tại Mithila (Di- 
tát-la) giả yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, 
đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến một trăm hai mươi, một vị 
đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật, tỉnh thông ba tập 
Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ 
truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế 
luận và Đại nhân tướng. 


Bả-lamôn Brahmayu có nghe: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) đang du hành 
ở Vidcha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị" 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gótirra: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng 
trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, 
Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài Trời và loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên 
thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, Ngài truyền dạy 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay sự 
chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!". 


482 91. Kinh Brahmàyu (Brahimmàyu sutfta) 





Lúc bấy giờ đệ tử của Bả-la-môn Brahmayu là thanh 
niên Uttara, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật, 
tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và 
thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, 
thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu bảo thanh niên Uttara: 


-- Này Uttara thân mến, Sa-môn Gotama này là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) đang du hành ở 
Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vỊ"... 
Tốt đẹp thay được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. Uttara 
thân mến, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy tìm 
hiểu Sa-môn Gotama, có phải là Tôn giả Gotama như tiếng 
đã đồn, hay là không phải, hay là Tôn giả Gotama như thế 
này, hay là không phải như thế này. Chính nhờ Ông mà 
chúng ta sẽ biết về Tôn giả Gotama. 


-- Thưa Tôn giả, làm sao tôi biết Tôn giả Gotama có 
phải là Tôn giả Gotama như tiếng đã đồn, hay là không phải, 
hay là Tôn giả Gotama như thế này, hay là không phải như 
thế này? 


-- Này Uttara thân mến, theo Thánh điển của chúng ta 
được truyền lại về ba mươi hai Đại nhân tướng, những ai có 
ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, 
không có con đường nảo khác: nếu là tại gia, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh vương chính phục mọi quốc độ, đầy đủ 
bảy món báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân 
báu. Và vị này có hơn một ngàn con trai, là những vị anh 
hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. VỊ này 
sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì 
với Chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị 
này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 483 





chứng quả A-la-hán, Chánh Đắng Giác quét sạch mê lầm ở 
đời. Này Uttara thân mên, ta đã cho con chú thuật, con đã 
nhận những chú thuật ây. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Uttara vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la-môn Brahmayu, giữ thân 
hướng về phía hữu, rồi ra đi du hành đến Thế Tôn ở Videha, 
tuần tự du hành đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem ba mươi hai Đại 
nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên Uttara thấy trên 
thân Thế Tôn phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai 
tướng. Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự 
sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng 
mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 

Rồi Thế Tôn nghĩ rằng: "Thanh niên Uttara này thấy ở 
nơi Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. 
Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hải lòng, tức là tướng mã âm 
tàng và tướng lưỡi rộng dài”. 

Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara 
thấy được tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le 
lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai; rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, 
và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. 

Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ: "Sa-môn Gotama có 
đầy đủ ba mươi hai Đại nhân tướng. Vậy ta hãy theo sát Sa- 
môn Gotama để dò xem các uy nghi (của Ngài)". Rồi thanh 
niên Uttara trong bảy tháng theo sát Thế Tôn như bóng 
không bao giờ rời hình. 


48ø4 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sutfta) 





Rồi thanh niên Uttara, sau bảy tháng, khởi hành đi đến 
Mithila ở Videha, tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đi đến 
Bà-lamôn Brahmayu, sau khi đến, đảnh lễ Bà-la-môn 
Brahmayu rồi ngồi xuống một bên. Bà-la-môn Brahmayu nói 
với thanh niên Uttara đang ngồi một bên: 


-- Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về Tôn giả 
Gotama là đúng như vậy, không phải khác, có phải Tôn giả 
Gotama là như vậy, không phải khác 2? 


-- Tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng như vậy, 
không phải khác, Tôn giả Gotama là như vậy, không phải 
khác. Và Tôn giả Gotama ấy có đầy đủ ba mươi hai Đại nhân 
tướng. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân băng phẳng. Đây là 
Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả Gotama. Dưới hai bàn 
chân Tôn giả Gotama, có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tắm 
xe, với trục xe vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. 
Tôn giả Gotama có gót chân thon dài. Tôn giả Gotama có 
ngón tay, ngón chân dài. Tôn giả Gotama có tay chân mềm 
mại. Tôn giả Gotama tay chân có màn da lưới. Tôn giả 
Gotama có mắt cá tròn như con sò. Tôn giả Gotama có ống 
chân to như con dê rừng. Tôn giả Gotama đứng thăng, không 
cong lưng xuống có thể rờ đầu gối với hai bàn tay. Tôn giả 
Gotama có tướng: mã âm tàng. Tôn giả Gotama có màu da 
như đồng, màu sắc như vàng. Tôn giả Gotama có da trơn 
mướt khiến bụi không có thể bám dính vào. Tôn giả Gotama 
có lông da mọc từng lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một 
lông. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thăng lên, mỗi 
sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên 
từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt. Tôn giả Gotama 
có thân hình cao thăng. Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đầy. 
Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử. Tôn 
giả Gotama không có lõm khuyết xuống giữa hai vai. Tôn 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 485 





giả Gotama có thân thể cân đối như cây bàng. Bề cao thân 
ngang bằng bề dài hai tay sải rộng, bề dài hai tay sải rộng 
ngang bằng bề cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân 
trên vuông tròn. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. 
Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. Tôn giả Gotama 
có bốn mươi răng. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. Tôn giả 
Gotama có răng không khuyết hở. Tôn giả Gotama có răng 
cửa trơn láng. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. Tôn 
giả Gotama có giọng nói tuyệt điệu như tiếng chim ca-lăng- 
tần-già (karavika). Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh 
đậm. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. Tôn giả Gotama, 
giữa hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như 
bông nhẹ. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. Đây là Đại 
nhân tướng của Đại nhân Tôn giả Gotama. 


Khi Tôn giả Gotama đi, Ngài bước chân mặt trước, 
không đặt chân xuống quá xa, không rút chân lên quá gần, 
không bước quá mau, không bước quá chậm, khi đi đầu gối 
không va chạm đầu gối, khi đi mắt cá không va chạm mắt cá; 
Ngài đi không co bắp về lên, không duỗi bắp về xuống, 
không đưa bắp về vào trong, không đưa bắp về ra ngoài. Khi 
đi Tôn giả Gotama chỉ di động phần thân ở dưới, và không 
dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama ngó 
quanh với toàn thân. Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không 
cúi mặt xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó xuông 
khoảng một tầm (yugamattam, bề dài một cái cày). Xa hơn, 
tri kiến được mở rộng (anavatam: không bị che đậy). 


Khi đi vào nhà, (Tôn giả Gotama) không ngửa thân về 
phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân về 
phía trong, không đưa thân vê phía ngoài; vị ây quay lưng 
không quá xa ghế ngồi, không quá gần ghế ngồi; ngôi trên 


486 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sufta) 





ghế, không nắm chặt thành ghế, không gieo thân ngồi xuống 
ghê. 


Khi ngồi trong nhà. Ngài không rung tay, không rung 
chân, không ngôi tréo đầu gôi với nhau, tréo mắt cá với nhau, 
không ngôi tay chống cằm. Khi ngồi trong nhà, không có sợ 
hãi, không có run rây, không có dao động, không có hoảng 
hốt. Như vậy Tôn giả Gotama ngôi, không sợ hãi, không run 
sợ, không dao động, không hoảng hốt, lông tóc không dựng 
ngược, Thiên tịnh độc cư. 


Khi nhận nước để rửa bát, không chúc bình bát lên, 
không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía 
trong, không xoay bình bát ra phía ngoải, nhận nước không 
quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, 
rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống 
đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi 
bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đồ nước bình bát 
không quá xa, không quá gần, và không vây nước cùng khắp. 


Khi Ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, không 
chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, 
không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận cơm không quá ít, 
không quá nhiều. Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với cơm), không 
có bỏ miêng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả Gotama 
đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới nuốt, không 
hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiến nát, và 
không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn 
miếng cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn 
khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. Tôn giả 
Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức tánh, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không 
phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sông. lâu 
và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, đề hỗ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 487 





trợ Phạm hạnh, nghĩ răng: "Như vậy, Ta diệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và Ta sẽ không 
lỗi lâm, sông được an ôn". 


Ngài ăn xong lấy nước rửa bát, không chúc bình bát lên, 
không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía 
trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không 
quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh tiếng động, 
rửa bát không xoay tròn bình bát, không có đặt bình bát 
xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa 
xong, khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đỗ 
nước bình bát, không quá xa, không quá gần, không vấy 
nước cùng khắp. 


Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống đất, không quá 
xa, không quá gân, không phải không nghĩ đên bình bát, 
cũng không quá lo cho bình bát. 


Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lát nhưng không 
để quá thì giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hý 
(công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng Ấy, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi 
với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài đi 
không phải (như muôn) lánh xa hội chúng ây. 


Tôn giả Gotama đắp y không kéo lên quá cao trên thân, 
không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào thân, không 
có lơi ra khỏi thân, gió thối không thoát y khỏi thân Tôn giả 
Gotama; bụi nhớp không dính trên thân Tôn giả Gotama. 

Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, sau khi 
ngồi liền rửa chân, và Tôn giả Gotama không sống chú tâm 


488 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sufta) 





vào công việc làm đẹp hai chân. Ngài ngồi kiết già, lưng 
thắng, và đặt niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn 
giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả 
hai, lợi toàn thế giới. 

Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội chúng, không 
tán dương hội chúng ây, không chỉ trích hội chúng ây, trái lại 
với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả 
Gotama có tám đức tánh; lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ 
ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Khi Tôn 
giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, 
tiếng nói không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau khi 
được Tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, và 
ra đi vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. 


Chúng con thấy Tôn giả Gotama đi. Chúng con thấy 
(Tôn giả) đứng. Chúng con thấy (Tôn giả) ngồi im lặng trong 
nhà. Chúng con thấy (Tôn giả) ăn trong nhà. Chúng con thấy 
(Tôn giả) sau khi ăn xong, ngồi im lặng. Chúng con thấy 
(Tôn giả) sau khi ăn xong, nói lời tùy hỷ (công đức). Chúng 
con thấy (Tôn giả) đi trở vê tu viện. Chúng con thấy (Tôn giả) 
đi đến tu viện ngồi im lặng. Chúng con thấy (Tôn giả) đi đến 
tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy, và như vậy là 
Tôn giả Gotama ấy và lại còn nhiều hơn như vậy nữa. 


Khi nghe nói vậy, Bả-la-môn Brahmayu từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến 
Thế Tôn, và ba lần nói lời cảm hứng sau đây: 


-- Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! 
Đảnh lễ Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ 
Thê Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác! Có thê tại một chô 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 489 





nào, thời gian nào, chúng tôi sẽ đi đên gặp Tôn giả Gotama 
ây. Có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện. 


Rồi Thế Tôn, tuần tự du hành ở Videha và đi đến 
Mithila. Ở đấy, Thế Tôn trú tại rừng xoài Makhadeva ở 
Mithila. Các Bà-la-môn, Gia chủ ở Mithila nghe nói: "Sa- 
môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang 
du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm 
trăm vị đã đến Mithila và hiện trú ở rừng xoài Makhadeva, 
tại Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn 
giả Gotama: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng 
họ Sakya (Thích-ca) đang du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị". Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. 
Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng 
ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa đầy đủ, Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, 
trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán 
như vậy!". 


Rồi các Bà-la-môn, Gia chủ ở Mithila đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; một số nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi 
ngôi xuống một bên; một số chắp tay hướng vải Thê Tôn Tôi 
ngôi xuông một bên; một sô xưng danh họ rồi ngồi xuống 
một bên; một số im lặng rồi ngôi xuống một bên. 


490 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sutfta) 





Bà-la-môn Brahmayu nghe như sau: "Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đã đến Mithila và 
trú ở Mithila tại rừng xoài Makhadeva". Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu đi đến rừng xoài Makhadeva cùng với một số 
đông thanh niên Bà-la-môn. Khi đến không xa rừng xoài bao 
nhiêu, Bả-la-môn Brahmayu khởi lên ý nghĩ: "Thật không 
thích đáng cho ta đến yết kiến Sa-môn Gotama mà không 
báo trước". Rồi Bà-la-môn Brahmayu bảo một người thanh 
nIÊn: 

-- Này Thanh niên, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi 
đến hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, 
Bả-la-môn Brahmayu hỏi thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu già yếu, niên cao, lạp 
lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuôi đã 
đến một trăm hai mươi, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì 
chú thuật, tính thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ 
nguyên và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và 
văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. 
Thưa Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, Gia chủ sống tại 
Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối thượng về 
phương diện tài sản, Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối 
thượng về phương diện chú thuật (manta), Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện tuôi tác 
và danh vọng. Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Ấy, vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 401 





hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, thanh niên ẫy bạch 
Thê Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn Brahmayu hỏi 
thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu 
già yếu... và Đại nhân tướng. Thưa Tôn giả, đối với các Bả- 
la-môn, Gia chủ sống ở Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được 
xem là tối thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện chú thuật 
(manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối thượng về 
phương diện tuôi tác và danh vọng. Vị ấy muốn yết kiến Tôn 
giả Gotama”". 


-- Này Thanh niên, nay Bà-la-môn Brahmayu hãy làm 
những gì vị ây nghĩ là hợp thời. 


Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bả-la-môn Brahmayu, sau 
khi đên, liên thưa với Bảà-la-môn Brahmayu: 


-- Tôn giả đã được Sa-môn Gotama chấp nhận. Nay 
Tôn giả hãy làm những gì Tôn giả nghĩ là hợp thời. 

Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. Hội chúng 
ây thây Bả-la-môn Brahmayu từ xa đi đên, sau khi thây liên 
tránh chỗ hai bên vì vị này được nhiêu người biệt đên và có 
danh vọng. Bà-la-môn Brahmayu nói với hội chúng ây: 

-- Thôi vừa rồi, các Tôn giả, hãy ngôi trên chỗ ngồi của 
mình. Ở đây, tôi sẽ ngôi gân Sa-môn Gotama. 

Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 


bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Brahmayu tìm xem ba 
mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thê Tôn. Bà-la-môn 


492 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sufta) 





Brahmayu thấy phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng trên 
thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được 
hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dải. 
Rồi Bà-la-môn Brahmayu nói với Thế Tôn những bài kệ sau 
đây: 

Tôn giả Gotamal 

Ba hai Đại nhân tướng, 

Con được nghe nói đến, 

Hai tướng con không thấy 

Trên thán của Tôn giả, 

Tôn giả, mã âm tàng, 

Bậc tối thượng loài Người, 

Ngài có hay không có? 

Hay là tướng nữ nhân? 

Hay lưỡi Ngài quá ngắn? 

Hay lưỡi Ngài rộng đài? 

Để con như thật bi. 

Hãy đưa lưỡi Ngài ra, 

Mong bậc Đại Tiên Nhân, 

Trừ nghỉ cho chúng con, 

Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 

Chúng con xin được phép, 

Hỏi điều muốn được biẾt. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Brahmayu này thấy 
trên thân Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai 
tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự 
sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là mã 
tướng âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền dùng 
thần thông khiến Bà-la-môn Brahmayu thấy được tướng mã 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 493 





âm tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến 
hai lỗ tai; rờ đên liêm đên hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp 
cả vùng trán. 
Rồi Thế Tôn trả lời Bả-la-môn Brahmayu với bài kệ: 
Ba hai Đại nhân tướng, 
Ong đã được nghe đên, 
Đêu có trên thân Ta, 
Hiên giả, chớ có nghỉ ! 
Điêu cán biết, đã biết, 
Điêu cán tu, đã tu, 
Điêu cán trừ, đã trừ, 
Do vậy, Ta là Phát. 
(Này Ba-la-môn ! ) 


Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Ông được phép vấn hỏi, 
Những điều Ông muốn biẾt. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: "Nay Sa- 
môn Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi Sa-môn Gotama 
về mục đích hiện tại hay tương lai". Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu suy nghĩ: "Ta đã thiện xảo về mục đích hiện tại và 
các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi 
Sa-môn Gotama về mục đích tương lai". Rồi Bả-la-môn 
Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: 


Thế nào (là) Bà-la-môn? 
Thể nào thông Vệ-đà? 
Thế nào là ba mình? 
Thế nào gọi cát tường? 
Thể nào là ứng cúng? 
Thế nào bậc Viên mãn? 


494 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sufta) 





Thế nào bậc Mãu-ni? 
Thê nào gọi Phát-đà? 


Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bả-la-môn Brahmayu: 


Ai biết được đời trước, 
Thấy thiện thú, ác thú, 
Đoạn tán được tải sanh, 
Thắng trí được viên thành, 
Vị ấy gọi Mâu-ni. 


Ai biết tâm thanh tịnh, 

Giải thoát gọi tham dục, 
Sanh tử đều đoạn tận, 

Phạm hạnh được viên thành, 
Thông đạt nhứt thiết pháp, 
Vị ấy xưng Phật-đà. 


Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới 
chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, 
lây tay rờ xung quanh và tự xưng danh: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, con là Bảà-la-môn Brahmayu. 


Và hội chúng ẫy tâm tư trở thành kinh dị, vi diệu: "Thật 
vi diệu thay! Thật hy hữu thay, đại uy lực, đại thần lực của vị 
Sa-môn đã khiến cho Bà-la-môn Brahmayu này, với danh 
tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như vậy". Rồi 
Thế Tôn nói với Bả-la-môn Brahmayu: 

-- Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy. Ông hãy 
ngồi trên ghế của Ông vì tâm của Ông đã hoan hỷ đối với Ta. 

Rồi Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đứng dậy, liền ngồi 
trên ghế của mình. Rồi Thế Tôn thứ lớp thuyết pháp cho Bả- 
la-môn Brahmayu, thuyết về bồ thí, thuyết về trì giới, thuyết 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 495 





về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm 
ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm 
của Bà-la-môn Brahmayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không 
còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết 
pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như tắm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ 
rất dễ thắm màu nhuộm, cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, 
pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn 
Brahmayu: "Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt". 
Bà-la-môn Brahmayu thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể 
nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được 
tự tin, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của đức 
Bồn sư. Bả-la-môn Brahmayu liền bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng! Mong 
Tôn giả Gotama ngày mai nhận lời mời của con đến dùng 
cơm với chúng Tỷ-kheol 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà-la-môn Brahmayu 
khi được biệt Thê Tôn đã nhận lời, liên từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Bà-la-môn Brahmayu sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi 
đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm, liền báo thì giờ cho Thế Tôn: "Tôn giả 
Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng". Rồi Thế Tôn 


496 91. Kinh Brahmàyu (Brahimàyu sufta) 





buổi sáng đắp y, lấy y bát, đi đến trú xá của Bà-la-môn 
Brahmayu, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn với 
chúng Tỷ-kheo. Bả-la-môn Brahmayu tự tay làm cho chúng 
Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng những 
món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày liền khởi sự du hành ở 
Videha. Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà-la-môn 
Brahmayu mệnh chung. Một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bả-la-môn Brahmayu đã mệnh chung. Sanh thú của 
vị ây là gì, tương lai tái sanh thê nào? 


-- Này các Tỷ-kheo, Bả-la-môn Brahmayu là bậc hiền 
triết. Vị ấy theo Pháp đúng với Chánh pháp, không có phiền 
nhều Ta với những kiện cáo về Chánh pháp 
(Dhammadhikaranam). Này các Ty-kheo, Bà-lamôn 
Brahmayu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh, từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không có trở lui đời này nữa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


92. Kinh Sela 
(Sela sufta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đi đên 
một thị trân của Anguttarapa tên là Apana. 


Bên tóc Keniya được nghe: "Sa-môn Gotama là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng 
với đại chúng Tyỷ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi vị, và 
đã đến Apana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về Tôn giả Gotama 
được khởi lên: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này 
cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loải Trời và loài Người. Khi đã chứng 
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện văn nghĩa đầy đủ. 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. 
Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!". 


Rồi bện tóc Keniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bện tóc Keniya 
đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hý. Bện tóc Keniya sau khi được Thế Tôn với pháp 


498 92. Kinh Sela (Sela sutf) 





thoại khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, 
liền bạch Thế Tôn: 


-- Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày 
mai dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với bện tóc Keniya: 


-- Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rất lớn, đến một ngàn 
hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và Ông có lòng tín thành với 
các Bà-la-môn. 


Lần thứ hai, bện tóc Keniya bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, dâu chúng Tỷ-kheo rât lớn, 
đên một ngàn hai trăm năm mươi Tyỷ-kheo, và dâu con có 
lòng tín thành với các Bả-la-môn, mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ- 
kheol 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bện tóc Keniya: 

-- Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rât lớn, đên một ngàn 
hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và Ông có lòng tín thành với 
các Bà-la-môn. 


Lần thứ ba, bện tóc Keniya bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rất lớn, 
đến một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và dầu con có 
lòng tín thành với các vị Bà-la-môn, mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ- 
kheol 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Bên tóc Kenmiya, sau khi 
được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến 
tịnh xá của mình, sau khi đến liền bảo các thân hữu, bà con 
huyết thống: 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 499 





-- Quý vị Thân hữu, bà con huyết thống hãy nghe tôi. 
Sa-môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đên dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo. Vậy Quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các thân hữu, bà con huyết thống của bện tóc Keniya 
vâng đáp bện tóc Keniya. Có người thời đào hồ (làm lò 'TẤU); 
có người bửa củi; có người rửa chén bát; có người sắp đặt 
ghè nước; có người sửa soạn ghế ngồi; còn bện tóc Keniya tự 
mình dựng lên một giản hoa hình tròn (Mandalamala). 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sela trú tại Apana, vị này tinh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ 
năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm 
hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Vị này dạy chú thuật 
(manta) cho ba trăm thanh niên Bà-la-môn. 


Lúc bấy giờ bện tóc Keniya có lòng tín thành với Bà-la- 
môn Sela. Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên Bả-la- 
môn vây quanh, tản bộ du hành đi đến tịnh xá của bện tóc 
Keniya. Bà-la-môn Sela thấy tại tịnh xá của bện tóc Keniya, 
có người thời đào hỗ (làm lò nấu); có người bửa củi; có 
người rửa chén bát; có người sắp đặt ghè nước; có người sửa 
soạn ghế ngôi; còn bện tóc Keniya tự mình dựng lên một 
giàn hoa hình tròn. Thấy vậy, Bà-la-môn Sela bèn nói với 
bện tóc Keniya: 


-- Có phải bện tóc Keniya sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu, 
hay một đại tê đàn được chuân bị, hay vua Seniya Bimbisara 
nước Magadha được mời ngày mai với cả binh lực? 


-- Thưa Tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, cũng không 
đưa dâu, vua Seniya Bimbisara nước Magadha không có được 
mời ngày mai với cả binh lực, nhưng tôi chuẩn bị một đại tế 
đàn. Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, 


300 92. Kinh Sela (Sela sufíq) 





du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị, và đã đến Apana. Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây về Tôn giả Gotama được khởi lên: "Đây là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn." Vị ây được con mời ngày mai đến dùng 
cơm với chúng Tỷ-kheo. 


-- Tôn giả Keniya, có phải Ông nói đức Phật? 
-- Tôn giả Sela, vâng, tôi nói đức Phật. 
-- Tôn giả Keniya, có phải Ông nói đức Phật? 
-- Tôn giả Sela, vâng, tôi nói đức Phật. 


Rồi Tôn giả Bà-la-môn Sela suy nghĩ: "Chỉ một âm 
thanh đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo 
Thánh điển của chúng ta được truyền lại về ba mươi hai Đại 
nhân tướng, những ai có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn một 
trong hai con đường, không có con đường nào khác: nếu là 
tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương chính phục 
mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu này là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và 
thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một ngàn con 
trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng 
ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến 
đại dương, và trị vì với Chánh pháp, không dùng gậy, không 
dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
quét sạch mê lầm ở đời." và ông ta nói: 

-- Này Tôn giả Keniya, nay Tôn giả Gotama ấy, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ấy trú ở đâu? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 301 





Khi nghe nói vậy, bện tóc Keniya, duỗi cánh tay mặt, 
nói với Bà-la-môn Sela: 


-- Tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. 


Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên đi đến Thế 
Tôn. Bả-la-môn bảo những thanh niên ây: 


-- Quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống 
từng bước một, các bậc Thế Tôn ây như con sư tử sống một 
mình, rất khó đến gần (hay ưa thích an tịnh -- Durasada). 
Nếu ta có thảo luận với Sa-môn Gotama, chư Tôn giả chớ 
ngắt lời ta. Chư Tôn giả hãy chờ ta nói xong. 


Rồi Bà-la-môn Sela đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sela tìm xem ba mươi hai 
Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, Bà-la-môn Sela thấy phần 
lớn ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai 
tướng. Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự 
sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng 
mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Sela này thấy trên 
thân Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng, 
đối với hai Đại nhân tướng Ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm 
tàng và tướng lưỡi rộng dài”. 

Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn Sela 
thấy được tướng mã âm tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le 
lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai; rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, 
và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. 


302 92. Kinh Sela (Sela sutf) 





Rồi Bà-la-môn Sela suy nghĩ: "Sa-môn Gotama thành 
tựu ba mươi hai Đại nhân tướng một cách đầy đủ, không 
phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay 
không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà-la-môn niên 
cao, lạp lớn, các bậc Tôn sư, Đại Tôn sư, nói như sau: "Các 
Thế Tôn ấy, những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khi 
những lời tán thán của những bậc ẫy được nói đến, các bậc 
ấy tự hiện hình ra". Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán 
những bài kệ xứng đáng". Rồi Bà-la-môn Sela, tán thán trước 
mặt Sa-môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau: 


Thán trọn đu chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp để, 

Thế Tôn sắc vàng chói, 
Răng trơn, láng, tỉnh cần. 
Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tốt trang trọng, 
Đếu có trên thân Ngài, 

Tất cả Đại nhân tướng. 
Mắt sáng, mặt tròn đây, 
Cân đổi, thăng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói nhự mặt trời. 
Đẹp mắt vị Tỷ-kheo, 

Da sảng như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn, Ngài 
Cần gì sắc tối thượng. 
Ngài xứng bác Đại vương, 
Chuyển Luân, bậc Điễu Ngự, 
Chiến thắng khắp thiên hạ, 
Bậc tối thượng Diêm-phù. 
Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hẳu của Ngài, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 303 





Là vua giữa các vua, 
Là Giáo chủ loài Người. 
Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotamal 


Thế Tôn liền trả lời: 


(Sela): 


Sela, Ta là vua, 

Bác Pháp vương võ thượng, 
Ta chuyền bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyển. 


Ngài tự nhận Giác giả 

Sela lại hỏi thêm, 

“Bác Pháp vương vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe Pháp", 
Ngài trả lời như vậy. 

Tôn giả Gotama, 

Ai sẽ là tướng quân ? 

Là Tôn giả đệ tử ? 

VỊ đệ tử tín thành ? 

Xứng đảng bậc Đạo sư 2 
Sau Ngài, ai sẽ chuyển, 
Pháp luân Ngài đã chuyển ? 


(Thế Tôn): 


Này Sela, 

Ta chuyển bánh xe Pháp, 
Bánh xe Pháp vô thượng. 
Chính Saripu1ia, 

Chuyển bánh xe Chánh Pháp, 
Thừa tự Như Lai vị. 


304 


92. Kinh Sela (Sela sutf) 





(Sela): 


Cần biết, Ta đã biết, 

Cần tu, Ta đã tu, 

Cần bỏ, Ta đã bỏ. 

Do vậy Ta là Phật, 

Ôi, Tôn giả Phạm chỉ! 
Còn gì nghỉ ở Ta, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng, 
Ôi, Tôn giả Phạm chỉ! 
Thấy được bậc Chánh Giác, 
Thát thiên nan vạn nan, 
Bác Chánh Giác ra đời, 
Thát thiên nan vạn nan! 
Ta là bậc Chánh Giác, 
Bác Y vương vô thượng, 
Ôi, Tôn giả Phạm chỉ! 

Là Phạm thiên khó sảnh, 
Nhiếp phục các ma quân. 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta sống tâm hoan hỷ, 
Không sợ hãi một ai, 
Không từ đâu run sợ. 


Chư Tôn giả, hãy nghe! 
Như bậc có mắt giảng, 
Bác Y vương, Anh hùng, 
Sư tử rồng rừng sâu. 


Thấy Phạm thiên vô tỷ, 
Nhiêp phục các ma quán, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 305 





Ai lại không tín thành, 
Cho đến kẻ hạ tiện. 


Ai muốn, hãy theo 1q, 

Không muôn, hãy ra đi, 

Ở đây, Ta xuất gia, 

Bác Trí Tuệ tôi thượng! 
(Các Bà-la-môn): 

Nếu Tôn giả tín thành, 

Giáo pháp bác Chánh Giác, 

Chúng con cũng xuất gia, 

Bác Trí Tuệ tôi thượng! 


(Sela): 


Ba trăm Phạm chí ấy, 

Chấp tay xin được phép: 
Chúng con sống Phạm hạnh, 
Do Thế Tôn lãnh đạo! 


Thế Tôn đáp: 


Nây Sela, 

Phạm hạnh được khéo giảng, 
Thiết thực ngay hiện tại, 
Vượt khỏi thời gian tính. 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uống công hoang phí, 
Với ai không phóng dật, 

Tỉnh tấn chuyên tu học. 


Bà-la-môn Sela cùng với hội chúng được xuât gia dưới 
sự lãnh đạo Thê Tôn, được thọ đại giới. 

Rôi Bà-la-môn Keniya, sau đêm ây, tại tịnh xá của 
mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng 


306 92. Kinh Sela (Sela sutf) 





và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên Thế Tôn: "Tôn giả 
Gotama, đã đến giờ! Cơm đã sửa soạn xong". Rồi Thế Tôn 
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến tịnh xá của bện tóc 
Keniya, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với 
chúng Tỷ-kheo. Rồi bện tóc Keniya sau khi tự tay mời chúng 
Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với 
các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi bện tóc 
Keniya, sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy 
một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với bện tóc Keniya lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau 
đây: 

Tế đàn là tối thượng, 

Trong các lễ tế lửa, 

Savitii là tối thượng, 

Giữa bài thơ Veda. 


Vua là bậc tối thượng, 
Giữa thể giới loài Người, 
Đại dương là tối thượng, 
Giữa các loại sông ngòi. 
Mặt trăng là tối thượng, 
Giữa các vì sao sáng, 
Chúng Tăng thật tối thượng, 
Với những ai bố thí, 
Tâm mong ước nguyện cẩu, 
Gặt hải nhiễu công đức. 
Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời tùy hỷ 
công đức với bện tóc Keniya, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
Rồi Tôn giả Sela với hội chúng sống một mình an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, Tôn 
giả chứng được mục đích tối cao mà các Thiện nam tử đã 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 307 





xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó 
là vô thượng Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và 
an trú. Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm 
đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Vị này 
biết như vậy và Tôn giả Sela với hội chúng trở thành các vị 
A-la-hán. 


Rồi Tôn giả Sela với hội chúng đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và 
đọc lên Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Kính bạch bậc Pháp Nhãn, 
Cách đây trước tắm ngày, 
Chúng con đã đến Ngài, 
Xin phát nguVyỆH" quy ÿ. 


Thế Tôn trong bảy đêm, 
Đã nhiếp phục chúng con, 
Đã chế ngự chúng con, 
Trong giáo lý của Ngài. 
Ngài là bậc Giác Giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Máu-ni, 

Đã chiến thắng quần ma. 


Sau khi Ngài đoạn trừ, 
Vượt qua biển sanh tử, 
Ngài giúp quần sanh này, 
Cùng vượt qua bề khổ. 
Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiên nát, 
Ngài là Sư tử chúa, 
Không chấp, không sợ hãi. 


308 92. Kinh Sela (Sela sufíq) 





Ba trăm Tỷ-kheo này, 
Đông chắp tay đứng thẳng, 
Ôi anh hùng chiến thắng, 
Hãy duôi chân bước tới. 
Hãy để các Đại nhân 
Đánh lễ bậc Đạo Sự. 


93. Kinh Assalàyana 
(Assalàyana sutta) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tỉnh xá 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc 
độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị 
Bà-la-môn ấy suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này chủ trương 
bốn giai cấp đều thanh tịnh. Ai có thể cùng với Sa-môn 
Gotama thảo luận vấn đề này?" 


Lúc bấy giờ thanh niên Assalayana trú ở Savatthi, trẻ 
tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có mười sáu tuổi, tỉnh thông ba tập 
Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ 
truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế 
luận và Đại nhân tướng. Rồi các Bả-la-môn Ấy, suy nghĩ: 
“Thanh niên Assalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo 
trọc, chỉ có mười sáu tuổi, tinh thông ba tập Veda, với tự 
vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông 
hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại 
nhân tướng. Vị ấy có thể thảo luận với Sa-môn Gotama về 
vấn đề này". Rồi những Bả-la-môn ấy đi đến thanh niên 
Assalayana, sau khi đến nói với thanh niên Assalayana: 

-- Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama chủ trương bốn 
giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assalayana hãy đến thảo 
luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. 


310 99. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với các 
Bà-la-môn ây: 


-- Sa-môn Gotama là vị nói đúng pháp. Và những aI nói 
đúng pháp thật rât khó thảo luận. Tôi không có thê thảo luận 
với Sa-môn GŒotama về vân đê này. 


Lân thứ hai các Bà-la-môn nói với thanh niên 
Assalayana: 


-- Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama này chủ trương 
bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assalayana hãy đến thảo 
luận với Sa-môn Gotama về vẫn đề này. Tôn giả Assalayana 
đã sông đời sống của vị du hành khất sĩ. 


Lân thứ hai, thanh niên Assalayana nói với các vị Bà- 
la-môn ây: 


-- Sa-môn Gotama là bậc nói đúng pháp. Và những 
người nói đúng pháp thật rât khó thảo luận. Tôi không có thê 
thảo luận với Sa-môn Gotama về vân đê này. 


Lần thứ ba, những vị Bà-la-môn ấy nói với thanh niên 
Assalayana: 


-- Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama này chủ trương 
bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assalayana, hãy đến 
thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả 
Assalayana đã sống đời sống của vị du hành khát sĩ. Tôn giả 
Assalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại 
không có binh khí chống cự. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với các vị 
Bà-la-môn ấy: 

-- Thật sự tôi không chấp nhận được (lời yêu cầu) chư 
Tôn giả. Tôn giả Gotama là bậc nói đúng pháp. Và những ai 
nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thê thảo 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 3JI 





luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. Tuy vậy tôi cũng sẽ 
đi, như lời chư Tôn giả yêu cầu. 

Rồi thanh niên Assalayana cùng với đại chúng Bà-la- 
môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, thanh niên Assalayana bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn nói như sau: 
"Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt; chỉ có Bà-la-môn là màu da trăng, giai cấp khác là màu 
da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà- 
la-môn không được như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con 
chính thống Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm 
thiên". Ở đây, Tôn giả Gotama nói thế nào? 


-- Nhưng này Assalayana, các nữ Bà-la-môn, vợ các 
Bà-la-môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có 
sanh con, có cho con bú. Dầu vậy, các vị Bà-la-môn ấy sanh 
ra từ nữ căn lại nói: "Bả-la-môn là giai cấp tối thượng, giai 
cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà-la-môn là màu da trắng, giai 
câp khác là màu da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các 
giai cấp phi Bà-la-môn không được như vậy. Chỉ có Bảà-la- 
môn mới là con chính thống Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con 
cháu thừa tự Phạm thiên". 


-- Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị 
Bà-la-môn vẫn tự nghĩ rằng: "Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". 


312 99. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe 
chăng? Tại các biên địa quốc độ khác như Yona và Kambola, 
chỉ có hai giai cấp: chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, 
lại trở thành đầy tớ; sau khi làm đây tớ, lại trở thành chủ 
nhân? 


-- Thưa vâng, con có nghe. Trong các quốc độ biên địa 
như Yona, Kamboja, chỉ có hai giai cấp: chủ nhân và đầy tớ. 
Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đây tớ, sau khi làm đây tớ, 
lại trở thành chủ nhân. 


-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín gì 
của các Bà-la-môn, mà ở đây các vị Bà-la-môn lại nói: "Chỉ 
có giai cấp Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
là con cháu thừa tự Phạm thiên”? 


-- Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây vị 
Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có giai cấp Bả-la-môn là 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". 


-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Chỉ có người 
Khattiya (Sát-đề-ly) sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù 
phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến: sau khi thân hoại 
mạng chung mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Bà-la-môn không phải như vậy? Và chỉ có người Vessa và 
người Sudda sát sanh, lây của không cho, có tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, 
có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mang 
chung, mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các 
Bà-la-môn không phải như vậy? 


- Không phải như vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya cũng vậy, Tôn giả Gotama, nêu sát sanh, lây của 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 313 





không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, cũng bị sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bả-la-môn cũng vậy, Tôn giả 
Gotama, Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama, Sudda cũng vậy, 
Tôn giả Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu 
sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có 
sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung đều sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín gì 
của Bà-la-môn, mà các Bảà-la-môn lại nói: "Chỉ có giai cấp 
Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”? 


-- Dầu Tôn giả Sa-môn có nói như vậy, nhưng ở đây, 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". 


-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà-la- 
môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, 
từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân 
tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Khattiya không được 
vậy, Vessa không được vậy, Sudda không được vậy? 


-- Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya cũng vậy, 
Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, 
từ bỏ ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, 
không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng 
chung cũng được sanh vào thiện thú, Thiên giới; cõi đời này. 


314 99. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn 
giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn 
giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không 
có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi 
thân hoại mạng chung, đều được sanh vào thiện thú, Thiên 
ØIớI, cõi đời này. 

-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín gì 
của Bà-la-môn, mà các Bà-la-môn lại nói: "Chỉ có Bà-la-môn 
là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu 
thừa tự Phạm thiên”? 


-- Dầu Tôn _ giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, 
các Bả-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". 


-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bả-la- 
môn mới có thể trong quốc độ nảy tu tập từ tâm, không hận, 
không sân, Khattiya không thể được, Vessa không thể được, 
Sudda không thê được? 


-- Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya, Tôn giả 
Gotama, cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không 
hận, không sân. Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả Gotama; Vessa 
cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả Gotama. 
Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, đều có thể trong quốc 
độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. 


-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín gì 
của Bà-la-môn, mà ở đây các Bà-la-môn lại nói như sau: 
"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là 
con cháu thừa tự Phạm thiên”? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 315 





-- Dầu Tôn giả Gofama có nói như vậy, nhưng ở đây 
các Bà-la-môn vân nghĩ rằng: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự Phạm 
thiên". 

-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà-la- 
môn mới có thể, sau khi cầm cào lưng và bột tắm đi đến sông 
tắm sạch bụi bặm, Khattiya không thê được, Vessa không thê 
được, Sudda không thê được? 


-- Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn giả 
Gotama, Khattiya cũng có thể, sau khi cầm cào lưng và bột 
tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Bả-la-môn cũng vậy, 
Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda 
cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả 
Gotama, đều có thể, sau khi cầm cảo lưng và bột tăm, đi đến 
sông tăm sạch bụi bặm. 


-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, xác tín gì 
của các Bả-la-môn, mà ở đây các Bà-la-môn lại nói như sau: 
"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là 
con cháu thừa tự Phạm thiên”? 


-- Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự Phạm 
thiên". 

-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có 
vua Khattiya đã làm lễ quán đánh, cho hội họp một trăm 
người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: "Quý vị hãy 
đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình 
Bà-la-môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của 
đồ quay lửa, bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đàn, 
hay cây sen, quay cho lửa và sức nóng hiện ra. Còn những 


316 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





người thuộc gia đình Chiên-đà-la (hạ tiện), thuộc gia đình 
săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, 
thuộc gia đình đồ phân, hãy đem đến bộ phận trên của đồ 
quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay 
máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan (elanda: cây thu đủ 
thầu dầu), và quay cho bậc lửa và sức nóng hiện ra". 


Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có 
ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người 
thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn sanh từ 
hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, 
làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đàn, hay cây 
sen, chỉ có lửa ẫy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh 
sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc 
do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng 
được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình 
săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, 
thuộc gia đình làm đồ phân, sau khi đem đến bộ phận trên 
của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, 
hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa ây không có 
ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa â ấy 
không có thê dùng được vào các công việc do lửa đem lại? 


-- Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa 
được nhen lên, sức nóng được tạo ra, Tôn giả Gotama, từ 
người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn 
sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa, làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đản, 
hay cây sen, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn 
lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Và ngọn 
lửa được nhen lên, và sức nóng được tạo ra từ người thuộc 
gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm 
đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đỗ phân, sau 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 317 





khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ 
máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi 
khô từ cây y-lan, lửa ây cũng có ngọn, cũng có màu sắc, 
cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào công 
việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả Gotama, tất cả loại lửa đều 
có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng; tất cả loại lửa đều 
có thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. 


-- Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín gì 
của các Bả-la-môn mà các Bà-la-môn ở đây lại nói: "Chỉ có 
Bà-la-môn là giai cấp. tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ 
có Bà-la-môn là da trắng, giai cập khác là da đen. Chỉ có Bà- 
la-môn là thanh tịnh, các giai câp phi Bả-la-môn không phải 
như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con chính thống Phạm 
thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 
Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên"? 


-- Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
Phạm thiên". 


-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây một nam 
tử Khattiya cưới một nữ nhân Bà-la-môn làm vợ. Do hôn 
phối này, họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ẫy sanh ra 
từ nam tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn. Nó giống mẹ nó 
hay giống cha nó; nó được gọi là Khattiya hay được gọi là 
Ba La Môn? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam 
tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn; nó giống mẹ nó và cũng 
giống cha nó, và được gọi là Khattiya và cũng được gọi là 
Bà-la-môn. 


318 99. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam 
tử Bà-la-môn cưới một nữ nhân Khattiya và do hôn phối này, 
họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được sanh từ 
nam tử Bà-la-môn và nữ nhân Khattiya; nó giống mẹ nó, hay 
giống cha nó; nó được gọi là Khattiya, (hay) cũng được gọi 
là Bà-la-môn? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam 
tử Bà-la-môn và nữ nhân Khattiya; nó giống mẹ nó; và giống 
cha nó, và nó được gọi là Khattiya, và cũng được gọi là Bà- 
la-môn. 


-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có con 
ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng 
sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con 
lừa; nó giống mẹ nó, hay giống cha nó; nó được gọi là ngựa, 
hay nó được gọi là lừa? 


-- Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, 
nó là con la. Đó là sự sai khác, thưa Tôn giả Gotama, mà tôi 
thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không 
thấy sai biệt gì. 

-- Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có hai 
anh em thanh niên, đồng mẹ khác cha; một người đọc tụng, 
thông hiểu Thánh điển; một người không đọc tụng, không 
hiểu Thánh điển. Ở đây, giữa hai vị này, các Bà-la-môn sẽ 
cúng dường ai trước các vật cúng cho người chết, các thực 
vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi 
khách? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, 
thông hiểu Thánh điển, các Bả-la-môn sẽ cúng dường người 
ấy trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, 
các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 319 





thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng, 
không thông hiêu Thánh điên làm sao có quả lớn được! 


-- Này Assalayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, có 
hai anh em thanh niên (Bả-la-môn) đồng mẹ khác cha; một 
người đọc tụng thông hiểu Thánh điền, theo ác giới, hành ác 
pháp; một người không đọc tụng, không thông hiểu Thánh 
điển, trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, các người Bà-la-môn 
cúng dường cho ai trước các vật cúng cho người chết, các 
thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ 
ăn đãi khách? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc 
tụng, không thông hiểu Thánh điển, nhưng trì giới, hành 
thiện pháp; ở đây, các Bà-la-môn cúng dường cho người ấy 
trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các 
món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, 
thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới, 
hành ác pháp làm sao có quả lớn được! 


-- Này Assalayana, trước hết Ông đi về sanh chủng. Bỏ 
sanh chủng, Ong đi vê Thánh điên. Bỏ Thánh điện, Ông đi vê 
sự thanh tịnh của bôn giai câp mà Ta đã chủ trương. 


Nghe nói vậy, thanh niên Assalayana ngồi im lặng, ủ rũ, 
co vai, cúi đầu, sửng sờ, mở miệng không ra lời. 

Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Assalayana 
im lặng ủ rũ, co vai, cúi đầu, sửng sờ, mở miệng không ra lời, 
liền nói với thanh niên Assalayana: 

-- Thuở xưa, này Assalayana, trong khi bảy ẩn sĩ Bà-la- 
môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, 
ác kiến sau đây được khởi lên: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự Phạm 
thiên". Này Assalayana, ân sĩ Asita Devala được nghe: 


320 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





"Trong khi bảy ẩn sĩ Bả-la-môn thảo luận trong những am 
thất bằng lá, tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: 
"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... 
con cháu thừa tự Phạm thiên"? Ấn sĩ Asita Devala, sau khi 
sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều lớp 
(đường viền) kiên cỗ, cầm một cây gậy bằng vàng, liền hiện 
ra trong hành lang am thất của bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn. Rồi 
này Assalayana, ân sĩ Asita Devala đi qua, đi lại trong hành 
lang am thất của bảy vị ân sĩ Bà-la-môn và nói: 


- "Nay những Tôn giả ân sĩ Bà-la-môn này đi đâu? 
Nay những Tôn giả ân sĩ Bà-la-môn này đi đâu?" 


Rồi này Assalayana, bảy vị ân sĩ Bà-la-môn suy nghĩ 
như sau: "Kẻ kia là ai đang đi qua lại trong hành lang am thất 
bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn như một con bò đi vòng tròn, lại nói 
như sau: "Nay những vị ân sĩ Bà-la-môn này đi đâu? Nay 
những vị ân sĩ Bà-la-môn này đi đầu?" Chúng ta hãy dùng 
chú thuật trù yếm Ông ta". Rồi này Assalayana, bảy ân sĩ Bà- 
la-môn dùng chú thuật trù yếm ấn sĩ Asita Devala: "Hãy trở 
thành tro tàn hạ liệt". Nhưng này Assalayana, bảy ẩn sĩ càng 
dùng chú thuật trù yếm, ấn sĩ Asita Devala càng trở thành 
đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Rồi này 
Assalayana, bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn suy nghĩ như sau: "Thật 
trống rồng thay, khổ hạnh của chúng ta! Phạm hạnh của 
chúng ta không có hiệu quả. Trước kia, khi chúng ta dùng 
chú thuật trù yếm người nào: "Hãy trở thành tro tàn hạ liệt" 
Người ấy trở thành tro tàn ngay. Nhưng nay chúng ta càng 
dùng chú thuật trù yếm người này, người này lại càng trở nên 
đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái". 

".- Khổ hạnh, chư Tôn giả, không phải trống rỗng, 
Phạm hạnh (quý vị) không phải không hiệu quả. Chư Tôn giả, 
hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta". 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 321 





"-- Có tâm oán hận nào đôi với Tôn giả, chúng tôi sẽ bỏ. 
Tôn giả là a1?" 

"-- Chư Tôn giả có nghe nói đên ân sĩ Asita Devala 
không?" 


t† 


— Thưa có nghe, Tôn giả". 
"__ Chư Tôn giả, vị ấy là ta". 


Rôi này Assalayana, bảy ân sĩ Bà-la-môn đên đảnh lê 
ân sĩ Asita Devala. Rôi ân sĩ Asita Devala nói với bảy ân sĩ 
Bà-la-môn: 


-- Chư Tôn giả, tôi có nghe như sau: "Trong khi bảy vị 
ân sĩ Bả-la-môn thảo luận tại am thất bằng lá trong khu rừng, 
ác tà kiến như sau khởi lên: Chỉ có Bà-la-môn là giai câp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà-la-môn màu da 
trăng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà-la-môn là thanh 
tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn không được như vậy. Chỉ có 
Bà-la-môn là con chính thống Phạm thiên, sanh ra từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con 
cháu thừa tự Phạm thiên". 


"-- Thưa vâng, Tôn giả". 

"-_ Nhưng chư Tôn giả, chư tôn giả có biết mẹ sanh của 
họ chỉ giao hợp với các Bà-la-môn, không với phi Bả-la- 
môn?" 

"-- Thưa không vậy, Tôn giả". 

".- Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết mẹ sanh 
của họ, cho đên bảy đời tô mâu của họ chỉ giao hợp với các 
Bả-la-môn, không với phi Bà-la-môn?" 


"-- Thưa không vậy, Tôn giả". 


322 93. Kinh Assalàyana (Assalàyana suff4) 





"-- Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biệt cha sanh 
của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà-la-môn, không với phi nữ 
Bả-la-môn?" 


"-- Thưa không vậy, Tôn giả". 


".- Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết cha sanh 
của họ, cho đên bảy đời tô phụ của họ chỉ giao hợp với các 
nữ Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn?" 


".- Không phải vậy, Tôn giả". 


"-- Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết nhập thai là như 
thê nào?" 


"._ Thưa Tôn giả, chúng con biết nhập thai như thế này. 
Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong thời (có 
thể thọ sanh), hương ấm (gandhabha) phải hiện hữu, ba sự 
như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu". 


".- Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương âm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay Sudda?" 


"-- Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương âm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay Sudda". 


"-- Chư Tôn giả, sự tình là như vậy, chư Tôn giả có biết 
chư Tôn giả là ai không?" 

"-- Thưa Tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không 
có biệt chúng tôi là a1". 

Này Assalayana, bảy vị ân sĩ Bà-la-môn ây bị ấn sĩ 
Asita Devala, chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh 
chủng (jativada) của họ, không có thê ứng đáp được. Làm 
Sao nay Ông bị ta chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vấn đề sanh 
chủng của Ông lại có thể ứng đáp được, khi Ông cùng một 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 323 





Đạo sư với họ và không có Punna, người biết sử dụng thìa đồ 
sữa (làm lê tê tự). 


Khi được nói vậy, thanh niên Assalayana bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


94. Kinh Ghotamukha 
(Ghotamukha suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nal), tại 
rừng xoài Khemiya. 


Lúc bấy giờ Bả-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi 
có một vài công việc. Rồi Bà-la-môn Ghotamukha tản bộ du 
hành và đi đến rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Udena đang đi kinh hành ở giữa trời Rồi Bà-la-môn 
Ghotamakha đi đến Tôn giả Udena, sau khi đến nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả Udena, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền nói với Tôn 
giả Udena đang đi kinh hành: 

-- Thưa Tôn giả Sa-môn, không có một sự xuất gia 
đúng pháp. Hình như đối với con: vì không thấy một Tôn giả 
như Ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udena từ chỗ kinh hành 
bước xuống, đi vào trong tịnh xá (vihara), rồi ngôi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn Ghotamukha cũng từ chỗ 
kinh hành bước xuống, vào trong tịnh xá rồi đứng một bên. 
Tôn giả Udena nói với Bà-la-môn Ghotamukha đang đứng 
một bên: 

-- Này Bả-la-môn, đây có những ghế ngồi. Nếu muốn, 
hãy ngồi xuống. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 325 





-- Trong khi chúng con đến với Tôn giả Udena, chúng 
con không ngồi. Làm sao người như con lại nghĩ đến ngồi 
xuống, trước khi được mời. 


Rồi Ba La Môn Ghotamukha lây một ghế thấp khác rồi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn 
Ghotamukha nói với Tôn giả Udena: 


-- Thưa Tôn giả Sa-môn, không có sự xuất gia đúng 
pháp. Hình như đối với con: vì không thấy một Tôn giả như 
Ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? 

-- Này Bà-la-môn, nếu Ông tán đồng những gì ta tán 
đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì ta 
nói mà Ông không biết. Ở đây, Ông có thể hỏi thêm ta: 
"Thưa Tôn giả Udena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là 
gì?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây sẽ có cuộc nói chuyện 
giữa chúng ta. 


-- Con sẽ tán đồng những gì Tôn giả Udena tán đồng, 
và bài bác những gì cần phải bài bác. Và có điều gì Tôn giả 
Udena nói mà con không biết. Ở đây, con có thể hỏi thêm 
Tôn giả Udena: "Tôn giả Udena, cái này là thế nào? Ý nghĩa 
cái này là gì?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây mong sẽ có 
cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


-- Này Bà-la-môn, ở đây có bốn hạng người này có mặt 
ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Bà-la-môn, có người 
tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này 
Bà-la-môn, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khô 
người. Ở đây, này Bà-la-môn, có người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Bà-la-môn, có người 
vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành 


326 94. Kinh Ghoftarmukha (Ghotftammukha suff) 





khổ người. Người ấy không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên 
tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, 
tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thể. Này Bà-la-môn, bốn hạng người này, hạng người 
nào được tâm Ông thích ý nhất? 


-- Thưa Tôn giả Udena, hạng người tự hành khô mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình; hạng người này, tâm con 
không thích ý. Thưa Tôn giả Udena, hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, tâm con 
không thích ý. Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa tự hành 
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người; hạng người này, tâm con 
không thích ý. Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa không 
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người; 
hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
ngay trong hiện tại, không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể, hạng 
người này, tâm con thích ý. 


-- Này Bà-la-môn, vì sao tâm Ông không thích ý ba 
hạng người này? 


-- Thưa tôn giả Udena, hạng người tự hành khô mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này tự hành khô 
mình, tự hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, yếm ly khô. 
Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Thưa Tôn 
giả Udena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành 
khổ người; hạng người này hành khô người khác, hành hạ 
người khác, trong khi người khác ao ước lạc, yêm ly khô. Do 
vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Thưa Tôn giả 
Udena, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 327 





hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ 
người; hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người 
khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, yêm ly khô. 
Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng thưa 
Tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành khổ mình, 
không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ 
người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. Do vậy, tâm con thích 
ý hạng người này. 


-- Này Bà-la-môn, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? 

Ở đây, này Bà-la- -môn có hội chúng vì tham đăm châu báu và 
đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm câu đây tớ nam, đầy tớ nữ, 
tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc. Ở đây, này Ba La Môn, 
lại có hội chúng, không tham đắm châu báu và đồ trang sức, 
từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ 
bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Này Bà-la-môn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, 
không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ 
người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không 
tự hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại 
không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. Này Bà-la-môn, trong hội 
chúng nào Ông thấy phần lớn hạng người này: trong hội 
chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, 
tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu 
vàng bạc, hay là trong hội chúng không tham đắm châu báu 
và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ 
bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 


326 94. Kinh Ghoftarmukha (Ghotftaimmukha suffđ) 





-- Tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành khổ 
mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành 
khổ người, không chuyên tâm hành khô người; hạng người 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể; hạng người này, trong 
hội chúng không tham đắm châu báu, và đồ trang sức, từ bỏ 
vợ con, từ bỏ đây tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ 
vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong 
hội chúng ấy con thấy phân lớn hạng người này. 


-- Nhưng này Bà-la-môn, nay Ông vừa mới nói: 
"Chúng con biết như sau, thưa Tôn giả Sa-môn, không có 
một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con: vì không 
thấy một Tôn giả như Ngài hay ở đây pháp ấy là gì?" 


-- Thưa Tôn giả Udena, thật sự lời nói ẫy có lợi ích cho 
con. Có một sự xuất gia đúng pháp. Ở đây, đối với con là 
như vậy, và mong Tôn giả Udena chấp trì con là như vậy. 
Bồn hạng người được Tôn giả Udena nói một cách văn tắt, 
không giải thích rộng ra, lành thay, nếu được Tôn giả Udena 
khởi lòng từ phân tích rộng rãi cho con bốn hạng người này. 


-- Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
SẼ nÓI. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Ghotamukha vâng đáp Tôn giả Udena. 

Tôn giả Udena nói như sau: 


-- Này Bà-la-môn, thế nào là hạng người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này Bà-la-môn, 
có người sống lõa thể sống phóng túng không theo lễ nghị, 
liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 329 





thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không 
nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không 
nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không 
nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang 
ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không 
nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vị ẫy 
chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị 
ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay 
VỊ ây chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
VỊ ây nuôi sông chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với hai bát... 
nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, 
hai ngày một bữa,... bảy ngày một bữa. Như vậy vị ây sống 
theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 
Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn đa vụn, ăn 
rong nước, ăn bột tắm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay 
ăn phân bò. VỊ ây ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn 
với các vải khác, mặc vải tắm liệm rồi quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương 
đen, mặc áo bện bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc 
áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tâm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi 
ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. Vị ấy là người sống nhồ 
râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhồ râu tóc, là người 
theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngồi chõ hỏ, 
chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ, một cách tính tấn, là 
người dùng gai làm giường, thường ngủ ì năm trên giường gai, 
sông một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 


330 94. Kinh Ghoftarmukha (Ghotftammukha suff) 





sạch tội lỗi). Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Như vậy, này 
Bà-la-môn, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, Bà-la-môn, có 
người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn 
thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người 
ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. 
Như vậy, này Bà-la-môn, được gọi là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là hạng người vừa tự hành 
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này Bà-la-môn, 
có người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đề-lị, đã làm lễ quán 
đảnh, hay một Bả-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng 
một giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một 
Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ây nắm xuống dưới đất trống trơn chỉ 
có lát cỏ. VỊ vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con 
bò con cùng một mâu sắC; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ 
hai; và vị Bà-la-môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống với đồ 
còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế lễ, 
hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái 
để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết một số cừu để tế 
lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một 
số cỏ dabbha để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những 
người phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 331 





khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này Bà-la-môn, được 
gọi là hạng người vừa tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là hạng người vừa không tự 
hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, 
hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ 
với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy, sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng ây, người ây suy nghĩ: "Đời sống gia đình đầy 
những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống 
xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sống ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản 
nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bả con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ 
bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


332 94. Kinh Ghoftamukha (Ghotftammukha suff) 





VỊ ẫy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống Bà-la-môn, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiếm, biết xấu hỗ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lẫy 
của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những 
vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. VỊ ây từ 
bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống 
đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

VỊ ẫy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến 
sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ ẫy 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ 
hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy từ 
bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 
hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy. Vị ấy từ 
bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng 
thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ 
các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ không dùng giường 
cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt sống; từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 333 





không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai; từ bỏ không nhận cừu và dê; từ bỏ không nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ không nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
không nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn 
bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường: từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm 
thương tồn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phả. 


Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh, cũng vậy, Tý-kheo bằng lòng với tâm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo. Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân â Ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... 
mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị 
ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì 
ý căn. VỊ ẫy thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nội tâm 
hưởng lạc thọ không uề nhiễm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu 


334 94. Kinh Ghoftamukha (Ghotftammukha suffđ) 





tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. 

Vị ấy thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đồng rơm. 


Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết- 
già, lưng thắng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục 
tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy 
miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không 
trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 
Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghĩ ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 

Vị ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm 
cầu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
dục sanh, với tầm với tứ. 

Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 

Vị ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng vả an 
trú Thiền thứ ba. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 335 





Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy 
nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bỗn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ 
nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy vị ấy nhớ đến những đời 
sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bất động như vậy, vị ây hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác 
hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu 
những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện 


336 94. Kinh Ghoftarmukha (Ghoftammukha suff) 





hạnh vẻ thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy, vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. 
Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, đễ sử dụng, vững, chắc, 
bất động như vậy, vị Ấy, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấ ấy tuệ 
tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, 
tuệ tri như thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là 
Con Đường đưa đến Khổ diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên nhân của 
các lậu hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc", tuệ tri như thật: "Đây là Con Đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc". 


Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời 
sống này nữa". 

Như vậy, này Bà-la-môn, được gọi là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành 
khổ người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. " 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 337 





Khi được nói vậy, Bà-la-môn Ghotamukha nói với Tôn 
giả Udena: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Udena! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Udena! Thưa Tôn giả Udena, như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bảy ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng 
vậy, (Chánh) pháp đã được Tôn giả Udena dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Udena, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
Udena nhận còn làm cư sĩ, từ này cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Bà-la-môn, chớ có quy y với ta. Hãy quy y với 
Thê Tôn, bậc mà ta đã quy y. 


-- Thưa Tôn giả Udena, nay Tôn giả Gotama, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ở tại đâu? 


- SỆP Này Bà-la-môn, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã nhập Niêt-bàn. 


-- Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn 
giả Gotama ở cách mười do- tuần (yojana), chúng con sẽ đi 
mười do-tuần ây để được yết kiến Tôn giả Gotama, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con 
được nghe Tôn giả Gotama ở cách hai mươi do-tuân... ba 
mươi do-tuần... bốn mươi do-tuần... năm mươi do-tuần, 
chúng con sẽ đi năm mươi do-tuần để được yết kiến Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Udena, nếu 
chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách một trăm do- 
tuần (yojana), chúng con sẽ đi một trăm do tuần để được yết 
kiến Tôn giả Gatama, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa 
Tôn giả Udena, vì Tôn giả Gotama đã nhập Niết-bàn, chúng 


336 94. Kinh Ghoftarmukha (Ghoftammukha suff) 





con xin quy y Tôn giả Gotama đã nhập Niết-bàn, quy y Pháp 
và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Udena nhận con làm 
cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Thưa Tôn giả Udena, vua nước Anga có cúng dường 
cho con một bô thí thường xuyên hăng ngày, nay con xin 
cúng dường Tôn giả Udena bô thí thường xuyên ây. 

-- Này Bà-la-môn, vua nước Anga cúng dường thường 
xuyên hăng ngày cho Ong là bao nhiêu? 

-- Thưa Tôn giả Udena, năm trăm Kahapana (đồng tiền 
vàng). 

-- Này Bả-la-môn, ta không được phép nhận vàng vả 
bạc. 

-- Nếu Tôn giả Udena không được phép nhận vàng và 
bạc, con sẽ cho làm một tính xá cho Tôn giả Udena. 





-- Này Bà-la-môn, nếu ông muốn xây dựng một tịnh xá 
cho ta, thì hãy xây dựng một giảng đường cho chúng Tăng ở 
Pataliputta. 


-- Con lại càng bội phần hân hoan, hoan hỷ, thỏa mãn 
với Tôn giả Udena, khi Tôn giả khuyến khích con cúng 
dường chúng Tăng. Thưa Tôn giả Udena, với bố thí thường 
xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, con sẽ 
cho xây dựng một giảng đường cho chúng Tăng ở Pataliputta. 


Rồi Bà-la-môn Ghotamukha với bố thí thường xuyên 
này và với bố thí thường xuyên khác về sau, cho xây dựng 
một giảng đường cho chúng Tăng ở Pataliputta. Nay giảng 
đường ấy được gọi là Ghotamukhi. 


95. Kinh Cankì 
(Cankl suft4) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với 
Đại chúng Tỷ-kheo, và đi đên một làng Bà-la-môn của dân 
chúng Kosala, tên là Opasada. 


Thế Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên 
(Devavana), rừng cây sala (Salavana), phía Bắc làng 
Opasada. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Canki trú ở Opasada, một 
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Pasenadi, vua nước Kosala cấp, một ân tứ 
của vua, một tịnh ấp. 


Các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) 
đang du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị". Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này 
cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loải Trời và loài Người. Khi đã chứng 
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, 
Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. Tốt 
đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!". 


340 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada, từng đoàn, từng 
đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng 
chư Thiên, rừng cây sala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Canki đi 
lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà-la-môn Canki thấy các Bà-la- 
môn gia chủ ở Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra 
khỏi Opasada và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng 
cây sala. Thấy vậy, Bà-la-môn Canki bèn gọi người gác cửa: 


-- Này người Gác cửa, vì sao các Bả-la-môn gia chủ ở 
Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và 
đi đên ngõ phía Băc, rừng chư Thiên, rừng cây sala như vậy? 


-- Thưa Tôn giả Cankl, có Sa-môn Gotama, dòng họ 
Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca đang du hành trong 
nước Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm 
vị. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với 
Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài 
còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, Ngài tuyên 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch". Nay những 
người ấy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


-- Này người Gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn gia 
chủ ở Opasada, khi đến nơi, hãy nói với những Bà-la-môn 
gia chủ: "Bà-la-môn Canki có nói: "Này các Hiền giả, hãy 
chờ đợi. Bảà-la-môn Canki sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa- 


† 


môn Œotama". 


Lúc bây giờ, có khoảng năm trăm Bả-la-môn, từ nhiêu 
địa phương khác nhau, đên tại Opasada vì một vài công vụ. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 3441 





Những Bà-la-môn nghe: "Bả-la-môn Canki sẽ đi yết kiến Sa- 
môn Gotama". Những Bả-la-môn ây đên Bà-la-môn Cankl, 
khi đên xong, liên thưa với Bả-la-môn Canki: 

-- Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama? 

-- Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết 
kiên Sa-môn Gotama. 


-- Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiến Sa-môn Gotama. 
Thật không xứng đáng cho tôn giả Canki đến yết kiến Sa- 
môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiến Tôn giả Canki. Lại nữa, Tôn giả Canki thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 
bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì Tôn giả Canki 
thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh 
cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị 
một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm 
này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Canki đến yết kiến 
Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama 
đến yết kiết Bà-la-môn Canki. Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà 
giàu có, đại phú, sung túc. Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà 
phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống 
là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về 
Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Tôn giả Canki đẹp trai, 
khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô 
tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả 
CankI có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu 
sự trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả CankI thiện ngôn, 
dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, 
giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh 


342 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





xác. Tôn giả Canki là bậc Tôn sư của hàng Tôn sư nhiều 
người, dạy ba trăm thanh niên Bả-la-môn tụng đọc chú thuật. 
Tôn giả Candi được vua Pasenadi xứ Kosala kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki 
được Bà-lamôn Pokkarasati kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki sống ở Opasada, 
một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì 
nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, 
một ân tứ của vua Pasenadi nước Kosala. Do điểm này, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn 
Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết 
kiết Tôn giả Canki. 

Nghe nói vậy, Bà-la-môn CankI nói với những vị Bà-la- 
môn ấy: 

-- Các Hiền giả hãy nghe ta giải thích, vì sao thật xứng 
đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái lại, thật 
không xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta. 
Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tô 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này thật không 
xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại, 
thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 
Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia, từ bỏ 
rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại 
trên mặt đất. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
trong tuổi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tuôi trẻ đẹp 
của thời niên thiếu, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dầu 
song thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả 
mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 343 





đình, sống không gia đình. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa- 
môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng 
điệu cao thượng. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
có giới hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, 
đầy đủ thiện đức. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn 
Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý 
nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải 
thích nghĩa lý minh xác. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn 
Gotama là bậc Tôn sư các hàng Tôn sư của nhiều người. Này 
các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, 
đã diệt được mọi xao động của tâm. Này các Hiền giả, thật 
vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về 
hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với 
chúng Bà-lamôn. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn 
Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đề-ly 
thanh tịnh. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất 
gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các 
Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển băng qua 
nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, đến hỏi đạo Sa- 
môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn 
Thiên nhân đến quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, 
thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn 
Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". Này 
các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt của bậc Đại nhân. Này các Hiền giả, thật vậy, 
vua Seniya Bimbisara nước Magadha, cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền 
giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala, cùng với nương tử, 
cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền 


344 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





giả, thật vậy, Bà- la-môn Pokkharasati cùng với các con, vợ, 
thị giả đều quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiền giả, thật vậy, 
Sa-môn Gotama đã đến Opasada, nay đang ở tại Opasada về 
phía Bắc Opasada, trong rừng chư Thiên, rừng cây sala. 
Những Sa-môn, Bả-la-môn nào đến ruộng làng chúng ta đều 
là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các 
Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đã đến Opasada, hiện ở tại 
Opasada, về phía Bắc Opasada, trong rừng chư Thiên, rừng 
cây sala. Như vậy Sa-môn Gotama là khách của chúng ta. Và 
đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng 
đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả Gotama. Này 
các Hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về Tôn 
giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu 
điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 

Này các Hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta; thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả Gotama. Vậy 
tất cả chúng ta hãy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


Rồi Bà-la-môn Canki, cùng với đại chúng Bà-la-môn đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những người chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi và nói lên với những 
Bà-la-môn trưởng thượng những lời thân hữu về vẫn đề này, 
vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên Bà-la-môn tên Kapathika, 
trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có mười sáu tuổi, từ khi sanh, 
thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, 
chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 345 





pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng, thanh niên này đang ngồi giữa hội chúng ấy. Thanh 
niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và 
các vị Bà-la-môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách 
thanh niên Bả-la-môn Kapathika: 


-- Hiền giả Bharadvaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm 
luận của các Bà-la-môn trưởng thượng. Hiên giả BharadvajJa 
hãy chờ cho đên khi câu chuyện châm dút. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thế Tôn: 


-- Tôn giả Gotama, chớ có khiến trách thanh niên Bà- 
lamôn Kapathika. Thanh niên Bả-lamôn Kapathika là 
Thiện nam tử. Thanh niên Bả-la-môn Kapathipa là bậc đa 
văn. Thanh niên Bà-la-môn Kapathika phát ngôn thiện xảo. 
Và thanh niên Bà-la-môn Kapathia là bậc có trí. Và thanh 
niên Bả-la-môn Kapathika có thể đàm luận với Tôn giả 
Gotama trong vấn đề này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: "Thật sự thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika này đã thông hiệu ba tập Veda, và các Bà-la-môn 
tôn trọng người này”. 


Và thanh niên Bà-la-môn Kapathika nghĩ như sau: "Khi 
nào Sa-môn Gotama lây mặt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa- 
môn Gotama”. 


Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của 
thanh niên Bà-la-môn Kapathika liền lấy mắt nhìn thanh niên 
Bà-la-môn Kapathika. Thanh niên Bà-la-môn Kapathika suy 
nghĩ: "Sa-môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa- 
môn Gotama một câu hỏi". Rồi thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika bạch Thế Tôn: 


346 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





-- Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuật (mantapadam) 
của các cô Bà-la-môn y cứ tiếng đồn, truyền thống và Thánh 
tạng. Và ở đây, các vị Bả-la-môn chắc chăn đi đến kết luận: 
"Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm". Ở đây, Tôn giả 
Gotama đã nói gì? 


-- Nhưng này BharadvaJa, có một Bả-la-môn nào giữa 
các vị Bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biệt việc này, tôi thây 
việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lâm"? 

-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


-- Nhưng này BharadvaJa, có một vị Tôn sư nào của các 
vị Bà-la-môn, cho đến vị Tôn sư của các vị Tôn sư trở lui 
cho đến bảy đời, các vị Đại Tôn sư đã nói như sau: "Chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm"? 


-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


-- Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa những vị ân sĩ giữa 
các Bả-la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng 
tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh 
cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, 
đọc lên giống như các vị trước đã làm. Như là Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggøl, Angirasa, 
Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị ấy đã nói 
như sau: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm"? 


-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


-- Như vậy này BharadvaJa, không có một Bả-la-môn 
nào nói như vậy với một Bà-la-môn: "Tôi biết việc này, tÔI 
thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm". 
Không có một vị Tôn sư nào của các vị Bà-la-môn, một vị 
Đại Tôn sư, cho đến bảy đời, vị Đại Tôn sư đã nói như sau: 
"Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 347 





ra đều là sai lầm". Thuở xưa những vị ẩn sĩ, giữa các Bà-la- 
môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các 
chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú và 
nay, những Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống 
như các vị trước đã làm. Như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamataggl, Angirasa, BharadvaJa, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu, những vị ấy không có nói như sau: "Chúng 
tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự 
thật, ngoài ra đều là sai lầm". Ví như này, Bharadvaja, một 
chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, 
người giữa cũng không thấy, người cuôi cùng cũng không 
thấy; cũng vậy, này Bharadvaja, Ta nghĩ rằng, lời nói của các 
Bà-la-môn cũng giống như chuỗi người mù: người trước 
không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuôi cùng 
cũng không thấy. Này Bharadvaja, Ông nghĩ thế nào? Sự 
kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở 
thành không có căn cứ? 


-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không phải chỉ 
dựa trên lòng tin, các Bà-la-môn ở đây còn dựa trên điêu 
nghe (tùy văn: anussava). 


-- Trước hết, này Bharadvaja, Ông đi đến lòng tin, nay 
Ông nói đến tùy văn. Này Bharadvaja, năm pháp này có hai 
quả báo ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín, tùy hỷ, tùy 
văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này 
BharadvaJa, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. 
Tuy vậy, này Bharadvaja, có điều được khéo tin tưởng, có 
thể là trống không, trống rồng, hư vọng. Trái lại, có điều 
không được khéo tin tưởng, có thể là thật, chân, không thay 
đổi. Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy hỷ... 
được khéo tùy văn... được khéo cân nhắc suy tư... được khéo 
chấp nhận, có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái 


348 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





lại, có điều không được khéo chấp nhận, có thể là thật, chân, 
không thay đổi. Hộ trì chân lý, này Bharadvaja không đủ để 
một người có trí đi đến kết luận một chiều là: "Chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra đều là sai lầm" 


-- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nảo là 
hộ trì chân lý? Cho đên mức độ nào, chân lý được hộ trì? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama vê hộ trì chân lý. 


-- Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tin và nói: 
"Đây là lòng tin của tôi", người ấy hộ trì chân lý, nhưng 
người ấy không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra đều là sai lầm". Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý 
được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì 
chân lý. Nhưng ở đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. Này 
Bharadvaja, nếu có người có lòng tùy hỷ, này Bharadvaja, 
nếu có người có lòng tùy văn; này Bharadvaja, nếu có người 
có sự cân nhắc suy tư các lý do; này Bharadvaja, nếu có 
người chấp nhận một quan điểm và nói: "Đây là sự chấp 
nhận quan điểm của tôi", người ấy hộ trì chân lý. Nhưng 
người ấy không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là sai lầm". Cho đến như vậy, này BharadvaJa, 
là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi 
chủ trương hộ trì và cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng 
tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác 
ngộ chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì 
chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý 
được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng 
con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, 
cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 349 





nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama 
về giác ngộ chân lý. 

-- Ở đây, này Bharadvaja, Tỷ-kheo sống gần một làng 
hay một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến 
vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân 
pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng: "Không hiểu vị Tôn giả 
ây có tham ái hay không, do những tham ái này, tâm vị ấy bị 
chỉ phối đến nổi dâu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu 
không thấy vẫn nói: "Tôi thấy," hay xui khiến người khác có 
những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, 
phải đau khổ lâu đài". Trong khi xem xét vị ấy, người này 
biết như sau: "Vị Tôn giả ấy không có những tham pháp, do 
những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu 
không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi 
thấy": hay xui khiến người khác có những hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân 
hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành 
động của một người không có lòng tham. Còn Tôn giả ấy 
thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch 
tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người 
trí chấp nhận; pháp ấy không thể do một người có lòng tham 
khéo giảng". 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có 
những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các 
sân pháp: "Không hiểu vị Tôn giả ấy có sân pháp hay không, 
do những sân pháp này, tâm vị ây bị chị phối đến nỗi dầu 
không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi 
thấy", hay xui khiến người khác có những hành động khiến 
người ây không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài”. 
Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: "Tôn giả ấy 
không có những sân pháp, do những sân pháp này, tâm vị ấy 


350 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





bị chỉ phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu 
không thấy vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có 
những hành động, khiến người ấy không được hạnh phúc, 
phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu 
hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng 
sân. Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế 
nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một 
người có lòng sân khéo giảng”. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không 
có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các 
si pháp: "Không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không, do 
những si pháp này, tâm của vị ây bị chỉ phối đến nỗi dầu 
không biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: "Tôi 
thấy", hay xui khiến người khác có hành động khiến người 
ầy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài”. Trong khi 
xem xét vị ấy, người này biết như sau: "Tôn giả ấy không có 
những si pháp, do những sỉ pháp này, tâm vị ấy bị chi phối 
đến nỗi dầu không biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy, 
vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ 
lâu dài. Thân hành của vị ây là như vậy, khẩu hành là như 
vậy, là hành động của một người không có lòng si. Còn Tôn 
giả ấy thuyết pháp, pháp â ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, 
tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được 
người trí chấp nhận, pháp ấy không thê do một người có lòng 
si khéo giảng”. 


Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không 
có những sĩ pháp, người này sanh lòng tin đối VỚI VỊ ây, VỚI 
lòng tin sanh, người này đến gần, khi đến gần liền thân cận 
giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng tai, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 351 





người ấy nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm 
hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, 
các pháp được hoan hý chấp nhận; khi các pháp được hoan 
hỷ chấp nhận, ước muôn sanh, khi ước muôn sanh, liền cỗ 
găng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người 
ây tỉnh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ 
tối thượng chân lý, và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, 

người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự 
giác ngộ chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, 
và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ 
chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ 
chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ, và cho đến 
như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa Tôn 
giả Gotama, cho đến mức độ nảo là chứng đạt được chân lý, 
cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi 
Tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. 


-- Này BharadvaJa, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành 
tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, 
này Bharadvaja, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, chân 
lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự 
chứng đạt chân lý. 


-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng đạt 
chân lý, cho đến như vậy chân lý được chứng đạt, và cho đến 
như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự 
chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự 
chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều. 

-- Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, tinh cần 
được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý 
thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tỉnh cần thì 


352 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, 
tinh cân được hành trì nhiêu. 


-- Trong sự tinh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự tinh cân, pháp nào được hành trì nhiêu. 


-- Trong sự tính cần, này BharadvaJja, sự cân nhắc được 
hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần 
theo đuôi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần; do vậy, 
trong sự tính cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 


-- Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự cân nhăc, pháp nào được hành trì nhiêu. 


-- Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, cô găng được 
hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. 
Nhưng nếu có có gắng thì có cân nhắc; do vậy trong sự cân 
nhắc, thì có găng được hành trì nhiều. 


-- Trong sự có găng, Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cố 
găng, pháp nào được hành trì nhiều. 


-- Trong sự có găng, này Bharadvaja, ước muốn được 
hành trì nhiều. Nếu ước muôn đối với chân lý â ấy không khởi 
lên thì không có có găng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cô 
găng, do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì 
nhiều. 


-- Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi Tôn giả Gotama, 
trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều. 

-- [rong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hỷ chấp nhận 
pháp được hành trì nhiêu. Nêu không hoan hỷ châp nhận 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 353 





pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận 
pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước muôn, hoan 
hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 


-- Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn 
giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi 
Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào 
được hành trì nhiều. 


-- Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, 
tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý 
nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý 
nghĩa nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ 
chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 


-- Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành 
trì nhiều. 

-- Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì 
không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp, nên có tìm 
hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp 
được hành trì nhiều. 


-- Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiêu? Trong sự thọ trì pháp, chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiêu. 


-- Irong sự thọ trì pháp, này BharadvaJa, nghe pháp 
được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ 
trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp; do vậy, 
trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 


354 95. Kinh Cankì (Cankì suff) 





-- Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiêu. 


-- Trong sự nghe pháp, này Bharadvaja, lóng tai được 
hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không có nghe pháp. 
Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; do vậy, trong sự nghe 
pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 


-- Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiêu. 


-- Trong sự lóng tai, này BharadvaJa, thân cận giao 
thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp 
thì không có lóng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lóng 
tai; do vậy, trong sự lóng tai, thân cận giao thiệp được hành 
trì nhiều. 

-- Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì 
nhiều. 

-- Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharadvaja, đi đến 
gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có 
thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận giao 
thiệp; do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được 
hành trì nhiều. 

-- Trong sự đi đến gần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong 
sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều. 

-- Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin được 
hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 355 





Và vì lòng tin sanh, nên có đi đên gân; do vậy, trong sự đi 
đên gân, lòng tin được hành trì nhiều. 


-- Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 
Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ 
và chấp nhận, và do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã 
hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã 
trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hý và chấp nhận; 
do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn giả 
Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về 
chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, 
chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong 
sự chứng đạt chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào 
được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, 
chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về bất 
cứ điều gì, Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con 
tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hý. Thưa Tôn 
giả Gotama, xưa kia chúng con biết (sự phân biệt) như sau: 
"Và ai là những Sa-môn trọc đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót 
chân của Phạm thiên, và ai là những người hiểu biết Chánh 
Pháp". Thật sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con `lòng 
ái kính Sa-môn đối với các Sa-môn, lòng tin kính Sa-môn đối 
Với các Sa-môn. 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 


356 95, Kinh Cankì (Cankì suftq) 





kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho 
đên mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


96. Kinh Esukar 
(Esukdrì suf1q) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana 
(Kỳ-đả-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống 
một bên, ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Esukari bạch Thế 
Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bốn loại phụng sự: chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn, chủ 
trương phụng sự cho Sát-đé-ly (Khattiya), chủ trương phụng 
sự cho Phệ-xá (Vessa: người buôn bán), chủ trương phụng sự 
cho Thủ-đà (Sudda: lao công). Ở đây, thưa Tổn giả Gotama, 
các Bà-la-môn chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn như sau: 
Bà-la-môn phụng sự cho Bà-la-môn; hay Khattiya phụng sự 
cho Bà-la-môn; hay Vessa phụng sự cho Bả-la-môn, hay 
Sudda phụng sự cho Bả-lamôn. Như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, các Bả-la-môn chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn. 
Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
phụng sự cho Khattiya như sau: Khattiya phụng sự cho 
Khattiya; hay Vessa phụng sự cho Khattiya; hay Sudda 
phụng sự cho Khattiya. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các 
Bà-la-môn chủ trương phụng sự cho Khattiya. Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn chủ trương phụng sự cho 


35% 96. Kinh Esukàdrì (Esukdrì sutfđ) 





Vessa như sau: Vessa phụng sự cho Vessa; hay Sudda phụng 
sự cho Vessa. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Vessa. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, 
các Bà-lamôn chủ trương phụng sự cho Sudda như sau: 
Sudda phụng sự cho Sudda. Vì rằng không còn ai khác có thể 
phụng sự cho Sudda. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà- 
lamôn chủ trương phụng sự cho Sudda. Thưa Tôn giả 
Gotama, các Bả-la-môn chủ trương, bốn loại phụng sự này. Ở 
đây, Tôn giả Gotama có nói gì về vấn đề này? 


-- Nhưng này các Bả-la-môn, có phải tất cả mọi người 
ở đời đông ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bôn loại 
phụng sự này? 


-- Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


-- Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không 
có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn, vẫn bị 
bắt nuốt miếng thịt: "Này người kia, Ông phải ăn miếng thịt 
này và Ông phải trả một số tiền". Cũng vậy, này Bả-la-môn, 
dầu không được các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chấp nhận, các 
Bà-la-môn chủ trương bốn loại phụng sự này. 


Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng, tất cả cần phải 
phụng sự. Nhưng này Bả-la-môn, Ta cũng không nói răng, 
tất cả không cần phải phụng sự. Vì rằng, này Bả-la-môn, nêu 
có ai trong khi phụng sự, trở thành xâu hơn, không trở thành 
tốt hơn, Ta không nói rằng, người đó cần phải phụng sự. 
Nhưng này Bà-la-môn , nếu có ai trong khi phụng sự, trở 
thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn. Ta nói rằng, người 
đó cần phải phụng sự. 

Và nếu này Bà-la-môn, có người hỏi vị Khattiya như 
sau: "Người phụng sự cho Ông, do nguyên nhân phụng sự 
này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn; hay người 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 359 





phụng sự cho Ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành 
tốt hơn, không trở thành xấu hơn? Và như vậy, Ông ở đây 
cần phải được phụng sự bởi người nào?" Vị Khattiya, này 
Bà-la-môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau: 
"Người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở 
thành xấu hơn, không. tốt hơn, thì tôi không cần người ấy 
phụng sự tôi. Nhưng nếu người nảo phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi 
cần người ấy phụng sự tôi". 


Và này Bà-la-môn , nếu có người hỏi Bà-la-môn ... Này 
Bà-la-môn , nếu có người hỏi Vessa... và này Bà-la-môn, nếu 
có người hỏi Sudda như sau: "Người phụng sự cho ông, do 
nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở 
thành tốt hơn; hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân 
phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn? Và 
như vậy, ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào?" 
Người Sudda, này Bà-la-môn, nếu trả lời chơn chánh cần 
phải đáp như sau: "Người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân 
phụng sự này trở thành xâu hơn, không tốt hơn, thì tôi không 
cân người ây phụng sự tôi. Nhưng nêu người nảo phụng sự 
tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không 
xâu hơn, thì tôi cần người ây phụng sự tôi". 


Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì sanh trong một 
gia đình cao quý. Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì 
sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà-la-môn, Ta không 
nói tốt hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà-la-môn, Ta không 
nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà-la-môn, Ta không 
nói tốt hơn vì tài sản thù thắng. Này Bà-la-môn, Ta không 
nói xấu hơn vì tài sản thù thắng. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người sanh trong một gia 
đình cao quý, sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong 


360 96. Kinh Esukàrì (Esukdrì sutfđ) 





các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, Ta 
không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Ở đây, 
này Bả-la-môn có người sanh trong một gia đình cao quý từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không 
có sân tâm, có chánh kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành 
xấu hơn vì sanh trong gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với nhan sắc thù 
thắng... Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù thăng, 
sát sanh, lẫy của không cho... có tà kiến. Do vậy, Ta không 
nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà- 
la-môn, có người với tài sản thù thắng từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài 
sản thù thắng. 


Này Bà-la-môn, Ta không nói tất cả cần phải phụng sự. 
Nhưng này Bà-la-môn, Ta cũng không nói tất cả không cần 
phải phụng sự. Này Bà-la-môn, người nào phụng sự, do 
nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới 
được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được 
tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, Ta nói người ấy cần 
phải phụng sự. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bốn loại tài sản, chủ trương tài sản của người Bả-la-môn, chủ 
trương tài sản của người Khattiya, chủ trương tài sản của 
người Vessa, chủ trương tài sản của người Sudda. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
tài sản của Bà-la-môn là khất thực. Nhưng khi người Bà-la- 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 361 





môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm bổn 
phận của mình và giống như người chăn bò lẫy của không 
cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-lamôn chủ 
trương tài sản của Bà-la-môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, 
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya là cung và tên. 
Nhưng khi người Khattiya khinh thường tài sản cung và tên, 

người ây không làm bốn phận của mình, và giống như người 
chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya. Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Vessa 
là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vessa khinh 
thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm 
bốn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bảà-la-môn 
chủ trương tài sản của Vessa. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, 
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và 
đòn gánh. Nhưng khi người Sudda khinh thường tài sản lưỡi 
liềm và đòn gánh, người ấy không làm bồn phận của mình và 
giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn, chủ trương tài sản của 
người Sudda. Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ 
trương bốn loại tài sản này. Ở đây, Tôn giả Gotama nói gì về 
vấn đề này? 


-- Này Bà-la-môn, có phải tât cả mọi người ở đây đông 
ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bôn loại tài sản này? 


-- Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


-- Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không 
có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn, vẫn bị 
bắt nuốt miếng thịt: "Này người kia, Ông phải ăn miếng thịt 
này và Ông phải trả một số tiền". Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
dầu không được các Bà-la-môn, Sa-môn ấy chấp nhận, các 


362 96. Kinh Esukàrì (Esukdrì sutfđ) 





Bà-la-môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản này. Này Bả-la- 
môn, Ta chủ trương tài sản cho con người là Thánh pháp vô 
thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía 
cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp 
nhận tùy thuộc chỗ ẫy. Nếu tự thê được sanh ra trong một gia 
đình Khattiya, thời được chấp nhận là Khattiya. Nếu tự thể 
được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn, thời được chấp 
nhận là Bà-la-môn. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia 
đình Vessa, thời được chấp nhận là Vessa. Nếu tự thể được 
sanh ra trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là 
Sudda. Này Bà-la-môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa 
được đốt lên, thời ngọn lửa được chấp nhận theo duyên Ấy. 
Nếu do duyên củi, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa 
ấy được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dăm bảo, một 
ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là 
lửa dăm bào. Nếu do duyên cỏ, một ngọn lửa được đốt lên, 
thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. Nếu do duyên 
phân bò, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được 
chấp nhận là lửa phân bò. Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta chủ 
trương tài sản cho con người là Thánh pháp vô thượng. 
Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và 
mẹ, chỗ nào một tự thê sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy 
thuộc chỗ Ấy. Nếu tự thê được sanh ra trong một gia đình 
Khattiya, thời được chấp nhận là Khattiya. Nếu tự thể được 
sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn... trong một gia đình 
Vessa... trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là 
Sudda. 


Nhưng này Bà-la-môn, nếu một người từ một gia đình 
Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình nhờ 
Pháp và Luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 363 





nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có 
chánh kiên, người ây thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, nếu một người từ một gia đình Bà-la- 
môn... từ một gia đình Vessa... từ một gia đình Sudda xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ Pháp và Luật 
được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho... có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Trong lập trường 
này, chỉ có người Bà-la-môn mới có thê tu tập từ tâm, không 
hận, không sân; người Khattiya không có thể được, người 
Vessa không có thê được, người Sudda không có thể được? 


-- Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thê trong lập trường 
này, tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Bà-la-môn 
cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Vessa cũng vậy, thưa 
Tôn giả Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, thưa Tôn giả Gotama, trong lập 
trường này đều có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. 


-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình 
Khattiya, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
người ấy nhờ Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ 
sát sanh... có chánh kiến, người ây thành tựu chánh đạo, 
thiện pháp. Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Chỉ có người 
Bà-la-môn mới có thê lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông, 
và tăm rửa cho sạch đất và bụi; người Khattiya không thê 
được; người Vessa không thể được; người Sudda không thể 
được? 


-- Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thê lây cào lưng và 


364 96. Kinh Esukàrì (Esukdrì sutfđ) 





bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi, người 
Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Vessa 
cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa 
Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai câp, thưa Tôn giả Gotama, 
đều có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông và tắm rửa 
cho sạch đất và bụi. 


-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu từ một gia đình 
Khattiya, có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, người này nhờ Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, 
từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà-la-môn, nếu một người từ 
gia đình Bà-la-môn; này Bà-la-môn, nếu một người từ gia 
đình Vessa; này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Sudda, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ 
Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có 
chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện 
pháp. 

Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vị 
vua Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp một trắm 
người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: "Quý vị hãy 
đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình 
Bà-la-môn, sanh ra từ hoảng tộc, hãy đem đến bộ phận trên 
của đồ quay lửa, bằng cây saka, hay cây sala, hay cây salala, 
hay cây chiên-đàn, hay cây sen, quay cho bật lửa và sức nóng 
hiện ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên-đà-la (hạ 
tiện), thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc 
gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đồ phân, hãy đến đây, đem 
đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, 
hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-la 
(elanda: cây thu đủ thầu dầu), và quay cho bật lửa và sức 
nóng hiện ra". Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Có phải 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 365 





chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ 
người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, 
sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa, 
làm bằng cây saka, hay cây sala, hay cây salala, hay cây 
chiên-đàn, hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có 
màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng 
được vào các công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được 
nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ 
tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc 
gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đồ phân, sau khi đem đến 
bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay 
máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa 
ây không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và 
ngọn lửa ấy không có thê dùng được vào các công việc do 
lửa đem lại? 


-- Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa 
được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa Tôn giả Gotama, 
từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, 
sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa, làm bằng cây saka hay cây sala, hay cây salala, hay cây 
chiên-đàn, hay cây sen, ngọn lửa ẫy có ngọn, có màu sắc, cÓ 
ánh sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa 
đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng tạo ra từ 
người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc 
gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình 
đồ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm 
băng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, 
hay củi khô từ cây y-lan, lửa ây cũng có ngọn, cũng có màu 
sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào 
các công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả Gotama, tất cả 
ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng, tất 


366 96. Kinh Esukàdrì (Esukdrì sutfđ) 





cả loại lửa đêu có thê dùng được vào các công việc do lửa 
đem lại. 


-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu có người từ gia đình 
Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát 
sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà-la-môn... Nếu 
có người từ gia đình Vessa... Nếu có người từ gia đình Sudda, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ n. và 
Luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh... 
chánh kiến, người ây được xem là thành tựu chánh đạo, thiện 


pháp. 
Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


97. Kinh Dhànanjàni 
(Dhànanjami sua) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
SÓC). 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang du hành tại 
Dakkhimnagrri (Nam Sơn) cùng với đại chúng Ty-kheo. Một 
vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa mưa ở RaJagaha (Vương Xã) 
đi đến Dakkhinagiri và đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
nói lên với Tôn giả Sariputta, những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sariputta nói với vị Tỷ- 
kheo ấy đang ngồi một bên: 

-- Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, mạnh 
khỏe không? 

-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được mạnh 
khỏe. 

-- Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được không 
bệnh và mạnh khỏe không? 


-- Thưa Hiền giả, chúng Tỷ-kheo cũng không bệnh và 
được mạnh khỏe. 


368 97. Kinh DhànanJàni (Dhànganjàni suff4) 





-- Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là Dhananjani 
ở tại Tandulapala. Này Hiên giả, Bà-la-môn DhananJani có 
được không bệnh và mạnh khỏe không? 


-- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


-- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được không 
phóng dật không? 


-- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn Dhannajani có thể 
không phóng dật được! Thưa Hiền giả, Bà-la-môn 
Dhananjani ỷ thế vua, bóc lột các Bà-la-môn gia chủ, ỷ thế 
các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột vua. Người vợ trước của Bà- 
la-môn có thành tín, cưới từ một gia đình có thành tín đã từ 
trần. Người vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia 
đình không có thành tín. 


-- Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! Này 
Hiền giả, thật là một tin không tốt lành khi chúng ta được 
nghe Bà-la-môn Dhananjani phóng dật. Rất có thể chúng ta 
có địp gặp Bà-la-môn DhananJanmi, rất có thể sẽ có một cuộc 
đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri cho 
đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha (Vương Xá), tuần 
tự du hành và đến tại Vương Xá. Ở đây, Tôn giả Sariputta trú 
ở RaJagaha, Veluvana, tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát, 
đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ Bà-la-môn 
Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài thành. Tôn giả 
Sariputta sau khi khất thực ở Vương Xá xong, sau buổi ăn, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Bả-la-môn 
Dhananjani. Bà-la-môn Dhananjani thấy Tôn giả Sariputta từ 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 369 





xa đi tới, sau khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đên liên thưa với Tôn giả Sariputta: 


-- Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 


-- Thôi vừa rồi, Bà- la-môn. Hôm nay ta đã ăn xong. Ta 
sẽ ngồi nghỉ trưa ở một gốc cây. Ông có thê đến đó. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Dhananjani vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng xong, liền đi đến Tôn 
giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Sariputta nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngồi một bên: 


-- Này DhananJami, ông có không phóng dật không? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có thể 
không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ phải phụng 
dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn đây tớ, lao công 
phải nuôi dưỡng, còn có những trách nhiệm bạn bẻ thân hữu 
phải làm đối với bạn bè thân hữu, còn có những trách nhiệm 
bà con huyết thống phải làm đối với bà con huyết thống, còn 
có những trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với tô tiên, 
còn có những trách nhiệm chư Thiên phải làm đối với chư 
Thiên, còn có những trách nhiệm vua chúa phải làm đối với 
vua chúa, lại còn thân này cần phải làm cho thỏa mãn và 
trưởng dưỡng! 

- Này Dhananjaml, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. Người ấy làm 


370 97. Kinh DhànanJàni (Dhànanjàni suff4) 





được gì khi nói: "Tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã 
làm các điều bất chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi 
đến địa ngục"? Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi nói: 
"Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm 
các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”? 


-- Thưa không được, Tôn giá Sariputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


-- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người â ấy làm 
được gì khi nói: "Tôi vì vợ con đã làm các điều phi pháp, đã 
làm điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến 
địa ngục"? Hay vợ con người ấy có làm được gì khi nói: 
"Chồng, cha tôi vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã 
làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo 
chồng, cha tôi đến địa ngục”? 


-- Thưa không được, Tôn giá Sariputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


-- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. 
Người ấy làm được gì khó nói: "Tôi vì các đầy tớ lao công đã 
làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để 
các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục"? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: "Chủ chúng tôi vì chúng tôi đã 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 371 





làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để 
các địa ngục quân kéo chủ chúng tôi đên địa ngục”? 
-- Thưa không được, Tôn giá Sariputta. Các địa ngục 


quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


- Này Dhananjaml, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
vì bạn bè thân hữu... dầu người ấy có khóc than. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vì 
các tân khách... dâu người ây có khóc than. 
—— Này Dhananjami, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vi 
tô tiên... dâu người ây có khóc than. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vì 
chư Thiên ... dâu người ây có khóc than. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vì 
vua chúa... dâu người ây có khóc than. 





Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi 
pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục quân kéo 
người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy 

nói: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh này. Chớ 
có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục"? Hay các 
người khác có làm được gì khi họ nói: "Vì làm cho thỏa mãn, 
vì trưởng dưỡng cái thân, người này làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo 
nó đến địa ngục”? 


372 97. Kinh DhànanJàni (Dhànganjàni suff4) 





-- Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


-- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì 
cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa 
Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt 
đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


-- Này DhananjanI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể phụng dưỡng 
cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì vợ con 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một 
người vì vợ con, làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, một người vì vợ con làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt 
đẹp hơn. Và thưa Tôn giả SarIputta, một người vì vợ con làm 
các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


-- Này DhananJjam, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi dưỡng vợ 
con, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì đầy tớ lao công 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 373 





làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một 
người vì đây tớ lao công làm các điêu đúng pháp, làm các 
điêu chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ầy không 
tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng 
pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


-- Này DhananJamI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thê nuôi dưỡng đầy 
tớ lao công, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì bạn bè 
thân hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
là người vì bạn bẻ thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vị bạn bẻ thân hữu 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì 
đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


-- Này DhananJjami, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi đưỡng bạn 
bẻ thân hữu, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. 
Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì bà con 
huyết thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
hay một người vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, 
làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


374 97. Kinh DhànanJàni (DhànganJàni suff4) 





-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết thông 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà 
con huyết thông làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì 
đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


-- Này DhananJamI, có những hành động khác, có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi đưỡng bà 
con huyết thông, không làm các điều ác, làm được các thiện 
hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người vì tân 
khách làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
một người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp 
hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người vì tân khách làm các 
điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


-- Này Dhananjam, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm các bổn 
phận tân khách đối với tân khách, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này DhananJani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì tổ tiên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tô tiên làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì tô tiên làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 375 





Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt 
đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


-- Này DhananjanI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm được những 
trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với các tổ tiên, không làm 
các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì chư Thiên làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp 
hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người vì chư Thiên làm các 
điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


-- Này DhananJjani, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm được các 
trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối với chư Thiên, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, 
Ông nghĩ thế nào? Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


-- Này DhananjanI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, có thê làm các trách nhiệm vua chúa phải làm đôi 


376 97. Kinh DhànanJàni (Dhànganjàni suff4) 





với vua chúa, không làm các điều ác, làm được các thiện 
hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


-- Thưa Tôn giả SarIputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân 
làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy 
tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bắt chánh. 


-- Này DhananJanI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm thỏa mãn, 
trưởng dưỡng cái thân, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. 

Bả-lamôn DhananJani hoan hý tín thọ lời Tôn giả 
Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Bà-la-môn DhananJam sau một thời gian bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn DhananJami cho gọi một 
người khác: 

-- Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy nhân danh 
ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Bà- 
la-môn Dhananjani bị bệnh, khổ đau, bị bạo bệnh, xin cúi 
đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau 
khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, 
và thưa: "Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananJan! bị 
bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 377 





Sariputta và thưa: "Tôn giả, lành thay nếu Tôn giả Sariputta 
vì lòng từ bị thương xót, đi đên trú xá của Bà-la-môn 
DhananJan1". 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhananjami, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thể Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, người ẫy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Bả-la-môn DhananJami bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến. đảnh lễ Tôn 
giả Šariputta rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, 
người ây thưa với Tôn giả SarIputfa: 


-- Thưa Tôn giả, Bà-la-môn Dhananjani bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: 
"Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ bi 
thương xót, đi đến trú xá của Bà-la-môn Dhananjani". 

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputa đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn Dhananjani: 


- Ta mong, này Dhananjani, Ông có thê kham nhẫn; ta 
mong Ông có thể chịu đựng; ta mong khổ thọ được giảm 
thiểu, không có gia tăng, và sự giảm thiêu được rõ rệt, không 
có g1a tăng! 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, 
tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiểu. Và sự gia tăng được rõ rệt, không có 
giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 
chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén; cũng 


378 97. Kinh DhànanJàni (Dhànganjàni suff4) 





vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thôi 
lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không 
có thê kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khô 
thống của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được 
rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một 
người lực sĩ lẫy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh 
đầu rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị cảm 
đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi 
không có thể kham nhẫn, tôi không có thê chịu đựng. Những 
khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Šariputfa, 
như một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt 
ngang bụng với con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa 
Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng 
của tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, 
tôi không có thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia 
tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có 
giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người 
Ấy, đốt người ẫy trên một hố than hừng;: cũng vậy, thưa Tôn 
giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân 
tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhãn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm 
thiểu. 

-- Này Dhananjani, địa ngục hay bảng sanh, chỗ nào tốt 
hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa ngục. 


-- Này Dhananjani, bàng sanh hay cảnh ngạ quỷ, chỗ 
nào tôt hơn? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 79 





-- Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn bảng 
sanh. 

-- Này DhananJani, cảnh giới ngạ quỷ hay loài Người, 
chô nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn cảnh giới 
ngạ quỷ. 

-- Này DhananJam, loài Người hay Tứ thiên vương 
thiên, chô nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên tốt hơn 
loài Người. 

-- Này DhananJamI, Tứ thiên vương thiên hay Tam thập 
tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên tốt hơn 
Tứ thiên vương thiên. 

-- Này DhananJanil, Tam thập tam thiên hay Dạ-ma 
Thiên, chỗ nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn Tam 
thập tam thiên. 

-- Này Dhananjani, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-đà thiên 
(Tusita), chỗ nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt hơn 
Dạ-ma thiên. 

-- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa lạc thiên 
(Nimmanarati), chô nào tôt hơn? 

-- Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn Đâu- 
suât-đà thiên. 


380 97. Kinh DhànanJàni (Dhànganjàni suff4) 





-- Này DhananJam, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự tại 
thiên, chô nào tôt hơn? 


-- Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên tốt hơn 
Hóa lạc thiên. 


-- Này DhananJami, Tha hóa tự tại thiên hay Phạm thiên 
giới, chô nào tôt hơn? 


-- Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". Tôn giả 
Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 


Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la-môn này 
rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyêt giảng con 
đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên”. 


¬ Này Dhananjam, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con 
đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý, 
ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng. 


Bà-la-môn DhananJamI vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn 
giả Sariputta thuyêt như sau: 


-- Này Dhananjiani, thế nào là con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên? Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an 
trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến 
cộng trú với Phạm thiên. 

Lại nữa, này DhananJanl, vị Tỷ-kheo an trú biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với bi... an trú biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với hý... an trú biến mãn một 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 381 





phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này 
Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên. 


-- Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi cúi 
đầu đánh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn 
DhananJami bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê 
chân Thê Tôn". 

Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh giới cao 
thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú Bả-la-môn vào 
Phạm thiên giới thâp kém, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Và 
Bà-la-môn DhananJami, sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không 
bao lâu, liên mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới cao 
thượng hơn cân phải chứng, Sariputta sau khi an trú Bà-la- 
môn DhananJani vào Phạm thiên giới thâp kém, đã từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Bả-la-môn DhananJani bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 

-- Này Sariputta, vì sao, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cân phải chứng, Ong sau khi an trú Bà-la- 


32 97. Kinh DhànanJàni (DhànganJàni suff4) 





môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra đi? 

-- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị Bà-la- 
môn này rât luyên ái Phạm thiên giới". Do vậy con mới 
thuyêt giảng con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 

- Và này SarIputta, Bà-la-môn Dhananjani đã mệnh 
chung và sanh lên Phạm thiên giới. 


98. Kinh Vàsettha 
(Vàsettha suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia- 
la), tại khu rừng Icchanankala. 


Lúc bấy giờ có rất nhiều Bả-la-môn danh tiếng và giàu 
có trú tại lcchanankala như Bà-la-môn Canki, Bà-la-môn 
Tarukkha, Bà-lamôn Pokkharasatl, Bà-lamôn J]anussonI, 
Bà-la-môn Todeyya cùng rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và 
giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha và Bharadvaja đang tản bộ du hành, câu chuyện sau 
đây được khởi lên: "Thế nào là một vị Bà-la-môn?" 


Thanh niên Bharadvaja nói như sau: 


-- Nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nảo, 
không bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh, 
như vậy là làm một vị Bà-la-môn. 


Thanh niên Vasettha nói như sau: 


-- Nêu aI có giới hạnh và thành tựu các câm giới, như 
vậy là một vị Bà-la-môn. 


Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja không thể thuyết 
phục thanh niên Bà-la-môn Vasettha, và thanh niên Bà-la- 
môn Vasettha không thê thuyết phục thanh niên Bharadvaja. 
Rồi thanh niên Bà-la-môn Vasettha nói với thanh niên Bà-la- 
môn Bharadvala: 


364 9§. Kinh Wàsettha (Vàsettha suffq) 





-- Này BharadvaJa, Sa-môn Gotama này là Thích tử, 
xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay đang trú ở Icchanankala, 
tại khu rừng Icchanankala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn... Phật, Thế 
Tôn". Này Tôn giả Bharadvaja, chúng ta hãy đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến hãy hỏi Tôn giả Gotama về nghĩa lý này, 
và Sa-môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy 
thọ trì. 


-- Thưa vâng. 


Thanh niên Bà-la-môn BharadvaJa vâng đáp thanh niên 
Vasettha. Rồi thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja 
cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, thanh niên Bà-la-môn Vasettha dùng những bài kệ 
bạch Thế Tôn: 


Chúng con cả hai người, 
Được tôn xưng, tự nhận, 
Là những bác thông thải 
Cả ba tập Vệ-đà. 

Con là đệ tử Ngài, 
Pokkharasafi, 

Còn vị thanh niên này, 
Đệ tử Tarukkha. 

Ba Vệ-đà nói gì, 

Chúng con đêu thông đạt, 
Văn cú và văn phạm, 
Chúng con đêu thấu hiểu, 
Thuyết giảng và giải thích, 
Thát giống bác Đạo sư. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 385 





Tôn giả Gotama, 

Giữa hai người chúng con 
Có sự tranh luận này, 

Vẻ huyết thống thọ sanh. 


Bharadvdja nói: 

“Chính do sự thọ sanh”. 
Con nói: "Do hành động, 
Mới thành Bà-la-môn ". 


Mong bậc có Pháp nhãn, 
Hiểu cho là như vậy. 

Cả hai người chúng con, 
Không thể thuyết phục nhau. 
Chúng con đến hỏi Ngài, 
Bác Chánh Giác tôn xưng. 


Như trăng được tròn đây, 
Quân chúng đến chấp tay, 
Đảnh lễ và chiêm ngưỡng. 
Cũng vậy, ở trong đời, - 


Quân chúng đến đánh lễ, 
Goftama Tôn giả. 


Chúng con đến hỏi Ngài, 
Bác Pháp nhãn thê gian, 
Bàả-la-môn do sanh, 

Hay chính do hành động?” 
Chúng con không được biết, 
Hãy nói chúng con biết. 
Đức Thế Tôn bèn nói: 

Này Ông Vasettha, 


Ta trả lời cho Ông, 
Thuận thứ và như thật, 


366 9§. Kinh Wàsettha (Vàsettha suffq) 





Sự phân loại do sanh, 
Của các loại hữu tình, 
Chính do sự sanh đẻ, 
Do sanh, có đị loại. 


Hãy xem cỏ và cáy, 

Dâu chúng không nhận thức, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Hãy xem loại côn trùng, 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 

Hãy xem loài bò sát, 
Loại rắn, loại lưng đài, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Hãy xem các loại cá, 

Loại sinh sống trong nước, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Da sanh, có đị loại. 


Hãy xem các loại chim, 
Loại có cánh trên trời, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 37 





Tùy theo sự thọ sanh, 
Chúng có tướng tùy sanh. 
Trong thể giới loài Người, 
Tướng sanh không có nhiễu. 
Không ở đâu mái tóc, 
Không ở tại, ở mắt, 
Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mày, 
Không ở cố, ở nách, 
Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 
Không ám hộ, hành dâm. 


Không ở tay, ở chân, 
Không ở ngôn, Ở mÓnG, 
Không ở cô chân, về, 
Không ở sắc, ở tiếng. 
Không tướng, do tùy sanh, 
Tùy sanh, loại sai khác. 
Trên tự thân con người, 
Không có gì đặc biệt. 

Chỉ tùy theo danh xưng, 
Loài Người được kêu gỌi. 


Đối người tự sinh sống. 
Chăn bò, lo ruộng đất, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nông phu, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống theo nghề nghiệp, 
Vasettha hãy biết, 


388 


9§. Kinh WVàsettha (Vàsettha suffq) 





Kẻ ấy là công thợ, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống nghệ buôn bán, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là thương nhân, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ai sống hẳu hạ người, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nô bộc, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống lấy của người, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là kẻ trộm, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghệ cung tên, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nhà binh, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghệ tế tự, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là tỄ quan, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống giữa loài Người, 
Thọ hưởng làng, quốc độ, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là vua chúa, 
Không phải Bà-la-môn. 


Và Ta không có gọi, 
Kẻ áy Bà-la-môn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 





Chỉ vì do thọ sanh, 
Dầu vị ấy cao sang, 
Dâu vị ấy giàu có, 
Nhưng còn ham thể lợi. 


Không tham lam thế lợi, 
Không chấp thủ sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Vị đoạn tận kiết sử, 
Không ai không sợ hãi, 
Siêu Việt mọi chấp trước, 
Thoát ly các hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Cắt dây thừng, dây ách, 
Dây cương, cùng dáy trỏi, 
Quăng đi cây chắn ngang, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Bậc sáng suối, giác ngộ, 
Chánh danh Bà-la-môn. 


Ai không lỗi, chịu đựng, 
Nhiếc mắng cùng đánh trói, 
Trang bị với nhân lực, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không phân nộ, giữ luật, 
Có giới hạnh không kiêu, 
Nhiếp phục, thân tôi hậu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


390 


9§. Kinh Wàsettha (Vàsettha suffq) 





Như nước trên lá sen, 

Hột cải trên đính nhọn, 
Không tham luyễn dục vọng, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 

Ai biết ngay đời này 

Khổ vì ngã đoạn tận, 

Gánh nặng được đặt xuỐng, 
Xa lìa các hệ phược, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 
Tuệ thâm sáu, có trí 

Thiện xảo đạo phi đạo, 
Đích tối thượng đạt được, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai không còn liên hệ, 

Cả tại gia, xuất gia, 

Không nhà trú, thiếu dục, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Baà-la-môn. 

Bỏ gậy đối chúng sanh, 

Kẻ yếu cùng kẻ mạnh, 
Không giết, không hại ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 
Giữa kẻ thù, không thù, 
Giữa hung bạo, an tịnh, 
Giữa chấp thủ, không chấp, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 301 





Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Di, tham, sân, mạn, phú, 
Ai bỏ rơi được chúng, 
Như hột cải rơi khỏi. 
Đầu nhọn của mũi kim, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Baà-la-môn. 
Ai dạy thật nhỏ nhẹ, 
Nói lên lời chơn thực, 
Không xúc chạm một ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Ba-la-môn. 
Dài ngắn hay lớn nhỏ, 
Thanh tịnh hay bất tịnh, 
Ở đời vật dài ngắn, 
Lớn, nhỏ, tịnh, bất tịnh, 
Không lấy vật không cho, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Baà-la-môn. 
Với ai không tham cầu, 
Đời này và đời sau, 

Từ bỏ mọi tham cầu, 
Đoạn rời mọi hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Ba-la-môn. 
Ai không có chấp tàng, 
Với trí đoạn nghỉ hoặc, 
Đạt nhập đáy bắt tử. 


392 9§. Kinh WVàsettha (Vàsettha suffq) 





Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Baà-la-môn. 

Ở đời ai vượt khỏi, 

Mọi buộc ràng thiện ác, 
Không sâu, không bụi uế, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Baà-la-môn. 
Ai không uế, thanh tịnh, 
Không gợn, sảng như trăng, 
H, hữu được đoạn trừ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 
Ai vượt qua hiểm lộ, 

Ác lộ, luân hồi, sỉ, 

Vượt khỏi, đến bờ kia, 
Thiên tư, không dao động, 
Đoạn trừ mọi nghỉ hoặc, 
An tịnh, không chấp trước, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ở đời, bỏ dục vọng, 
Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ dục và hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ở đời, bỏ tham ác, 

Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ ác và hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 


393 





Ai từ bỏ nhân ách, 

Vượt qua cả thiên ách, 
Đoạn trừ mọi ách nạn, 
Thoát ly mọi hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Từ bỏ lạc, bắt lạc, 

Thanh lương, không y trú, 
Chiến thắng mọi thể giới, 
Bác anh hùng dũng mãnh, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai biết thật hoàn toàn, 
Sự sanh diệt chúng sanh, 


Không tham trước, Thiện Thệ, 


Giác ngộ, đạt chánh giác, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không biết chỗ sở thủ, 
Thiên, Nhán, Càn-thát-bà, 
Lậu hoặc được đoạn trừ, 
Bậc Ứng Cúng, La-Hán, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không có chấp trước, 
Đời trước, sau, đời này, 
Không chấp, không sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


394 


9§. Kinh Vàseftha (Wàsettha suffta) 





Ngưu vương, bậc Tối thắng, 
Anh hùng, bác Đại sĩ, 

Bác Chinh phục, Bắt động, 
Tắm sạch, bậc Giác Ngộ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 
Ai biết được đời trước, 
Thấy được thiện, ác thú, 
Đạt được sanh diệt đoạn, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-môn. 
Điều thế giới cho gọi, 

Là "tên" và "gia tộc”, 

Chỉ tục danh, thông danh, 
Danh từ khởi nhiều chỗ. 
Đã lâu đời chấp trước, 

Tà kiến của kẻ Hgu, 

Kẻ ngu tự tuyên bố, 
Bà-la-môn do sanh. 


Không phải do sanh đẻ, 
Được gọi Ba-la-môn, 
Không phải do sanh đẻ, 
Gọi phi Bà-la-môn. 

Chính do sự hành động 
Được gọi Ba-la-môn, 
Chính do sự hành động 
Gọi phi Bà-la-môn. 

Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thọ, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 395 





Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô bộc. 


Hành động làm ăn trộm, 
Hành động làm nhà bình. 
Hành động làm tế quan, 
Hành động làm vua chúa. 


Kẻ trí thấy hành động, 

Như thát là như váy. 

Thấy rõ lý duyên khởi, 

Biết rõ nghiệp dị thục. 

Do nghiệp, đời luân chuyển 
Do nghiệp, người luân hôi. 
Nghiệp trôi buộc chúng sanh, 
Như trục xe quay bánh. 


Do khổ hạnh, Phạm hạnh, 
Tiết chế và chế ngự, 

Tác thành Bà-la-môn. 
Bà-la-môn như vậy, 

Mới thật là tối thượng, 


Ba Vệ-đà thành tựu, 

An tịnh, tái sanh đoạn, 
Vesettha nên biẾI, 

Kẻ ấy được Phạm thiên, 
Được Thiên chủ Sakka, 
Biết đến thật tưởng tán. 


Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha và BharadvaJa bạch Thê Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những gì bị 


396 9§. Kinh WVàsettha (Vàsettha suffq) 





quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


99, Kinh Subha 
(Subha sutta) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). 

Lúc bấy giờ, thanh niên Bảà-lamôn Subha 
Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại nhà một gia chủ vì một vài 
công vụ. Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú tại 
nhà gia chủ, nói với vị gia chủ ây: 

-- Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi không phải 
không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm nay chúng ta nên 
đên chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào? 

-- Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, Jetavana, 
tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, hãy đi đên chiêm 
ngưỡng Thê Tôn ây. 

Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng 
theo lời gia chủ ây, đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói lên với 
Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuông một bên, thanh niên Bả-lamôn Subha 
Todeyyaputfa bạch Thê Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói như sau: 
"Người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp. Người xuât 
gia không thành tựu chánh đạo thiện pháp". Ở đây, Tôn giả 
Gotama có nói gì? 


398 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





-- Này thanh niên Bả-la-môn, ở đây, Ta chủ trương 
phân tích; ở đây, Ta không chủ trương nói một chiều. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán tà đạo của kẻ tại 
gia hay kẻ xuất gia. Này Thanh niên Bả-la-môn, kẻ tại gia 
hay kẻ xuất gia hành tà đạo, do nhân duyên hành tà đạo, 
không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, Ta tán thán chánh đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất 
gia. Này Thanh niên Bà-la-môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia 
hành chánh đạo, do nhân duyên hành chánh đạo, thành tựu 
được chánh đạo thiện pháp. 

-- Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, 
tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của kẻ tại gia có 
quả báo lớn; do dịch vụ ít, công tác ít, tô chức ít, lao lực ít nên 
nghiệp sự của kẻ xuất gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả 
Gotama, có nói gì? 

-- Này Thanh niên Bả-la-môn, ở đây, Ta chủ trương 
pháp phân tích; ở đây, Ta không chủ trương nói một chiều. 
Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự (Kammatthanam) 
với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu 
làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này Thanh niên Bà-la- 
môn, có nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, 
lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 
Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, 
công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai 
sẽ có kết quả nhỏ. Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự 
với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 

Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm 
hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? Này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 399 





lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Và 
này Thanh niên Bả-la-môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ 
lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, 
làm đúng sẽ có kết quả lớn? Này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn. Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm 
hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? Này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức 
nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 
Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ 
nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn? Này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức 
nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán 
với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn lao lực lớn, nếu 
làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ; cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kết quả nhỏ. 

Ví như, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông 
nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn; cũng vậy, này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn nếu làm thành tựu, làm 
đúng sẽ có kết quả lớn. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ; cũng 
vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của người xuất 
gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 


600 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Ví như, này Thanh niên 
Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, 
tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn; cũng vậy, này Thanh niên Bả- la- -môn, nghiệp sự 
của người xuất gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 

-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
năm pháp tác phước, đắc thiện. 

-- Này Thanh niên Bả-la-môn, năm pháp được các Bà- 
la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nêu Ông. không thấy 
nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói về năm pháp ấy trong hội 
chúng này. 

-- Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì cho con, 
khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngồi hay các vị giống như 
Tôn giả. 

-- Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 

-- Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ nhất, 
các Bả-la-môn chủ trương pháp này tác phước, đắc thiện. 
Khổ hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ hai, các Bà-la- 
môn chủ trương pháp này tác phước, đắc thiện. Phạm hạnh, 
thưa Tôn giả Gotama là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ 
trương pháp này tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn 
giả Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương pháp 
này tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả Gotama, là 
pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, 
đắc thiện. Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp này tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả 
Gotama có nói gì? 

-- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một Bà-la- 
môn nảo trong những Bà-la-môn đã nói như sau: "Sau khi 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 601 





chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm 
pháp này?" 

-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

-- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một Đạo sư 
nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, cho đến bảy đời 
Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: "Sau khi tự mình chứng tri 
với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm pháp 
này”? 

-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

-- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những vị tu sĩ 
thời cổ trong các Bà-la-môn, những vị sáng tác các thần chú, 
những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được 
hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh, và ngày nay những vị 
Ba La Môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị 
Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamita Yamafagøl, 
Angrrasa, BharadvaJa, Vesettha, Kassapa, Bhagu, những vị 
ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này"? 

-- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

-- Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không có một 
vị Bả-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã nói như sau: 
"Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết kết quả 
dị thục của năm pháp này". Không có một Đạo sư nảo trong 
các Bả-la-môn, một Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại 
tôn sư nào nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, những vị sáng 
tác các thần chú... không có một vị nào đã nói như sau: "Sau 
khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết 
quả dị thục của năm pháp này". Ví như, này Thanh niên Bà- 
la-môn, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước 


602 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
chúng tôi nghĩ lời nói của những Bà-la-môn trở thành giống 
như một chuỗi người mù, người đầu không thấy, người giữa 
không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hỷ vì bị Thế Tôn dùng ví 
dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly Thế Tôn, hủy báng Thế 
Tôn và nói về Thế Tôn: "Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc 
(papIka)". 

Rồi nói với Thế Tôn như sau: 

-- Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dòng 
họ Upamanna trú ở rừng Subhaga đã nói: "Cũng vậy, một số 
Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã chứng được các pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói 
này của vị ấy thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói 
suông, thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trống rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thể biết được, hay thấy được, 
hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện như vậy không thê xảy ra. 

-- Thế nào, này Thanh niên Bả-la-môn? Bà-la- môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú tại rừng Subhaga 
có thể biết tâm tư cả Sa-môn, Bà-la-môn với tâm tư của mình? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc 
dòng họ Upamamna, trú ở rừng Subhaga, với tâm tư của mình 
không thể biết được tâm tư của Punnika, người đầy tớ gái 
của mình, làm sao lại có thể biết được tâm tư tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn với tâm tư của mình? 

-- Ví như, này Thanh niên Bả-la-môn, một người sanh ra 
đã mù không thể thấy các sắc màu đen, màu trắng, không thê 
thấy các sắc màu xanh, không thể thấy các sắc màu vàng, 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 603 





không thể thấy các sắc màu đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ 
tía, không thể thấy những gì bằng phẳng, không bằng phẳng, 
không thê thấy các vì sao, không thê thấy mặt trăng, mặt trời, 
người ấy nói như sau: "Không có các sắc màu đen, màu trắng, 
không có người thấy các sắc màu đen, màu trăng; không có 
các sắc màu xanh, không có người thấy các sắc màu xanh; 
không có các sắc màu vàng, không có người thấy các sắc màu 
vàng: không có các sắc màu đỏ, không có người thấy các sắc 
màu đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, không có người thấy 
các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng phẳng, không 
bằng phẳng, không có người thấy cái gì bằng phẳng, không 
bằng phăng: không có các vì sao, không có người thấy các vì 
sao; không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy mặt 
trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như 
vậy, do vậy nên không có". Này Thanh niên Bà-la-môn, người 
ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy không? 

-- Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các sắc màu 
đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trắng: có các sắc 
màu xanh, có người thây các sắc màu xanh.... có mặt trăng, 
mặt trời, có người thấy mặt trăng, mặt trời".Tôi không biết 
như vậy; tôi không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa 
Tôn giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh thì 
sẽ không nói như vậy. 

-- Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở rừng Subhaga là 
người mù, không có mắt. Vị ấy có thể biết được, hay thấy 
được, hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 
Này Thanh niên Bả-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Những vị Bà- 
la-môn giàu sang ở Kosala, như Bà-la-môn Canki, Bà-la-môn 
Tarukkha, Bà-la-môn PokkharasatI, Bà-la-môn JanussonI, và 
thân phụ của Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời 


604 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





nói của các vị ấy được thế tục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thê tục châp nhận? 

-- Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải được 
suy tư hay không suy tư? 

-- Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải được 
phân tích, cân nhắc hay không cân phải phân tích, cân nhăc? 

-- Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải liên hệ 
đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên mục đích? 

-=Cân phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Nếu 
là như vậy thời lời nói của Bả-la-môn Pokkharasati thuộc 
dòng họ Upamamna, trú tại rừng Subhaga được thê tục châp 
nhận hay không được thê tục châp nhận? 


-- Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không suy tư? 

-- Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, hay 
không phân tích cần nhặc? 


-- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 


-- Lời nói được nói lên liên hệ đến mục đích, hay không 
liên hệ đên mục đích? 

-- Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả Gotama. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triền cái này. 


Thế nào là năm? Tham dục triỀn cái, sân triền cái, hôn trầm 
thụy miên triền cái, trạo hối triỀn cái, nghi triền cái. Này 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 605 





Thanh niên Bả-la-môn, như vậy là năm triền cái. Này Thanh 
niên Bà-la-môn, Bà-lamôn Pokkharasati thuộc dòng họ 
Upamamna, trú ở rừng Subhaga đã bị trùm che, ngăn chận, 
bao phủ, và bao trùm bởi năm triỀn cái này. VỊ ẫy biết được, 
thấy được, hay chứng tri được các pháp Thượng nhân, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
Xảy ra. 

Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thể nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn; tiếng 
do tai nhận thức... hương do mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận 
thức... xúc do thân nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này Thanh niên Bả-la- 
môn, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú 
ở rùng Subhaga bị trói buộc, bị đam mê, bị tham trước bởi 
năm dục trưởng dưỡng này, thụ hưởng chúng mà không thấy 
sự nguy hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. Vị ấy 
thật sự biết được, hay thấy được, hay chứng được các pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; sự 
kiện như vậy không xảy ra. 

Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Trong 
những loại lửa này, loại lửa nảo có ngọn, có mảu sắc hay có 
ánh sáng? Ngọn lửa được đốt lên nhờ cỏ và củi khô, hay 
ngọn lửa được đốt lên, không nhờ cỏ và củi khô? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu có sự kiện có thê đốt lửa 
mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ấy có ngọn, có sắc 
và có ánh sáng. 

-- Này Thanh miên Bà-la-môn, không có sự kiện, không 
có trường hợp có thể đốt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, trừ 
phi dùng thần thông. Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ 


606 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





này, hỷ do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví như 
ngọn lửa đốt lên nhờ cỏ và củi khô. Này Thanh niên Bà-la- 
môn, Ta nói hỷ này, hý do ly dục, ly các bất thiện pháp đem 
lại, hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhờ cỏ và củi khô. 
Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do ly dục, ly các 
bất thiện pháp đem lại? Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị 
Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất. Hỷ này, này Thanh niên Bả-la-môn, là hỷ ly dục, ly bất 
thiện pháp đem lại. Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiền thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện pháp 
đem lại. 

Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ẫy chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, các Bả-la-môn 
chủ trương pháp tác phước, đắc thiện nào có kết quả lớn hơn? 

- Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở đây, các Bà-la- 
môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác phước, đắc thiện có 
quả báo lớn. 

-- Này Thanh niên Bả-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, 
một tế đàn lớn được một vị Bả-la-môn lập lên và có hai vị 
Bà-la-môn đi đến và nghĩ như sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng 
đại tế đàn của vị Bà-la-môn với danh tánh thế này". Ở đây, 
một vị Bà-la-môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng 
ăn, ta SẼ được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng ăn, không 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt 
nhất". Này Thanh niên Bả-la-môn, sự kiện này xảy ra. Người 
Bà-la-môn ấy trong phòng ăn có thê được chỗ ngồi tốt nhất, 
nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la- 
môn kia, trong phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 607 





tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vị Bà-la-môn kia nghĩ 
như sau: "Vị Bà-la-môn ấy, trong phòng ăn, được chỗ ngồi 
tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn ta, 
trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, 
đỗ ăn khất thực tốt nhất". Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị 
thục gì cho người Bà-la-môn này? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không bố thí 
với ý nghĩ: "Do bố thí này, người kia phẫn nộ, không hoan 
hỷ. Các Bà-la-môn bồ thí chỉ vì lòng ái mẫn". 

-- Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, thời 
đây có phải là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn? 

-- Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời đây là 
tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ông thấy năm 
pháp này nhiều nhất ở đâu, ở những người tại gia, hay ở 
những người xuất gia? 

-- Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi nhận thấy năm 
pháp này có nhiều ở những người xuất gia, có ít ở những 
người tại gia. Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ 
lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn không có thường 
hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người xuất gia, thưa 
Tôn giả Gotama , dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục, nói lời chân thật. Người 
tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ 
chức lớn, lao lực lớn không có thường hằng liên tục sống khổ 
hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí xả nhiều. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục sống khổ 


608 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí xả nhiều. Thưa 
Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc thiện này được 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương, tôi nhận thây năm 
pháp này có nhiều ở những vị xuất gia, có ít ở những vị tại 
gia. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, đắc 
thiện này được các vị Bả-la-môn chủ trương, Ta nói những 
pháp này là những tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm tu tập 
không hận, không sân. Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị 
Ty-kheo nói lời chân thật, vị ẫy nghĩ: "Ta nói lời chân thật”, 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được pháp tín 
thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Ta nói sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm 
của vỊ ây tu tập không hận, không sân. Ở đây, này Thanh 
niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo sống khô hạnh, sống Phạm hạnh, 
đọc tụng nhiều, thí xả nhiều vị ấy nghĩ rằng: "Ta thí xả 
nhiều", chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, 
chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm 
của vị ấy tu tập không hận, không sân. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, những vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác phước, 
đắc thiện này, Ta nói các pháp â ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta thưa với Thê Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama biệt con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên". 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Làng 
Nalakara có gân đây không? Có phải làng Nalakara không xa 
ở đây? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 609 





-- Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. Làng 
Nalakara không xa ở đây. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, 
có người sanh trưởng tại làng Nalakara, chưa rời khỏi làng 
Nalakara, và có người tới hỏi người ây con đường đưa đên 
làng Nalakara. Này Thanh niên Bà-la-môn, người sanh 
trưởng tại làng Nalakara ây phân vân hay ngập ngừng khi 
được hỏi về con đường đên làng Nalakara? 

-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn 
giả Gotama, vì người ây sanh trưởng tại làng Nalakara. 
Người ây biệt rõ tât cả con đường đưa đên làng Nalakara. 

-- Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thể người 
sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được hỏi con đường 
đưa đến làng Nalakara còn có thể phân vân hay ngập ngừng. 
Nhưng Như Lai thì không vậy, khi được hỏi vê Phạm thiên 
giới, hay vê con đường đưa đên Phạm thiên giới, Như Lai 
không phân vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la- 
môn, Ta biệt Phạm thiên giới và con đường đưa đên Phạm 
thiên giới, và Ta cũng biệt phải thành tựu như thê nào đê được 
sanh vào Phạm thiên giới. 

- Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama thuyêt dạy con đường đưa đên cộng trú với 
Phạm thiên". Tôt lành thay, nêu Tôn giả Gotama thuyết 
giảng cho con, con đường đưa đên cộng trú với Phạm thiên. 

-- Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và khéo 
tác ý Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


610 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





-- Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên? Ở đây, này Thanh niên Bà- 
la-môn, Tỷ-kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị Ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại 
vô biên, không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được 
làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, 
không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bà-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương nghe 
được, không gì khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng, không có trú ở nơi đây, 
không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 

Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với 
tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm câu hữu với xả, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp, thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, khi xả 
tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm 
có tánh cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, 
không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bà-la- 
môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe 
được, không gì khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bả-la- 
môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 
động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có trú 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 611 





ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng con xin đi, 
chúng con có nhiều công việc phải làm. 

-- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm những 
gì Ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với cỗ xe do toàn 
ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ trưa. Bà-la- 
môn Janussoni thấy thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, liền nói với thanh 
niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta: 

-- Tôn giả Bharadvaja đi từ đâu lại, quá sớm như vậy? 

-- Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 

-- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế nào? Tôn 
giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, có trí tuệ sáng suốt 
(pannaveyyattiyam) không? 


612 99. Kinh Subha (Subha suffq) 





-- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thê biết được trí tuệ 
sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nào như Ngài mới 
có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama. 

-- Tôn giả Bharadvaja thật đã tán thán Sa-môn Gotama 
với sự tán thán tối thượng. 

-- Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn Gotama? 
Tán thán bởi những người được tán thán là Sa-môn Gotama, 
là bậc tối thượng giữa các hàng Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, 
các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện 
này, Sa-môn Gotama nói rằng năm pháp ấy là tư cụ cho tâm, 
nghĩa là để tu tập, trở thành không hận, không sân. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janusson bước 
xuống cô xe do toàn ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một phía 
bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và thốt ra lời cảm hứng 
như sau: "Lợi ích thay cho vua Pasenadi nước Kosala! Tốt 
đẹp, lợi ích thay cho vua Pasenadi nước Kosala được Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trú ở trong nước!" 


100. Kinh Sangàrava 
(Sangàrava suftq) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại 
chúng Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Đa-na- 
xa-ni) trú ở Candalakappa (Đan-đạt-la-kiếp-ba) có lòng tín 
thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà-la-môn Dhananjani sau 
khi bị trợt chân, thốt lên ba lần cảm hứng ngữ: "Đảnh lễ đức 
Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh lễ đức 
Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh lễ đức 
Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác!" 


Lúc bấy giờ, một thanh niên Bà-la-môn tên Sangarava 
trú ở Candalakappa, tỉnh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ 
nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ 
ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. Thanh niên Bà-la-môn Sangarava nghe nữ Bà-la-môn 
Dhananjani nói như vậy, sau khi nghe, liền nói với nữ Bà-la- 
môn DhanaJam: 

-- Nữ Bà-la-môn Dhananjanmi này thật là hạ liệt! Nữ Bà- 
la-môn Dhananjani này thật là suy đôi, vì rằng trong khi các 
Bà-la-môn đang còn sông lại nói lời ta thán Sa-môn trọc đầu 
Ấy. 

-- Này Hiền giả thân mến, có phải Hiền giả chưa biết 
đến giới đức và tuệ đức của Như Lai? Này Hiền giả thân mến, 


614 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sufíq) 





nếu Hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi 
nghĩ răng, này Hiên giả thân mên, Hiện giả sẽ không nghĩ 
răng Thê Tôn đáng bị mạ ly, đáng bị măng nhiêc. 

-- Vậy thưa Bà, khi nào Sa-môn Gotama đến tại 
Candalakappa, Bà hãy báo tin cho tôi biệt. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Nữ Bà-la-môn DhananJani vâng đáp thanh niên Bà-la- 
môn Sangarava. 


Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến 
Candalakappa. Tại đây, Thê Tôn trú tại Candalakappa, trong 
rừng xoài của các Bà-la-môn của bộ tộc Todeyya. 


Nữ Bà-la-môn Dhananjani được nghe: "Thế Tôn đã đến 
Candalakappa, trú tại Candalakappa, trong rừng xoài của các 
Bà-lamôn của bộ tộc Todeyya". Rồi nữ Bà-la-môn 
Dhananjani đi đến thanh niên Bà-la-môn Sangarava, sau khi 
đến, nói với thanh niên Bà-la-môn Sangarava: 


-- Này Hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến 
Candalakappa trú tại Candalakappa, trong rừng xoài của các 
vị Bà-la-môn của bộ tộc Todeyya. Này Hiên giả thân mên, 
nay Hiên giả làm những gì mà Hiên giả nghĩ là hợp thời. 

-- Thưa Bà, vâng. 


Thanh niên Bà-la-môn Sangarava, vâng đáp nữ Bà-la- 
môn Dhananjani, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, thanh niên Bảà-la-môn Sangarava bạch Thế 
Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bả-la-môn 
tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt được 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 615 





ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí 
(abinnavesanaparamipatta). Tôn giả Gotama là thế nào đối 
với các vị ấy? 

-- Này Bharadvaja,. Ta nói rằng, có sự sai khác giữa 
những vị tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng 
đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn 
nhờ thượng trí. Này Bharadvaja, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn theo tin đồn (hay truyền thống), do tin đồn (hay truyền 
thống), họ tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng 
đạt được ngay hiện tại thông trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ 
thượng trí, như các Bà-la-môn thông hiểu ba tập Veda. 
Nhưng này Bharadvaja, có một số Sa-môn Bả-la-môn hoàn 
toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ 
đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ 
ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận (các nhà suy tư). 
Này Bharadvaja, có một số Sa-môn, Bà-la-môn đối với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn 
toàn pháp ấy, tự nhận răng về căn bản Phạm hạnh, do đã 
chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn 
nhờ thượng trí. Ở đây, này Bharadvaja, các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự 
mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản 
Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và 
cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. 


Ta là một trong những vị ấy. Này Bharadvaja, Ông cần 
phải hiểu theo nghĩa như vậy. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây 
đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình 
chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng, về căn bản Phạm 
hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu 
cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, Ta là một trong những vị Ẫy. 


616 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sufía) 





Ở đây, này Bharadvaja, thuở xưa, khi Ta chưa thành 
bậc Chánh Đắng Giác, còn là Bỏ-tát, Ta suy nghĩ như sau: 
"Đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm đây bụi đời; đời sống xuất 
gia phóng khoáng như ngoài trời. Thật không dễ gì sông tại 
gia, có thê sống đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy Ta hãy cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". 


Rồi này Bharadvaja, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, 
niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh 
xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không 
bằng lòng, nước, mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Ta xuất gia như vậy, một người ởđi tìm cái gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara 
Kalama ở, khi đến xong liên thưa với Alara Kalama: "Hiền 
giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này". 
Này Bharadvaja, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với 
Ta: "Này Tôn giả, hãy sông và an trú. Pháp này là như vậy, 
khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bồn sư của mình chỉ 
dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú". Này BharadvaJa, và 
không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. 
Và này Bharadvaja, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát 
ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc 
Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác 
cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 


Này BharadvaJa, Ta suy nghĩ như sau: "Alara Kalama 
tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự trị, 
tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú”. Chắc chăn Alara Kalama 
biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này Bharadvaja, 
rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến Ta nói với 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 617 





Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào, Ngài 
tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp này?" Này 
Bharadvaja, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về Vô sở 
hữu xứ. 

Rồi này Bharadvaja, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có 
niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng 
có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy có gắng chứng cho được pháp mà 
Alara Kalama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta 
an trú”. 


Rồi này Bharadvaja, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Bharadvaja, Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến, 
Ta nói với Alara Kalama: "Này Hiền giả Kalama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vậy?" --"Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, 
tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". --"Này 
Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy". --"Thật lợi ích thay cho chúng tôi, 
Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy 
một đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự trị, tự 
chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự 
chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự 
đạt và an trú, chính pháp ây tôi tự tri, tự chứng tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp 
mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nảo, 
Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nảo, tôi là như vậy. 


618 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffq) 





Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" 


Như vậy này Bharadvaja, Alara Kalama là Đạo Sư của 
Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ây ngang hàng với mình, và tôn 
sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Bharadvaja, rồi Ta 
tự suy nghĩ: "Pháp này không hướng, đến yếm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không 
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa 
đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ". Như vậy này Bharadvaja, 
Ta không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


Rồi này BharadvalJa, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm 
cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka 
Ramaputta, khi đến xong Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
"Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. 
Được nói vậy, này Bharadvaja, Uddaka Ramaputta nói với 
Ta: "Này Tôn giả, hãy sông (và an trú), pháp này là như vậy, 
khiến người có trí không bao lâu như vị Bốn sư của mình 
(chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú". Này Bharadvaja, 
Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này 
Bharadvaja, cho đến vẫn đề khua môi và vấn đề phát ngôn 
mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí, và giáo lý của bậc 
Trưởng lão (Thượng Tọa), và Ta tự cho rằng Ta như người 
khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 


Này Bharadvaja, Ta suy nghĩ như sau: "Rama tuyên bố 
pháp này không phải vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt, ta mới an trú". Chắc chăn Rama thấy pháp này, biết pháp 
này, rồi mới an trú". Này Bharadvaja, rôi Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, Ngài tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" Này Bharadvaja 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 619 





được nghe nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bố về Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Rồi này Bharadvaja, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ 
có Rama mới có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải 
chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ 
có Rama mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có 
Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cô gắng chứng 
cho được pháp mà Rama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, tự an trú”. 


Rồi này Bharadvaja, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Bharadvaja, Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, sau khi 
đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có 
phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này 
đến mức độ như vậy?" --"Vâng Hiền giả, tôi đã tự trị, kị 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". 
"Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và huyện 
bố pháp này đến mức độ như vậy." Thật lợi ích thay cho 
chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thấy một đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ẫy Hiền giả tự tr1, 
tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú, chính pháp ây tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp 
mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nảo, 
Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nào, Tôi là như vậy. 
Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" 

Như vậy, này BharadvaJa, Uddaka Ramaputta là Đạo 
Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ẫy ngang hàng với mình, 


620 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffq) 





và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Bharadvaja, 
rồi Ta suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yếm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không 
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa 
đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Như vậy, này 
Bharadvaja, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta 
bỏ đi. 

Này BharadvaJa, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu 
vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước 
Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Uruvela (Ưu lâu tần 
loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội 
qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khát thực. Này Bharadvaja, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là 
một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông 
trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc đễ dàng đi khất thực. Thật 
là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có 
thể tinh tấn". Và này Bharadvaja, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy 
và nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tấn". 


Rồi này Bharadvaja, ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe: Này Bharadvaja, ví như có 
một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có 
một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen 
lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này Bharadvaja, Ông nghĩ thế nào? 
Người ây lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông đặt trong 
nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, 
khiến lửa nóng hiện ra được không? 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 621 





-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì cành cây ây đâm ướt, đây nhựa sông lại bị 
ngâm trong nước, nên người ây chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


-- Cũng vậy, này Bharadvaja, những Sa-môn hay những 
Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối 
với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, 
dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những 
cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
không có thể chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đẳng 
Giác, và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bả-la-môn này 
không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, 
kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được 
tri kiến, vô thượng Chánh Đăng Giác. Này Bharadvaja, đó là 
ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được 
khởi lên nơi Ta. 

Này Bharadvaja, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này BharadvaJa, 
ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm 
dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ 
hiện ra". Này Bharadvaja, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy 
khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông, được vớt khỏi nước, được 
đặt trên đất khô Ấy, rôi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể 
nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sông, dầu 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ 
bị mệt nhọc và bực bội. 


622 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffq) 





-- Cũng vậy, này BharadvaJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các 
vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn giả Sa- 
môn, hay Bả-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể 
chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đăng Giác. Và nếu 
những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Này Bharadvaja, đó là ví dụ thứ 
hai, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi 
Ta. 


Này Bharadvaja, rồi một ví dụ thứ ba, vi điệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này BharadvaJa, 
ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa 
với ý nghĩ: "La sẽ nhẹn lửa, lửa nóng sẽ hiện ra”. Này 
Bharadvaja, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, 
không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ 
xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến nơi nóng hiện 
ra được không? 


-- Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ây khô, không nhựa, lại được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đât khô. 


-- Cũng vậy, nảy BharadvaJa, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với 
các vị ây thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, 
dục khác vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. 
Nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 623 





cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Này Bharadvaja, đó là ví dụ thứ 
ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi 
Ta. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ: "Ta hãy nghiên răng, 
dán chặt lên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm!" Này Bharadvaja, rồi Ta nghiền răng, 
dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục 
tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 
mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta. Này Bharadvaja, như một 
người lực sĩ năm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lây Vai, 
có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này 
Bharadvaja, khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ 
hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này Bharadvaja, dầu cho Ta 
có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tỉnh tấn 
chống lại khổ thọ ấy. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
Thiên nín thở". Và này Bharadvaja, rồi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này BharadvaJa, khi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì 
một tiếng gió động kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. 
Này Bharadvaja, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thôi 
bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, này Bharadvaja, 


624 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sufía) 





khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, 
thời một tiếng gió động kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. 
Này Bharadvaja, dầu cho Ta có chí tâm tinh cần, tỉnh tắn, tận 
lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân 
của Ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì Ta bị chi 
phối bởi sự tinh tắn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Bharadvaja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai. 
Này Bharadvaja, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng 
thôi lên đau nhói trong đầu Ta. Này Bharadvaja, ví như một 
người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, 
cũng vậy này BharadvaJa, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh 
khủng thôi lên đau nhói trong đầu Ta. Này Bharadvaja, dầu 
cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm 
được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích 
động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tỉnh tấn, 
do tỉnh tấn chống lại khổ thọ ấy. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau : "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Bharadvaja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, Ta 
cảm giác đau đầu, một cách kinh khủng. Này Bharadvaja, ví 
như một người lực sĩ lây một dây nịt bằng da cứng quấn tròn 
quanh đầu rồi xiết mạnh; cũng vậy, này BharadvaJa, khi Ta 
nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. 
Này Bharadvala, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn tận 
lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 625 





của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi 
phôi bởi sự tính tân, do tình tân chông lại khô thọ ây. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Bharadvaja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua taI. 
Này BharadvaJa, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng 
cắt ngang bụng của Ta. Này Bharadvaja, ví như một người 
đồ tê thiện xảo hay đệ tử người đỗ tế cắt ngang bụng với một 
con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Bharadvaja, khi 
Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. 
Này Bharadvaja, dầu cho Ta có chí tâm, tỉnh cần, tỉnh tấn, 
tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta 
bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tỉnh tắn chống lại khổ thọ ấy. 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
thêm Thiền nín thở". Và này Bharadvaja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua taI. 
Này BharadvaJa, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mỗi và ngang qua tal, thì có một sức nóng kinh 
khủng khởi lên trong thân Ta. Này BharadvaJa, ví như hai 
người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, này 
BharadvaJa, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một sức nóng kinh 
khủng khởi lên trong thân Ta. Này Bharadvaja, dầu cho Ta 
có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an 
trú, không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tỉnh tấn, do 
tinh tân chống lại khổ thọ ấy. 


626 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffq) 





Lại nữa, này Bharadvaja, chư Thiên thấy vậy nói như 
sau: "Sa-môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn Gotama sắp 
sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: "Sa-môn Gotama 
chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng không phải sắp chết. Sa- 
môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là 
như vậy". 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy hoàn 
toàn tuyệt thực". Rồi này Bharadvaja, chư Thiên đến Ta và 
nói như sau: "Này Thiện hữu, Hiền giả chớ có hoàn toàn 
tuyệt thực. Này Thiện hữu, nêu Hiền giả có hoàn toàn tuyệt 
thực, chúng tôi sẽ đỗ các món ăn chư Thiên ngang qua các lỗ 
chân lông cho Hiền giả, và nhờ vậy Hiền giả vân sông". Rồi 
này Bharadvaja, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoàn toàn 
tuyệt thực và chư Thiên này đồ các món ăn chư Thiên ngang 
qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, thời 
như vậy Ta tự dối Ta". Này Bharadvaja, Ta bác bỏ chư Thiên 
ấy và nói: "Như vậy là đủ". 


Này Bharadvaja, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như xúp đậu 
xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ”. Và 
này Bharadvaja, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, 
ăn từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp 
đậu hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầy 
yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng 
cỏ hay những đốt cây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bản trôn 
của Ta trở thành như móng chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, 
xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh; vì Ta 
ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột 
một nhà sàn hư nát; vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh 
của Ta nằm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 627 





long lanh năm sâu thăm trong một giếng nước thâm sâu; vì 
Ta ăn quá ít, đa đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô cằn như trái 
bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm 
cho nhăn nhíu khô cằn. Này Bharadvaja, nếu Ta nghĩ: "Ta 
hãy rờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lây. Nếu Ta 
nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta nắm 
lây. Vì Ta ăn quá ít, nên này Bharadvaja, da bụng của Ta đến 
bám chặt xương sống. Này Bharadvaja, nếu Ta nghĩ: "Ta đi 
đại tiện, hay đi tiêu tiện" thì Ta ngã quI, úp mặt xuống đất, vì 
Ta ăn quá ít. Này Bharadvala, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, 
lây tay xoa bóp chân tay, thì này Bharadvaja, trong khi Ta 
xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì 
Ta ăn quá ít. 

Lại nữa, này Bharadvaja, có người thấy vậy nói như sau: 
"Sa-môn Gotama có da đen". Một số người nói như sau: "Sa- 
môn Gotama, da không đen, Sa-môn Gotama có da màu 
xám". Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không 
đen, da không xám.” Một sỐ người nói như sau: "Sa-môn 
Gotama da không đen, da không xám, Sa-môn Gotama có da 
màu vàng sẵm". Cho đến mức độ như vậy, này Bharadvaja, 
da của Ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá 
Ít. 

Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở xưa có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ 
này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Về tương lai, có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ 
này là tối thượng không thê có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có 
những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ 


628 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sufíq) 





này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự 
khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Hay là 
có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?" 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong 
khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta 
đang ngôi. dưới bóng mát cây diêm-phù- đề (ambu), Ta ly dục, 
ly pháp bất thiện chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như vậy, Ta 
nghĩ: "Đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?" Và này 
Bharadvaja, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: 
"Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ". 


Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ chăng lạc 
thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện?" Này 
Bharadvala, rồi Ta Suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thọ này, một 
lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện". 


Rồi này Bharadvaja, Ta suy nghĩ: "Nay thật không dễ gì 
chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế 
này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua". Rồi này Bharadvaja, Ta 
ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Bharadvaja, lúc bấy giờ, năm 
Tỷ-kheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn Gotama 
chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". Này Bharadvaja, 
khi thấy Ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ây chán ghét Ta, 
bỏ đi và nói: "Sa-môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ 
tinh tấn, trở lui đời sống sung túc". 


Rồi này Bharadvaja, sau khi ăn thô thực và được sức lực 
trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt 
tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 629 





Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Xả 
lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng 
minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này". 
Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. Này Bharadvaja, đó là minh thứ 
nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, 
minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh 
tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế, kẻ thô xấu, 
nØƯời may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; 
những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 


630 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffa) 





vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh 
nảo làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy Ta với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy Sự sống chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Bharadvaja, đó là minh thứ hai Ta đã 
chứng được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, 
ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta 
biết như thật: "Đây là Khổ", biết như thật: "Đây là Nguyên 
nhân của khổ", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, 
biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Này Bharadvaja, đó là minh thứ ba mà 
Ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, 
ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm tinh cần. 


Trung Bộ Kinh — Tập 2 631 





Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn San-garava 
bạch thê tôn: 


-- Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên 
(atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh 
cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như là A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các chư 
Thiên không? 

-- Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chắn có 
chư Thiên. 


-- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có 
các chư Thiên không, lại hỏi: "Này Bharadvaja, Ta được biết 
một cách chắc chắn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? 


-- Này Bharavaja, nếu khi được hỏi: "Có chư Thiên 
không?": cần phải đáp: "Có chư Thiên"; nhưng lại đáp: 
"Chắc chắn Ta được biết có chư Thiên". Như vậy, một người 
có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có chư 
Thiên. 

-- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như 
vậy cho con từ khi bắt đầu? 


-- Này Bharadvaja, như vậy đã được lớn tiếng chấp 
nhận ở đời tức là có chư Thiên. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Bảà-lamôn Sangarava 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 


632 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava suffq) 





Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


MỤC LỤC 


51. Kinh Kandaraka (Kandarahq suffA) ........................---- 555 5<<s<++++ 5 
52. Kinh Bát thành (4/0hakanàgard suffđ) ..................... ...- -- << <<<<<<+ 19 
33: 1n. HữU Học (chi SNHHH) soixbsaexigiefl6Bbs2 k2 0sgaa BẠI | 
54. Kinh Potaliya (Pofaliyd SHÍÍđ)................. ..-- -- «5 s< se ksssxeseess 36 
59; .-111..IVäKR¿f01 VD vi NHÍ] x6 8i niuabyeslllldssaiAineisi8sosiaski 50 
56. Kinh Uu-ba-]y (UĐãN SHIIA | vụn àA dt 6612x416 shì 
57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatikd sHfÍđ)..................--- -- «55 5<: S0 
58. Kinh Vương tử Vô Úy (4bhayaràjakumàra suffa) ................ 87 
59. Kinh Nhiều cảm thọ (8ahuvedanìya suff4) .................-------: 93 
60. Kinh Không gì chuyên hướng (4pannaka suf14)................ --- 99 
61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (4znbalatthikà 
'/401/2/7/41/2/7/21131/1/147 TP TT ri Tin 00 1n 125, 
62. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutfa) .....132 
63. Tiêu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà suff4)................-.---- 140 
64. Đại kinh Màlunkyà (Mahà Maàlunkyà suff4) .......................-- 148 
65. Kinh BhaddàlIi (?haddàiÏi suff4) ...............................- ---- 555555552 156 
66. Kinh Ví dụ Con chm cáy (Lafukikopama suff4) ................. 170 
67 inh CatIfrA:ƒCCNIHINO SHHD) váy taissnQ6 ebook 183 
68. Kinh Nalakapàna (Nalakapàng suff4) ......................... ---- 5< << «5+ 192 
69. Kinh Gulisàni (Culisàni SMfÍ) ......................- 5-5555 <s se sss+sss 201 
TÚ. 1H KHQPIET- (KT 0TPI-SHHD) sai 4k6xAyda00ả66561/0 80480 bay 207 
71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (7evijjjavacchagotta sutta) 
AI ớốóãIóãII cố... 219 
72. Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (4ggivacchagotta sutta)......224 
73. Đại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagofta suffq).................- 212 
74. Kinh Trường Trảo (Dìighanakha suffA) ....................... -- «<< <<: 245 
75. Kinh Màgandiya (Màgandiyq suff4) ...............................- --<- << «5+ 251 
76. Kinh Sandaka (Sandaka suff4) .......................-- - 5 5-5 55s ss>++ss+ 267 
77. Đại kinh Sakuludàyl (Mahàsakuludàyin suff4) ....................- 285 
78. Kinh Samanamandikà (Smanamandikapufta suffq) ........... 312 
79. Tiêu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà đi) (Cùlasakuludàyi 


ÌN(T0 Jong govgeeBfSASkisisay tui koaesioe, sa bồ uaatuif12 sĩ bi3043sy thua rcTessiệt 321 


s80. 
61. 
82. 
63. 
S4. 
85. 
S6. 
7. 
S8. 
69. 
90. 
Ô]: 
92. 
93. 
94. 
95, 
9ó. 
Đụ. 
98. 
99, 


Kinh Vekhanassa (Vekhanassa suff4) ..................... -.-- -- - 55+ 338 
Kinh Ghatlkàra (Ghafikảra SUÍf4) ............................ «s5 << <5<<<<<<<++ 344 
Kinh Ratthapàla (afhapàlaq suff4).......................- -- «<< «<<<<<+++ 356 
Kinh Makhàdeva (Makhàdeva suff4) ...................... ...- -- <5 --<<<<+ 381 
Kinh Madhurà (Madhurd suff4) ........................S- 55-55 << <<<<+<<+++ 393 
Kinh Vương tử Bồ-đề (8odhirajàkumàra suft).................-- 404 
Kinh Angulimàla (4ngulimàla sufÍ4) ........................ .. «+5 << <<<<<++ 435 
Kinh Ái sanh (Piyajàtikd sUff4)............... 5257 5ccecc+ccccesceei 445 
Kinh Bàhttika (Bảàhifikd SUÍ4) .......................... 552555 S<<<<<<<<++ 454 
Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya suff4) ................. 461 
Kinh Kannakatthala (Kannakatfthala suffA)................. .. ..-- -- 470 
Kinh Brahmàyu (BrahmàyU sS1UfÍ@) ...........................- ~- «<< <<<<<<<++ 481 
K THỈNH 1S l3 lề cl0 ST) xxx hôn h0 029tifeifnaàsl ngiuoawe 497 
Kinh Assalàyana (4ssal2yana suff@)........................ -.-- --«<<<<<<++ 509 
Kinh Ghotamukha (Ghotfamukha suff4) ........................ -- - 5 + 524 
E111: CaHKT GHI HÌN) toásnstTteaiiolllaecltiAl8isdsefessaSebe 309 
Kinh Esukàrì (J2swkôrÌ SHÍÍđ),................... S5 c5 SSS+sksekEssskresee 557 
Kinh DhànanJàn! (DhànanJàni S1UfÍ4) .................... s5 S555 <<<<<++ 567 
Kinh Vàsettha (Wàseffh4 SMfÍđ).....................-- 5-5555 + se v+svex++ 583 
Kinh Subha (Sbhq SHÍÍQ).....................à c--Ă che es.eeesee 597 


100. Kinh Sangàrava (Sangàrava S1ÍÍ@)....................- -- s5 5< < «<< ++s+ 613 


